PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVÄDA 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI 


Tác giả: Ngài Kondañña 
Dịch giả: Thượng Tọa Khải Minh 


(]] NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 


Pháp Song 


LỜI NÓI ĐẦU 


Với mong ước mang những dịch phẩm thuở sinh thời được cố 
thượng tọa Khải Minh đã dày công phiên dịch ngày đêm mặc bao 
bệnh duyên cản trở đến với hội chúng, cũng như cô găng tiếp tục 
hoản thiện hành trình ấn tống những đề tài tiếp theo còn dang dở 
của Bộ Song Đối (Yamaka). Nay hội đủ duyên lành, chúng con vô 
cùng hoan hỷ được giới thiệu đên Chư Tôn Đức cùng quý thiện tín 
dịch phẩm Song Đối tiếp theo. Mong rằng những đề tài còn lại sẽ 
sớm được hoàn tất đề có thê bổ sung vào hành trang tu học của tất 
cả qui học giả. 

Chúng con cũng xin thành kính tri ân Thượng Tọa Chánh 
Minh và Thượng Tọa Pháp Nhiên đã hỗ trợ trong suốt quá trình 
thực hiện. Cùng tri ân quí Phật tử gần xa đã chung hùn phước với 
tất cả tâm lòng. 


Bằng sự nỗ lực cô gắng như có thể nhưng chắc chăn sẽ không 
sao tránh khỏi những sai sót, chúng con kính mong các bậc hiền trí 
từ bi dung thứ và chỉ bảo. 

Cuối cùng, chúng con kính xin dâng phước báu này đến hương 
linh cố Thượng Toạ Khải Minh, mong rằng Thượng Tọa có thể 
tiếp tục tiền bước trên hành trình giác ngộ giải thoát, sở nguyện dở 
dang mau chóng viên thành. 


Nguyện cầu tất cả chúng sanh thảy đều an vuil 


Kính Bút 


Thượng Tọa Khải Minh 5 


Pháp Song 


6 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammäãsambuddhassa 


9 PHÁP SONG 
(Dhammayamaka) 
Pháp song là bộ Song Đối thứ 9 trong tất cả bộ Song Đối mà 
Đức Phật thuyêt 10 bộ như: 
. Căn song (Mũlayamaka). 
. Uấn song (Khandhayamaka). 
. Xứ song (Ayatanayamaka). 
. Giới song (Dhãtuyamaka). 


l 

2 

3 

4 

5. Đề song (Saceayamaka). 
6. Hành song (Sankhãrayamaka). 
7. Tùy miên song (Anusayamaka). 
6. Tâm song (Cittayamaka). 

9. Pháp song (Dhammayamaka). 


10. Quyền song (Indriyayamaka). 


TIẾP ĐÈN 
(Anusandhi) 
Khi Đức Phật thuyết “Tâm song” kết thúc rồi Ngài thuyết 
“Pháp song” tiêp theo. 
Pháp song có 2 loại, tức: 
I. Tam đề (Tika). 
2. Nhị đề (Duka). 


Thượng Tọa Khải Minh 7 


Pháp Song 


Đức Phật thuyết Tam đề trước, rồi Ngài mới thuyết Nhị đề tiếp theo. 
Trong Tam đề có 22 Tam đề, tức: Tam đề thiện, tam đề thọ... 


Trong 22 Tam đề này, Đức Phật thuyết Tam đề thiện trước, rồi 
Ngài thuyêt Tam đê thọ... theo tuân tự tiêp theo. 


Trong Tam đề thiện có 3 phần, tức: 

I. Phần định danh (Pannattivära). 
2. Phần chuyên biến (Pavattivära). 
3. Phần tu tiễn (Bhãvanãvãra). 


Đức Phật thuyết Phần định danh trước, rồi Ngài thuyết về Phần 
diễn tiên... theo tuân tự tiêp theo. 


Trong Phần định danh có 2 loại, tức: 
I. Xiến thuật (Uddesa). 
2. Xiến minh (Niddesa). 


Đức Phật thuyết Xiễn thuật trước, rồi Ngài thuyết Xiến minh 
theo tuân tự tiêp theo. 


Xiên thuật không trình bày trong nơi đây, bởi Xiến thuật tương 
tự giông như mục lục của Xiến minh. 


Trong Xiến minh có 4 phần: 

1. Phần câu lọc (Padasodhanavära). 

2. Phần câu lọc căn luân (Padasodhanamilacakkavära). 

3.. Phần thuần pháp (Suddhadhammavära). 

4. Phần thuần pháp căn luân (Suddhadhammamilacakkavära). 


Đức Phật thuyết Phần câu lọc trước, rồi Ngài thuyết Phần câu 
lọc căn luân...theo tuân tự tiêp theo. 


Trong phần câu lọc này có 2 loại, tức: 
I. Thuận tùng (Anuloma). 
2. Đối lập (Paccanika). 


§ Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 
_ Đức Phật thuyết Thuận tùng trước, rồi Ngài thuyết Đối lập 
tiêp theo. 
Trong phần Thuận tùng có 3 Song đối, tức: 
1. Pháp thiện song (Kusaladhammayamaka). 
2. Pháp bất thiện song (Akusaladhammayamaka). 
3. Pháp vô ký song (Abyäkatadhammayamaka). 


Đức Phật thuyết Pháp thiện song trước, rồi Ngài thuyết Pháp 
bắt thiện song... theo tuần tự tiếp theo. 


Trong Pháp thiện song có 2 loại, tức: 

I. Xuôi (Anuloma). 

2. Ngược (Patiloma). 

Đức Phật thuyết Xuôi trước, rồi Ngài thuyết Ngược tiếp theo. 
Trong phần Xuôi có 2 loại, tức: 

I. Vấn (Pucchä). 

2. Đáp (Vissajjan3). 

Đức Phật thuyết Vẫn trước, rồi Ngài thuyết Đáp tiếp theo. 
Trong vấn đề này có 2 loại, tức: 

I1. Câu mở (sanni{fhãnapäda). 

2. Câu hỏi (Samsayapäda). 


Đức Phật thuyết Câu mở trước, rồi Ngài thuyết Câu hỏi tiếp 
theo. Trong Pháp song này có 4 đôi song: 


Thuận tùng với Đối lập 1 đôi. 
Xuôi với Ngược I đôi. 
Vấn với Đáp 1 đôi. 


Câu mở với Câu hỏi l đôi. 


Thượng Tọa Khải Minh 9 


Pháp Song 


1. TAM ĐỀ THIỆN 
(Kusalatika) 


PHẦN ĐỊNH DANH 


(Pannatfivära) 


XIỂN MINH 
(Niddesa) 


PHẦN CÂU LỌC 


(Padasodhanavära) 


1. PHÁP THIỆN SONG 


(Kusaladhammayamaka) 


Vấn xuôi: Kusalãä, kusalã dhammãäti? 
Thiện là pháp thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Kusalä đhammä, kusaläti? 
Thiện là thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


10 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP VÀ VÉ CÂU 

Trong câu vấn xuôi: 

Kusala (thiện) là câu mở. 

Kusala dhammä (pháp thiện) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện tức 21 tâm thiện, 38 tâm sở. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 

Do đó câu vẫn này là câu hậu vấn, vấn rằng: “Thiện là pháp 
thiện phải chăng?” 

Đức Phật mới đáp bằng cách đáp đồng răng: “Phải rồi” là câu 
đáp châp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 2l tâm thiện, 38 tâm sở 
là chi pháp của câu mở cũng gọi là pháp thiện. 

Trong câu vấn ngược: 

Kusalä dhammaä (Pháp thiện) là câu mở. 

Kusalä (Thiện) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện tức 21 tâm thiện, 38 tâm sở. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Vì vậy, câu vấn này là câu hậu vấn, vấn răng: “Pháp thiện là 
thiện phải chăng?” 

Đức Phật giải đáp băng cách đáp đồng rằng: “Phải rồi” là câu 
đáp châp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 2l tâm thiện, 38 tâm sở 
là chi pháp của câu mở cũng là thiện. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na kusalã, na kusalãä đhammäti? 
Phi thiện là phi pháp thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 
Vấn ngược: Na kusalä đhammä, na kusalãti? 
Phi pháp thiện là phi thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


Thượng Tọa Khải Minh 11 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của cấu mở: Pháp bất thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 
tâm sở; pháp vô ký tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp; Niệt bàn; chê định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của cấu mở: Pháp bất thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 2ï 
tâm sở; pháp vô ký tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp; Niệt bàn; chê định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


19 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(1) 


3% 


quịp d2 


uợq 
địN “dẹqd 2gs §z “os tự) 
8€ “01 0g) 0z “enb trợ] 9E 


s | 8 


ST. 
4 


@S äTE) /Z “uệ1) TEQ tƯẾ[, Z] 


A 


À 


Ạ 


ỌS Uiợ} 8€ “tộIt trỆ[, [Z 


tuệ) dụqd 


tột(L j 


#[esnW ¡ euIuIepe[esnw 


uộI) dựtd ¡  u31[ 


#UIUIEIpE[esnJ | 6[esn%w 


tô) dụtd 


UIUIEIPET[ESn%J 


uệộIu) dạqdJ 


#UIUIEPE[Esnt5[ 


uộIL 


E[esn3 


15 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN SONG 


(Akusaladhammayamaka) 


Vấn xuôi: Akusalä, akusalä đhammäti? 
Bắt thiện là pháp bắt thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Akusalã dhammä, akusalãäti? 
Pháp bất thiện là bất thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của cấu mở: Pháp bất thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 
tâm sở. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của cấu mở: Pháp bất thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 
tâm sở. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na akusalä, na akusalã dhammäti? 
Phi bất thiện là phi pháp bất thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 
Vấn ngược: Na akusalã dhammäã, na akusalãti? 
Phi pháp bắt thiện là phi bất thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


14 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 21 tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở; 28 sắc pháp; Niệt 
bàn; chê định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vấn ngược: 


Chi pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2] tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở; 28 sắc pháp; Niết 
bàn; chế định. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 15 


Pháp Song 


(1) 


quịp 42 


3 


3% 


3 


ượq đỊN 


“dẹqd 2gS 8£ “ỌS tIỆ) 8£ 
'01 tt) 0£ “enb tug[, 9€ 


Ầ 


/Â 


Ầ 


lô 


ỌS tƯỆ) /£ 


“UệI) JEQ UIET, Z] 


3 


3 


3% 


3% 


ỌS tƯiỆ] 8€ “tộf() tệ, [Z 


tiệt) Tđ 


E[tsnV 


tộIu) dẹud 1q 


EUIUIBUPE[Esn3TV 


uệ¡u) dẹud 1qa 


#UIUTPUPE[Est[V 


tiộ!() d4 


8[esnJV 


tộ†() rd 


£[snV 


tiêu) dẹud 1q 


#IUIBEIPE[esnV 


uệIu) dẹud ra 


EUIUIBUPE[Esn3[V 


tiộï\) Jd 


#[esnJV 


Thượng Tọa Khải Minh 


16 


Pháp Song 


3. PHÁP VÔ KÝ SONG 
(Abyäkatadhammayamaka) 


Vấn xuôi: Abyäkatä, abyäkatä dhammãti? 
Vô ký là pháp vô ký phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Abyäkatä dhammä, abyäkatäti? 
Pháp vô ký là vô ký phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của cáu mở: Pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 
38 tâm sở; 28 sắc pháp, Níp bàn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của cáu mở: Pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 
38 tâm sở; 28 sắc pháp, Níp bàn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na abyäkatä, na abyäkatãä dhammäti? 
Phi vô ký là phi pháp vô ký phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 
Vấn ngược: Ña abyäkatä dhammã, na abyäkatäti? 
Phi pháp vô ký là phi vô ký phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


Thượng Tọa Khải Minh 17 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp phi thiện, tức 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở; chê định. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp bât thiện, tức 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở; chê định. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


18 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(E1) 
9ỏ'T ng2 ga 204L 195 
vài Si Nội lệ: quÏp 92 
ượq địN 
A £A TÂ` TẠ “dụ 2ES8Z  'ọS 
UP} §€ — “Q1 UIE) 
0 'enb trợ[ 9c 
| 8 % |9 tựa ti 
“uộI] 1q 0E], Z] 
% | 8 3% |8 Ngự 
§€ “tệI) trệ[ T£ 
(10A Á3 0A dẹtaq Á3 0A dựq 419A 419A Á3 0A đẹuaq 4Á 0A dựqd 419A 
EJ#e£qV | #UruIe,pEJe3jgÁqV | euru1epg†e3jgÁqV | gJejgÁqV || eIeeẤqy | gii6pejeT66qV | u1616pEJ66ÁqV | #IeJeÁqV 


19 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẢN CÂU LỌC CĂN LUÂN 


(Padasodhanamnla cakkavära) 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


(Kusaladhammamnla) 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 
Vấn xuôi: Kusalä, kusalä dhammäti? 

Thiện là pháp thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammä., akusalä dhammaäti? 

Pháp là pháp bắt thiện phải chăng? 


Đáp: Akusala dhamma dhammä ceva akusala dhammä ca 


avasesäa na akusaläa dhammä. 


Pháp bắt thiện là pháp cũng phải, là pháp bắt thiện cũng phải, 


pháp còn lại ngoài ra đó không là pháp bắt thiện. 


20 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP VÀ PHÂN TÍCH VÉ CÂU 
Trong câu vấn xuôi: 
Kusala (thiện) là câu mở. 
Kusala dhammä (pháp thiện) là câu hỏi. 
Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 21 tâm thiện, 38 tâm sở. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Do đó câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: ... 


Trong câu ván ngược: 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Dhammaã (Pháp) là câu mở. 

Akusalä dhammäã (Pháp bắt thiện) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở; pháp vô ký tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở, 28 sắc pháp, 


níp bàn, pháp chế định tức hiệp thành chế định (samñũhapaññatti), 
như đàn voI, đàn ngựa, đoàn binh.. 


Và pháp phi thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Vì vậy, cầu vấn này là câu vấn hoàn bị, vấn rằng: “Pháp là 
pháp bât thiện phải chăng?” 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên pháp phi thiện, tức 12 
tâm bất: thiện, 27 tâm sở là chi pháp của 2 cầu mở và câu hỏi lên 
trong về trước mà không có sự phản bác câu hỏi như thuyết rằng: 


“Akusalã dhammäã dhammäã ceva akusalä dhammä ca” (Pháp 
bắt thiện là pháp cũng phải, là pháp bất thiện cũng phải). 


Rồi Ngài nêu lên pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở; pháp 
vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở, 28 sắc pháp, Níp bàn; 
pháp chế định, tức hiệp thành chế định như đàn voi, đàn ngựa, 
đoàn binh... là chi pháp duy nhất của câu mở lên trong về sau 
có sự phản bác câu hỏi như thuyết rằng: “Avasesäa dhammäã na 
akusalä dhammäã” (Pháp ngoài ra đó không là bất thiện) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này là câu vấn hoàn bị đáp kết luận phân 
tích bằng cách gián tiếp. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na kusalãä, na kusalä dhammäãti? 
Phi thiện là phi pháp thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 
Vấn ngược: Ña dhammä, na akusalãdhammäti? 
Phi pháp là phi pháp bắt thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


Thượng Tọa Khải Minh 91 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Pháp bất thiện tức, 12 tâm bắt thiện, 27 
tâm sở; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp; Níp bàn; chê định. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu ván ngược: 


Chỉ pháp của cậu mở: Một phần lãnh vực của chế định 
"m. như giếng nước, hang động, mắt, tai, cây Bồ 
đề, cây đa.. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


99 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(r1) 


tqtuÍp 
92 #09 9ñA 
que[ ugqd 1ðJ[ 


quịp 
g2 queu) đặtH 


ượa địN “dẹud 


9 
9 
A 


2ÿ 8ữ 0S UUỢI 2% sóc quịp 942 
§E “01019 
0z 'ynb uy], 0c 
0S tự) ượa dịN “dẹud 
tẽ “trộn 9ÿS8Œ  '0S 


1ÿq tt [, £] 


3 


3% 


(I8 — “Q1UIỆI 
0 “gnb trợ[ o 


3% 


ĐÌN. § b. 


0S UIE] 8£ 
“uộ1t) E[ [£ 


% 


% 


9S UIE] /Z 
“UuộI(] 3ÿQ UIE,[, Z] 


trệt) yeq dựtq ị 


dựua 


EUIUIEIP g[esn[ | guttedd | 


trộn 1pq đpq ‡ 
EUIUIEtp [esnV Ì 


đdpqq j 
guruetq ` 


2Ôn8N UEA. 


A 


A 


ọS ty 
§£ 'tộït) trạJ, [z 


tật) dựtd 
EUuIeIP [Est3[ 


uộIL 
[8s 


uệr) dẹtq 
8UIUI6IP E[8Sn5[ 


uộIL 
[s0 


tọnX gA, 


25 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 

Vấn xuôi: Kusalä, kusalãä đhammäti? 

Thiện là pháp thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammäã, abyäkatä dhammäti? 

Pháp là pháp vô ký phải chăng? 

Đáp: Abyäkatä dhammä dhammã ceva abyäkatä dhammä 
ca, avasesä dhamma na abyäkatä dhammäa 

Pháp vô ký là pháp cũng phải, là pháp vô ký cũng phải, pháp 
còn lại ngoài ra đó không phải là pháp vô ký. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 21 tâm thiện, 38 tâm sở. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chi pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2] tâm thiện, 38 tâm 
sở; pháp bắt thiện, tức 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở; pháp chế định, 
tức hiệp thành chế định (samũhapaññatfi) như đàn voi, đàn ngựa, 
đoàn binh.... 


Và pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở, 28 sắc 
pháp, Níp bàn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm câu này mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na kusalãä, na kusalä dhammäãti? 
Phi thiện là phi pháp thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


94 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Vấn ngược: Ña dhammä, na abyäkatã dhammäti? 
Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của cấu mở: Pháp bất thiện, tức 12 tâm bất thiện, 27 
tâm sở; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp; Níp bàn; chê định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của cáu mở: Một phần lãnh vực của chế định 
"m.. nh như giếng nước, hang động, mắt, tai, cây Bồ 
đề, cây đa.. 


Chỉ BiÊP của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 95 


Pháp Song 


(c1) 
| LÔ gpOj 
lệ ị ¡ ÿ984298A j 
¡ \up| tpqđJộW j 
ị | up j 
% ị A ¡ e9 qượu đặT } 
ị ị tưẹq dỊN “dựud ị 
ị | ØES8ữ “0S tHỤ† | lóc SàC quip 92 
ị 1"... 
ị ¡ 0£ 'enb tuy] 9€ ; 
ị ị 0S ULIE] ị ưẹq địN “dyud 
sói ị Lức — “ƯỆNH | khói SÓ: 2ÿS8E “0S 
Ỉ ¡ JEQUWLZTI Ì UIE]§E — “011W} 
0Z 'gnb tự c 
s5 ị ị 0S UIỆ] 8£ ị bu 0S UIE] /£ 
ị j-Ằ ¡ “UỘI ĐI [£ j Sé “IộI] †§q (ỆL, £] 
Á3† 0A dytq Á 0A dẹud ¡ ị ị mm 
Ị ! 2ÔnØNUEA ! SA bo 
bô th: Š Lang SA, VỜI đựng ¡ Xận cà A /ˆÀ 8€ “tộIt) tr [, [£ 
E]EJEÁQV j guuơgg | EJEJEÁQV ¡ puiươggd j ị 


tột) dựNq 
#UIUIEIP [ESn5 


tệ L 
8[esn3 


uộr) dẹtđ 
EU1uIep E[Estt3[ 


uộIL 
E[esn3 


I0nX ưgA, 


Thượng Tọa Khải Minh 


26 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


(Akusaladhammamnla) 


1. PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 

Vấn xuôi: Akusalä, akusalã dhammäti? 

Bắt thiện là pháp bắt thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammäã, kusalãä đhammäti? 

Pháp là pháp thiện phải chăng? 

Đáp: Kusalä dhamma dhammäã ceva kusala dhammaä ca, 
avasesäa dhamm na kusala dhammi. 


Pháp thiện là pháp cũng phải, là pháp thiện cũng phải, pháp 
còn lại ngoài ra đó không là pháp thiện. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của cấu mở: Pháp bất thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 
tâm sở. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Pháp bắt thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 
tâm sở; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp; Níp bàn; pháp chế định, tức hiệp thành chế định như đàn voi, 
đàn ngựa, đoàn bĩnh,.. 


Và pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Thượng Tọa Khải Minh 97 


Pháp Song 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na akusalä, na akusalã dhammäti? 
Phi bất thiện là phi pháp bất thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 
Vấn ngược: Ña dhammä, na kusalãä dhammäãti? 
Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chi pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện,38 tâm sở; pháp vô 
ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở; 28 sắc pháp; Níp bàn; chế định. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chi pháp ‹ của câu mở: Một phần lãnh vực của chế định Lý 
ññatfi) như giếng nước, hang động, mắt, tai, cây Bồ đề, cây đa.. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 


928 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(9'1) 


tquịp e9 
#9 2äA qug[ 
ugqd 19A 


quịp o9 
qượu! độtH 


ưeq dịN 
“dựqd 2gs 8z 
“0s UUẸ] 8£ 
“0 0t) 0ý 
“enb ttrg[, 9£ 


quịp e2 


9 
A 
9 


„| 


0S UIỆ] /£ 
“trộn 
1ÿq tƯrỆ.L, £] 


3% 


3 


uợq địN “dẹud 

9PSBE “0S 
tIỆJ§E — “0118 
0£ “pnb ttợ[ o£ 


% 


A 


0S UIIE) 8€ 
“Uộf E[, [Tế 


A 


A 


@S U} /Z 
“tộIt] 1q tuÿL, Z] 


Á3 0A dọud 
EUIUIEIP EJE3jeÁqV 


dụuaq 
#uIu1e(I 


Á3 0A dụNd ¡ 
EUIUiep 6)eJEÁqV } 


dụud 
#uruIeu(I 


30n8N UEA, 


3% 


% 


0S up) 
8€ “tộ†) tt, [Z 


1ộru) 1eq dựqdJ 
uIUIEIP E[est3[V 


uộ1(] 1ÿ 
#jesnIv 


tộru) 1eq dựqdJ 
EUIUI8IP E9STDTV 


UuộT) 1Eđ 
#[snV 


lọnX ugA 


29 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 

Vấn xuôi: Akusalä, akusalä dhammãti? 

Bắt thiện là pháp bắt thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammäã, abyäkatä dhammäti? 

Pháp là pháp vô ký phải chăng? 

Đáp: Abyäkatä dhammä dhammã ceva abyäkatä dhammä 
ca, avasesä dhammaã na abyäakatä dhammä. 

Pháp vô ký là pháp cũng phải, là pháp vô ký cũng phải, pháp 
còn lại ngoài ra đó không là pháp vô ký. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của cấu mở: Pháp bất thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 
tâm sở. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chi pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 21 tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp bât thiện, tức 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở; pháp chê định, tức 
hiệp thành chê định như đàn voi, đàn ngựa, đoàn bĩnh,... 


Và pháp vô ký tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp, Níp bàn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na akusalä, na akusalãä dhammäti? 
Phi bất thiện là phi pháp bất thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


30 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Vấn ngược: Ña dhammä, na abyäkatã dhammäti? 
Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở; 28 sắc pháp; Níp 
bàn; chê định. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu ván ngược: 


Chỉ pháp của cáu mở: Một phần lãnh vực của chế định như 
giếng nước, hang động, mắt, tai, cây Bồ đề, cây đa.. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 31 


Pháp Song 


1) 


quịp q2 


' 809 9A (UE[ ; 


ugqd 1ÖJA 


qujp 92 | 
tượu) đặt! 


ượqđỊN ¡ 
“dpqd 20s 8z 
“ọS LỆ] 8E 
“0 tt) 0c - 


3% 


quịp 42 


MA 


9 
ANIÀ 
% 


- 'gnb tượ[ 9€ j 


0S HE} /Z 
“tội 
1ÿq 0L, ế] 


3% 


3% 


tưreq đỊN 
“dụud 2ws 8c 
“0s UIỆ] 8£ 
“ø) trỆ) 0ø 
“gnb tg[, 9€ 


| | $ lợi “.. A HÀNG. 
Ỷ ị ke | '£Q UUIE 
ị Ị ị ¬. 1ÿq tưt[, ¿[ 
ị ị ị 0S UIE] 8£ 
Á3[ 0A dẹqd ¡ dọqg j Á1 0A dựgd dpqg ¡ 96nổN uyA ; % sài 


EUIUIEIP EJEEÁQV ¡ EUIUIEI(I  EUIUIEUP EJEEÁQV ¡ gUIUEHQ : 


“uộI) IỆJ, [£ 


11) 1gq dẹqaq 
EUTUIEP E[Es†V 


uệ!) 1ê 
E[EsnV 


1ộ1t) 1ạq dẹtq 
8UIUIPIP #0snTV 


uệ1) 1ÿq 
E[esnyy 


IọnX u§A 


Thượng Tọa Khải Minh 


32 


Pháp Song 


3. PHÁP VÔ KÝ GÓC 
(Abyäkatadhammamnla) 


1. PHÁP VÔ KÝ GÓC PHÁP THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 
Vấn xuôi: Abyäkatä, abyäkatä dhammãti? 

Vô ký là pháp vô ký phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammäã, kusalãä đhammäti? 

Pháp là pháp thiện phải chăng? 


Đáp: Kusalä dhamma dhammäã ceva kusala dhammaä ca, 
avasesäa dhamm na kusala dhammi. 


Pháp thiện là pháp cũng phải, là pháp thiện cũng phải, pháp 
còn lại ngoài ra đó không là pháp thiện. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chi pháp của câu mở: Pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 
38 tâm sở; 28 sắc pháp, Níp bàn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Pháp bắt thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 
tâm sở; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp; Níp bàn; pháp chế định, tức hiệp thành chế định như đàn voi, 
đàn ngựa, đoàn bĩnh,.. 


Và pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Thượng Tọa Khải Minh 55 


Pháp Song 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na abyäkatä, na abyäkatãä dhammäti? 
Phi vô ký là phi pháp vô ký phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 
Vấn ngược: Ña dhammä, na kusalãä dhammäti? 
Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chị pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp bât thiện, tức 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở; chê định. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Một phần lãnh vực của chế định như 
giếng nước, hang động, mắt, tai, cây Bồ đề, cây đa.. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


34 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(1) 
quịp 
ss 3ệu ¡_ 99 #2 98A 
; [t| tretđ 1ÖJ\ - 
tiu†p ạq2 
% TÀ qượu) độ! 
ượq địN 
“dẹud 2s 8c : 
% 1... $ % (up q2 
“o1 tt} 0ø 
'gnb tg], 9€ 
OS UP /£ treq đỊN 
ˆ#pAppn “dạqd 9gS 8£ 
Si Bi: A A “0s UIE) 8£ 
)ÿq ttL, Z[ 'iện 107 
“;nb trợ 0£ 
ỌS UIÿ] SE —. bề) 0S up} /Z “tộIt] 
A “lệnh tệ [ế j . 1ạq tý £] 
tr) đẹug | — đựng | uộn dpuq | — dpng | 2ÔHN 0A "4h tho 


EUIUIEUP 8[#SSỊ ¡ EUIUIEN : 


#UIUIEIP E[Esn5 ¡ #u1u1€Q ‡ 


3% 


3% 


“uộ() (Ệ[, [Z 


Á3 9A dẹqd 3 0A dụtaq 
EUIUIEIP 40A BEUIUIEIP 49A I0nX UEA, 
EJEJE£QV | EIEgÁqV. EJEJEÁqQV | EJEjgÁqV 


35 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP VÔ KÝ GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 
Vấn xuôi: Abyäkatä, abyäkatä dhammäti 

Vô ký là pháp vô ký phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammä, akusalä dhammaäti? 

Pháp là pháp bắt thiện phải chăng? 


Đáp: Akusalä dhammä dhammä ceva akusala dhammä ca, 
avasesa dhammã na akusala dhammä. 


Pháp bắt thiện là pháp cũng phải, là pháp bắt thiện cũng phải, 
pháp còn lại ngoài ra đó không là pháp bât thiện. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cáu mở: Pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 
38 tâm sở; 28 sắc pháp, Níp bàn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của cấu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở; 28 sắc pháp; Níp 
bàn; pháp chê định, tức hiệp thành chê định như đàn voI, đàn ngựa, 
đoàn binh.... 


Và pháp bắt thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na abyäkatä, na abyäkatãä dhammäti? 
Phi vô ký là phi pháp vô ký phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


36 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Vấn ngược: Na dhammä, na akusalã dhammãti? 
Phi pháp là phi pháp bắt thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chị pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp bât thiện, tức 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở; chê định. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Một phần lãnh vực của chế định 
(ekadesapaññatti) như giêng nước, hang động, mất, tai, cây Bồ 
đê, cây đa... 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 37 


Pháp Song 


(61) 


uÿn'T ug2) 261 ng2 ugqa 2n. 125 


quịp 
Sệ % 99 en9 28A j 
: ug[ ugtd JÔJ[ - 
_— qulp e9 
ềc A qượu) độ! 
tưreq địN 
“dựqd øgs Sơ : 
A “ọs UUE] 8€ Si là: TP ni 
“Ø1 UE] 0£ 
ị “enb trệ[, 9£ 
ị trọ đỊN 
| bế5P Lớn “dạtd 9gs 8£ 
| hh A /À “0s ti] 8£ 
Ị 1gq UIỆJ, Z] totiifELúc 
ị ị “gnb tp], 0£ 
| | S UIE] 8€ 0S UIE} /£ “Uộ1() 
% / : 'ƯỖIU] ẸI, Tế - S: % 1gq |, Z] 
ị II ị ị 0S UP] 8€ 
uiệ1) yạq dạt | dựqa uệ1u) 1gq dụud | dpqg | 


EUIUIEIP E[£sỊV ¡ gurr6eg([ || g00016UP g[6sDV ( gu1treQ ¿ 


9Ôn8N. UEA 


3% 


% 


“UệI] tỆ[ [Z 


Á3† 0A đẹudq Á3 0A dẹtaq 
EUU6Ip 40A EUIUIEIP (19A IọnX UEA, 
]E3jBÁqV | 8JE3jgÁqV EJEjEÁqV | EJejgÁqV 


Thượng Tọa Khải Minh 


38 


Pháp Song 


PHẦN THUẦN PHÁP 
(Suddhadhammavära) 


Trong Phần thuần pháp này, Đức Phật thuyết pháp chân để mà 
không thuyết pháp chê định, còn trong Phần câu lọc và Phần câu 
lọc căn luân thì Ngài thuyết cả pháp chân đề và pháp chế định như 
đã từng thuyết trong Xứ song (Ayatanayamaka), tức Thân xứ và 
Pháp xứ (không thuyết pháp chê định trong Phân thuận tùng nhưng 
nêu lên thuyết trong đối lập). 


1. PHÁP THIỆN SONG ĐÓI 
Kusaladhammayamaka 


Vấn xuôi: Kusalä, dhammäti? 

Thiện là pháp phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammäã, kusalãä đhammäti? 

Pháp là pháp thiện phải chăng? 

Đáp: Kusalä dhamma dhammaã ceva kusala dhammaä ca, 
avasesa dhamm na kusala dhammä. 


Pháp thiện là pháp cũng phải, là pháp thiện cũng phải, pháp 
còn lại ngoài ra đó không là pháp thiện. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 21 tâm thiện, 38 tâm sở. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Trong câu vân ngược: 


Thượng Tọa Khải Minh kh) 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu mở: Pháp bắt thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 2 
tâm sở; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp; Níp bàn; 


Và pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na kusalä, na dhammäti? 
Phi thiện là phi pháp phải chăng? 
Đáp: Kusalam thapeftva avasesa đdhammä na kusala 


dhammä, kusalañca dhamme ca fhapetvä avasesä na ceva 
kusaläã na ca dhamm. 


Ngoài trừ thiện ra, pháp còn lại đó không là thiện nhưng là 
pháp. ngoại trừ thiện và tât cả pháp còn lại ngoài ra đó không là 
thiện và không là pháp. 

Vấn ngược: Na dhammä, na kusalä dhammäãti? 

Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Pháp bắt thiện, tức 12 tâm bắt thiện, sÃi 
tâm sở; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp, Níp bàn. 


Và chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


40 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(01'1) 


quÏp 9q 


% 
À 


3 


% 


Ạ 


ượq địN 
“dẹud 92ES 8£ “0S UP) §€ 
'0) trệ) 0£ “enb t1, 9€ 


A 


3 


À 


ØS UIE} /£ “u$I() TEQ UE[, Z] 


% 
Ạ 


Ạ 


À 


À 


ỌS ti] 8£ “tật tưỆ[, [Z 


u$ru) dd 


EUIUIEIP £[ESn3 


dựqa 


400100121164 


dựuq 


-400100121)16| 


tộ†[ 


£[esn 


u$r) dạtq 


#uIuEP 8[#snị 


dẹqq 


[4001001211164 


dựqa 


#uuetq 


tệ! [ 


tiesn 


41 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN SONG ĐỐI 


Akusaladhammayamaka 


Vấn xuôi: Akusalä, dhammäti? 

Bắt thiện là pháp phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammä, akusalãä dhammäti? 
Pháp là pháp bắt thiện phải chăng? 


Đáp: Akusalä dhammä dhammä ceva akusala dhammä ca, 
avasesa dhammã na akusalaä dhammä. 


Pháp bất thiện là pháp cũng phải, là pháp bắt thiện cũng phải, 
pháp còn lại ngoài ra đó không là pháp bât thiện. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của cấu mở: Pháp bất thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 
tâm sở. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở; 28 sắc pháp; 
Níp bản. 

Và pháp bắt thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na akusalä, na dhammäti? 
Phi bất thiện là phi pháp phải chăng? 


49 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Đáp: Akusalam thapetvä avasesä đdhammäa na akusalä 
dhammaä, akusalañca dhamme ca thapctfvä avasesä na ceva 
akusalä na ca dhamm. 


Ngoài trừ bất thiện ra, pháp còn lại đó không là bắt thiện nhưng 
là pháp, ngoại trừ bắt thiện và tất cả pháp còn lại ngoài ra đó không 
là bất thiện và không là pháp. 


Vấn ngược: Ña dhammä, na akusalã dhammäti? 
Phi pháp là phi pháp bắt thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở; 28 sắc pháp, 
Níp bản. 

Và chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 45 


Pháp Song 


(ILT) 


qujp q2 


3 


Đề 


nA 


ượq địN 
“đẹud 28s §Z “0S uIE) S€ 
'01 tệ) 0£ “enb tượ [, 0£ 


Ầ 


À 


AẦ 


À 


@S UP) /£ “uộ1(] 1ÿq tượ[, Z] 


3 


3% 


Ạ 


OS UIP} 8€ “UộI(] (IỆL, [Z 


uộ1 1øq dạt 


EUIUIEIP 8[£snV 


dụuaq 


L-4001001211164 


tộ!1 19 


E[esm[V 


111 1ÿq đt 


EUIUITEP 8[£snV 


dựqa 


40010012016) 


dựqa 


[40010912064 


tiệt] 1#£[ 


#[esnTv 


Thượng Tọa Khải Minh 


44 


Pháp Song 


3. PHÁP VÔ KÝ SONG ĐÔI 
Abyäkatadhammayamaka. 


Vấn xuôi: Abyäkatä, dhammãti? 

Vô ký là pháp phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammäã, abyäkatä dhammäti? 

Pháp là pháp vô ký phải chăng? 

Đáp: Abyäkatä dhammä dhammäã cevä abyäkatä dhammä 
ca, avasesä dhammaã abyäakatä dhammä. 

Pháp vô ký là pháp cũng phải, là pháp vô ký cũng phải, pháp 
còn lại ngoài ra đó không là pháp vô ký. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 
38 tâm sở; 28 sắc pháp, Níp bàn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của cẩu mở: Pháp thiện, tức 21 tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp bât thiện, tức 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở. 

Và pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp, Níp bàn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na abyäkatä, na dhammäti? 
Phi vô ký là phi pháp phải chăng? 


Thượng Tọa Khải Minh 45 


Pháp Song 


Đáp: Abyäkatam thapetvä avasesäa dhammäã na abyäkatä 
dhammä, abyäkatañca dhamme ca thapetvä avasesä na ceva 
abyakatä na ca dhammä. 


Ngoài trừ vô ký ra, pháp còn lại đó không là vô ký nhưng là 
pháp, ngoại trừ vô ký và tât cả pháp còn lại ngoài ra đó không là vô 
ký và không là pháp. 

Vấn ngược: Ña dhammä, na abyäkatã dhammäti? 

Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp bắt thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở. 


Và chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


46 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(E1) 


dựa uyn,L uyqa 204 13M 


quịp 942 


A 


A 


ượaq địN 
“đẹud 2s §£ “0S up} S€ 
“o tp) 0£ “gtb uy .[, 0€ 


À 


% 


A 


ỌS ty} /Z “UộT4] }ÿq trẸ[ Z] 


À 


3 


%|8| > 


À 


ỌS tr) 8£ “tộIt) tuÿ[, [z 


Á 0A dạtd 


EUIUI6ÚP £163EÁqV 


dẹuaq 


L240010012)0/6| 


dua 


#uIUIE(I 


(0A 


EIEEÁqV 


Á1 0A dẹtd 


EUIUI6UP E†63JEÁqV 


dua 


#uIUEU(I 


dẹuaq 


L240910012)0/6| 


19A 


EJ8[EÁqV 


4? 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẦN THUẦN PHÁP CĂN LUÂN 


Suddhadhammamäulacakkavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 
Vấn xuôi: Kusalä, dhammäti? 

Thiện là pháp phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammä, akusalä dhammaäti? 

Pháp là pháp bắt thiện phải chăng? 


Đáp: Akusalä dhammä dhammä ceva akusala dhammä ca, 
avasesa dhammã na akusalaä dhammä. 


Pháp bát thiện là pháp cũng phải, là pháp bắt thiện cũng phải, 
pháp còn lại ngoài ra đó không là pháp bât thiện. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 21 tâm thiện, 38 tâm sở. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở; 28 sắc pháp; 
Níp bản. 


48 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Và pháp bắt thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na kusalä, na dhammäti? 
Phi thiện là phi pháp phải chăng? 
Đáp. Kusalam thapeftväa avasesä dhammäa na kusalä 


dhammä, kusalañca dhamme ca {fhapetvä avasesä na ceva 
kusalã na ca dhamm. 


Ngoại trừ thiện ra, pháp còn lại ngoài ra đó không là thiện 
nhưng là pháp, ngoại trừ thiện và tât cả pháp ra còn lại đó không là 
thiện và không là pháp. 

Vấn ngược: Na dhammä, na akusalã dhammãti? 

Phi pháp là phi pháp bắt thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Pháp bất thiện, tức 12 tâm bất thiện, 27 
tâm sở; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp; Níp bàn. 

Và chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Chễ định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 49 


tuip q2 


“oy trợ] 0£ “gnb trgJ, 9£ 


| /À „1é. j9 L9 thuật 
ị ị ¡ 'dpqdgS 8ý °ọS Up 8E ; ĩ 


tưreq đỊN 


| | S ULIE) /£ ị “dẹud 2ES 8£ 
ị _ 'HỘI]1BQ UẸJ Z| ị TÀ. kệ “0S UV} 8€ 


“ẹnb uÿ[, 0€ 


Jhà % ØS tu] /Z '0ộI} 
tpq tệ £] 


“0 trợ) 0£ 
| | lệ / -__08 UIE) 8£ “UộI(] tt [£ 


uệr))pqdpH4 — dựng | tệmtpqdpqd. — đọng, 3Ôn8N UÿA A A T tin 
VurU0tp B[USID†V _ LH | v00000p g[2smjV - viuuieqQ, HN 


Pháp Song 


dẹuqq | tiệm dựua | tệ IọnX ugA 
gư1wwuq(1 | s[esax || surt6ed(1 | 6jegsn5 


Thượng Tọa Khải Minh 


50 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 

Vấn xuôi: Kusalä, dhammäti? 

Thiện là pháp phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammäã, abyäkatä dhammäti? 

Pháp là pháp vô ký phải chăng? 

Đáp: Abyäkatä dhammä dhammã ceva abyäkatä dhammä 
ca, avasesä dhammaã na abyakatä dhammäa 

Pháp vô ký là pháp cũng phải, là pháp vô ký cũng phải, pháp 
còn lại ngoài ra đó không là pháp vô ký. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 21 tâm thiện, 38 tâm sở. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chị pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 21 tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp bât thiện, tức 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở. 

Và pháp vô ký tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp; Níp bàn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na kusalä, na dhammäti? 
Phi thiện là phi pháp phải chăng? 
Đáp. Kusalam thapeftväa avasesä dhamma na kusalä 


dhammä, kusalañca dhamme ca fhapetvä avasesä na ceva 
kusalã na ca dhammä. 


Thượng Tọa Khải Minh 51 


Pháp Song 


Ngoại trừ thiện ra, pháp còn lại ngoài ra đó không là thiện 
nhưng là pháp, ngoại trừ thiện và tât cả pháp ra còn lại đó không là 
thiện và không là pháp. 

Vấn ngược: Ña dhammä, na abyäkatä dhammäti? 

Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Pháp bất thiện, tức 12 tâm bất thiện, 27 
tâm sở; pháp vô ký tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp; Níp bàn. 

Và chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


59 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(y1'1) 


9S UIP] /£ 
“UộIJ] 1ÿQ UIỆ,.L ý] 


% 


“dụud 2gs 8c 
“05 LỆ) 8€ 


Lệ lệ quip 12 ị 
| | | | uợq địN ị àệc là 
| | A | lÀ __ 'đỹHđ 2pS gz "0s Up} gE | TẠI ĐÓ 
_— '0JuV} 0£ 'enb tẹ[ ọ£ - 
| | | | | uụa địN 


“01 urệ† 0£ 
'gnồ ufE], 9€ 


là | A .__ 0s ti] 8£ “UộIt) UtỹJ |Z 


3% 


Ø5 UP} /£ “Uộ1) 
1gq Ệ[, Z] 


Á 0A dẹuq': — đdụqg. Ấy 0A đọng. đpq : 
EUIUIEP EJEEÁqV _ gui6iet(1 | eU10IEúP £J6EÁQV  gutuet 


2Ôn8N UEA. 


J6 


À 


0S LUÿ] §£ 
“uộ1() UET, [£ 


dựud 
tuuuIe([ 


uộ[ 
[esn5 


dựqd 
uruetJd 


uộIL 
[esn 


TĐnX ÉA 


53 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla. 


1. PHÁP BẤT THIỆN GÓC PHÁP THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 

Vấn xuôi: Akusalä, dhammãfi? 

Bắt thiện là pháp phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammäã, kusalãä đhammäti? 

Pháp là pháp thiện phải chăng? 

Đáp: Kusalä dhamma dhammäã ceva kusala dhammaä ca, 
avasesäa dhammäã na kusalä dhammä. 


Pháp thiện là pháp cũng phải, là pháp thiện cũng phải, pháp 
còn lại ngoài ra đó không là pháp thiện. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của cấu mở: Pháp bất thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 
tâm sỞ. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của cấu mở: Pháp bất thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 
tâm sở;; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp; Níp bàn. 

Và pháp thiện tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Ván xuối: Na akusalä, na đhammäti? 


54 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Phi bất thiện là phi pháp phải chăng? 

Đáp: Akusalam thapetvä avasesä đdhammäa na akusalä 
dhammä, akusalañca dhamme ca thapetvä avasesã na cevä na 
ceva akusala na ca dhammä. 


Ngoại trừ bất thiện ra, pháp còn lại ngoài ra đó không là bất 
thiện nhưng là pháp, ngoại trừ bắt thiện và tất cả pháp ra còn lại đó 
không là bât thiện và không là pháp. 


Vấn ngược: Ña dhammä, na kusalä dhammäti? 
Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở; 28 sắc pháp; 
Níp bàn. 


Và chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Chễ định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 55 


(€I'I) 


ni 


> 


8£ “uậI) trỆ[, [Z 


Ạ 


A 


“uộïth 1§q 0t L £] 


tệ) đẹqd ¡ 
EuttutP g[esnx j 


dpng | 
guuureqQ Ì 


uiệI) dpta 
EUIUIEIP E[#Sn5 


dựqd 
#uIur°C] 


2Ôn8N UEA, 


% 


s tiỆ) 
8€ “uậ1t) trỆ[, [£ 


ị ị = 
ị ị ¡ §qđịN'dpud j 
ị h 9ES 87 “0S ị lều S5 i0 
Ỉ óc ¡ IUEI§EYOIUURI j kế lai 
! 0ƒ 'wnbuglLoc ! 
Ị Ï Ị Ị 
ị | osup/c Ì La bạn 
ị Kệ ị j “UỘIIJEQUUELZL ị #9 8C € 
ị ị qỤ PỊP la án h UIE) 8€ Q1 tUẸ† 
ị ị ị ị 0Z 'enb trợ,[, 9£ 
x 0s trợi /£ 
ị ị ị ị 
—— | 
ị ị 


Pháp Song 


dựqd 
#Iư1t( 


uộ1() 1ÿ 
E[esnV. 


dựqaq 
J2001012)1/64 


lộ] 194 
E[EsnV. 


JonX ưtA 


Thượng Tọa Khải Minh 


56 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 

Vấn xuôi: Akusalä, dhammäti? 

Bắt thiện là pháp phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammäã, abyäkatä dhammäti? 

Pháp là pháp vô ký phải chăng? 

Đáp: Abyäkatä dhammä dhammã ceva abyäkatä dhammä 
ca, avasesä dhammaã na abyäakatä dhammä. 

Pháp vô ký là pháp cũng phải, là pháp vô ký cũng phải, pháp 
còn lại ngoài ra đó không là pháp vô ký. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của cấu mở: Pháp bất thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 
tâm sở. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chi pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp bât thiện, tức 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở. 

Và pháp vô ký tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp; Níp bàn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na akusalä, na dhammäti? 
Phi bất thiện là phi pháp phải chăng? 
Đáp: Akusalam thapevä avasesa dhamma na akusalä 


dhammä, akusalañca dhamme ca thapctfvä avasesä na ceva 
akusalä na ca dhammä. 


Thượng Tọa Khải Minh 57 


Pháp Song 


Ngoại trừ bất thiện ra, pháp còn lại ngoài ra đó không là bất 
thiện nhưng là pháp, ngoại trừ bắt thiện và tất cả pháp ra còn lại đó 
không là bât thiện và không là pháp. 


Vấn ngược: Ña dhammä, na abyäkatä dhammäti? 
Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chi pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2] tâm thiện, 38 tâm 
sở; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở; 28 sắc pháp; 
Níp bản. 


Và chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


58 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


3% 


A 


8€ “tộIt) tưE[, [Z 


A 


“tộïg] )pq 0t, Z] 


Á1 9A dẹud j dựua 


Á1 0A dụqa 


dụqd ¡ 


2Ô18N ƯEA. 


Ạ 


3% 


0S UIIỆ] 
8€ “uậIt) ttợ[ T£ 


(911) 

ị ị | ị 
ị ị ị ị : ị 

ló Ï ÀO ị ị ị qujp 42 ị 
ị A.... 
ị ị ị ị 92ES 8Œ “0S ị F 
| ¡ — MEI§E“OIUM j ` su kh ¿“ 
Ï Ï ị ¡06 wwbuy[oc j 
Ï Ï ị Ï Ï 
ị ị ị ị ị uợq địN “dẹud 
ị Ỉ SG ị Ỉ ỌS UIE] /£ i A 2gS 8z “0S 
ị ị ị ¡  MỘNHTEQĐLZI | s64 UIẺ] 8€ “0} UIÿ} 
ị ị ị ị 0£ 'ynb uự[, c 
ị ị 4S tu} ị 9S UIỆ] /£ 
Ki 


EUIUIBIP £†jEÁqV | guiưreudq | 


E8 E]EJEAQV Ì 


vurutq({ j 


đdựqq 
8uILI8I([ 


tiộn) 1q 
E[esV 


dựuq 
#uIUI8([ 


tiộ!] 19£{ 
#[esn[V 


I0nX ttA 


59 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


3. PHÁP VÔ KÝ GÓC 


Abyäkatadhammamnla 


1. PHÁP VÔ KÝ GÓC PHÁP THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 
Vấn xuôi: Abyäkatä, dhammãti? 

Vô ký là pháp phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammäã, kusalãä đhammäti? 

Pháp là pháp thiện phải chăng? 


Đáp: Kusalä dhamma dhammä ceva kusalä dhammaä ca, 
avasesa dhammã na kusalä dhammä. 


Pháp thiện là pháp cũng phải, là pháp thiện cũng phải, pháp 
còn lại ngoài ra đó không là pháp thiện. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cáu mở: Pháp võ ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 
38 tâm sở; 28 sắc pháp; Níp bàn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của cấu mở: Pháp bất thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 
tâm sở; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở; 28 sắc 
pháp; Níp bàn. 

Và pháp thiện tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Na abyäkatä, na dhammäti? 


60 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Phi vô ký là phi pháp phải chăng? 
Đáp: Abyäkatam thapetvä avasesä dhammäã na abyäkatä 


dhammä, abyäkatañca dhamme ca thapeftvä avasesä na ceva 
abyakatä na ca dhammä. 


Ngoại trừ vô ký ra, pháp còn lại ngoài ra đó không là vô ký 
nhưng là pháp, ngoại trừ vô ký và tât cả pháp ra còn lại đó không 
là vô ký và không là pháp. 

Vấn ngược: Na dhammä, na kusalä dhammäãti? 

Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp bắt thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở. 


Và chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 61 


Pháp Song 


(211) 


lệ tp 942 
ượq địN “dẹud 
s 3ÿS gữ “0S lcc quip 2 
tIfỆ) §€ “01 tuy] xã. 
0£ “enb uug[ o£ 
ượq đỊN “dẹud 


% 


9S tIÿ) /£ 
“uộ]) 18q tư [, Z] 


28S 8£ “0S 
UIỆ} 8£ “O1 LỆ] 
0 “enb trợ [ 9£ 


Ø8 tệ 
8€ 'ưộï] tt [, [z 


3% 


@S UỆ] /£ 
“UỆI] 1E UẸ,[, Z[ 


1ộr) đẹtg ¡ 
uIUitp 8[est3[ ¡ 


su Ì 


tiệt) dựa 
EUIUIEID 8[6Sn5Ị 


đyqq 
#tur°q(| ï 


2Ôn8N ƯEA. 


% 


0S Up} 
8€ “tộIt) trỆ[, [£ 


(10A 
EJ3[EÁqV 


đdựqaq 
8uIUI6U( 


ÁT0A 
EJEÁqV. 


1ọnX t§A 


Thượng Tọa Khải Minh 


62 


Pháp Song 


2. PHÁP VÔ KÝ GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 
Vấn xuôi: Abyäkatä, dhammãti? 

Vô ký là pháp phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Dhammä. akusalä dhammaäti? 

Pháp là pháp bắt thiện phải chăng? 


Đáp: Akusala dhamma dhammä ceva akusala dhammä ca 
avasesa dhammã na akusalä dhammä. 


Pháp bất thiện là pháp cũng phải, là pháp bắt thiện cũng phải, 
pháp còn lại ngoài ra đó không là pháp bât thiện. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chi pháp của cáu mở: Pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tố, 
38 tâm sở; 28 sắc pháp; Níp bàn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của cẩu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở; pháp vô ký, tức 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở; 28 sắc pháp; 
Níp bàn. 

Và pháp bắt thiện, tức 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Na abyäkatä, na dhammäti? 
Phi vô ký là phi pháp phải chăng? 
Đáp: Abyäkatam thapetvä avasesä dhammäã na abyäkatä 


dhammä, abyäkatañca dhamme ca thapetväã avasesä na ceva 
abyakatä na ca dhammä. 


Thượng Tọa Khải Minh 65 


Pháp Song __— 


Ngoại trừ vô ký ra, pháp còn lại ngoài ra đó không là vô ký 
nhưng là pháp, ngoại trừ vô ký và tât cả pháp ra còn lại đó không 
là vô ký và không là pháp. 

Vấn ngược: Na dhammä, na akusalä dhammäti? 

Phi pháp là phi pháp bắt thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chị pháp của câu mở: Pháp thiện, tức 2l tâm thiện, 38 tâm sở; 
pháp bât thiện, tức 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở. 

Và chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Chế định. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


64 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(811) 


qutq quịq uựta 2041 125 
uợn"[ ug2 dựa uynu[, ugtd 204.1 1251 


A 


9S UI] /£ 
“Hộ1() 1ÿ (HỆ L Z[ 


À4 quÏp $2 
ượa địN “dụud 
3 AI Tiến % n 
(E) 8£ “0) LỆ} Tế 
0Z “enb tuy ọc 
tưẹq đỊN “dẹud 


9ES 8Œ “OS 
UTE] 8€ “01 UIE] 
0£ “enb urệ.[, 0£ 


% 


A 


0S UIE} 
8£ “uậIt) tệ, [Z 


3% 


ØS UIÿ] /£ 
“UộI] 18q 0E L, Z[ 


11t) 1eq đọtd ¡ 
EUIUIEUp E[BSn3V Ì 


dụqd ¡ 
purureqq Ì 


_ 


1ộrt) 1pq dẹtd ị 
EuruIEp E[esn[V Ì 


dụqdq 


gururet(( Ì 


20n8N UEA. 


A 
A 


% 


ØS trợ} 
8€ rộ!) trEL Jz 


dụqd 
Là) 2116! 


ÁJ0A 
#JØEÁqV' 


dpuq 
EuIuIt( 


ÁJ9A 
#JØEÁqV' 


10nX utA 


65 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẢN CHUYÊN BIÉN 


Pavattivära 


Khi Đức Phật thuyết Phần định danh (pannattivära) kết thúc 


rồi Ngài thuyết Phần chuyền biến (pavattivära) tiếp theo. 


Trong Phần chuyền biến có 3 phân, tức: 
1. Phần sanh (uppãdavära). 

2. Phần diệt (nirodhavära). 

3. Phần sanh diệt (uppädanirodhavära). 


Đức Phật thuyết Phần sanh trước rồi Ngài thuyết Phần diệt... 


tuần tự tiếp theo. 


1. Trong Phần sanh này có 6 phân, tức: 

2. Phần hiện tại (paceuppannavära). 

3. Phần quá khứ (afitavära). 

4. Phần vị lai (anägataväãra). 

5. Phần hiện tại quá khứ (paceuppannãfftavära). 
6. Phần hiện tại vị lai (paceuppannänägatavära). 
Phần quá khứ vị lai (afftänãgatavära). 


Đức Phật thuyết Phần hiện tại trước rồi Ngài thuyết phần quá 


khứ... tuần tự tiếp theo. 


66 


Trong Phần hiện tại có 2 loại, tức: 

1. Thuận tùng (anuloma). 

2. Đối lập (paccanika). 

Ngài thuyết Thuận tùng trước rồi Ngài thuyết Đối lập tiếp theo. 
Trong Phần thuận tùng có 3 phần, tức: 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


1. Phần người (puggalavära). 
2. Phần cõi (okãsavära). 
3. Phần người và cõi (puggalokãsavära). 


Đức Phật thuyết Phần người trước rồi Ngài thuyết phần cõi... 
tuân tự tiêp theo. 


Trong phần người này có 2 gốc, tức: 
1. Pháp thiện gốc (kusaladhammamnla). 
2. Pháp bắt thiện gốc (akusaladhammamnla). 


Đức Phật thuyết Pháp thiện gốc trước rồi Ngài thuyết Pháp bất 
thiện tiêp theo. 


Trong Pháp thiện gốc có 2 ngọn, tức: 
1. Pháp bất thiện ngọn (akusaladhammamñii). 
2. Pháp vô ký ngọn (abyaäkadhammamnl). 


Đức Phật thuyết Pháp bất thiện ngọn trước rồi Ngài thuyết 
Pháp vô ký ngọn tiêp theo. 


Trong Pháp bắt thiện ngọn có 2 loại, tức: 

1. Xuôi (anuloma). 

2. Ngược (patiloma). 

Đức Phật thuyết Xuôi trước rồi Ngài thuyết Ngược tiếp theo. 
Trong Phần vấn có 2 loại, tức: 

1. Vẫn (pucch3). 

2. Đáp (visajjan8). 

Đức Phật thuyết Vẫn trước rồi Ngài thuyết Đáp tiếp theo. 
Trong Vấn có 2 loại, tức: 

1. Câu mở (sannitthänapada). 

2. Câu hỏi (samsayapada). 

Đức Phật thuyết Câu mở trước rồi Ngài thuyết Câu hỏi tiếp theo. 


Thượng Tọa Khải Minh 67 


Pháp Song 


PHẦN SANH 
Uppadavara 


PHẦN HIỆN TẠI 


Paccuppannavära 


PHÂN NGƯỜI 
(Pugzalavära) 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


(Kusaladhammamnla) 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalä dhammã uppajjanti, tassa akusalã 
dhammä uppajjanfiti? 

Pháp thiện đang sanh với người nảo thì pháp bất thiện đang 
sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: “Không phải” (no). 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalã dhammã uppajjanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjantiti? 


Hay là pháp bất thiện đang sanh với người nào thì pháp thiện 
đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 


68 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP VÀ PHẦN TÍCH VÉ CÂU 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa kusalaä dhammã uppajjanti (Pháp thiện đang sanh với 
người nảo) là câu mở. 

Tassa akusalãä dhammäã uppajjanti (Pháp bắt thiện đang sanh 
với người đó) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả) gọi là ngay sát na sanh (uppaädakkhanamang) 
của 21 tâm thiện, 38 tâm sở (kusalanam uppädakkhane tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 

Do đó, câu vấn này là câu vấn không, vấn rằng: “Pháp thiện 
đang sanh với người nào thì pháp bât thiện đang sanh với người đó 
phải chăng ?”. 

Đức Phật mới giải đáp bằng cách đáp bác bỏ rằng: “Không 
phải” (no), là câu đáp phủ nhận chi pháp của câu hỏi. Bởi vì 4 
người phàm và 7 bậc thánh (trừ bậc A la hán quả) gọi là ngay sát 
na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm sở và chi pháp của cầu mở cho dù 
pháp thiện đang sanh nhưng pháp bât thiện không phải đang sanh. 


Trong câu vấn ngược: Yassa vã pana akusala dhamma 
uppajjanti (Hay là pháp bât thiện đang sanh với người nảo đó) là 
câu mở. 

Tassa kusalä dhammäã uppajjanti (Pháp thiện đang sanh với 
người đó) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh hữu học gọi 
là ngay sát na sanh của l2 tâm bât thiện, 27 tâm sở (akusalam 
uppädakkhane tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 

Vì vậy, câu này là câu vấn không, vấn răng: “Hay là pháp bất 
thiện đang sanh với người nào thì pháp thiện đang sanh với người 
đó phải chăng?” 

Đức Phật mới đáp bằng cách đáp bác bỏ rằng: “Không phải” 


Thượng Tọa Khải Minh 69 


Pháp Song 


(no), là câu đáp phủ nhận chi pháp của câu hỏi, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, gọi là ngay sát na của 12 tâm bất 
thiện , 27 tâm sở là chi pháp của câu mở, tuy rằng pháp bất thiện 
đang sanh nhưng pháp thiện không phải đang sanh. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã na uppajjanti, tassa 
akusalä dhammä na uppajjanfiti? 


Pháp thiện không phải đang sanh với người nào thì pháp bất 
thiện không phải đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp.  Akusalanam uppadakkhane tesam kusalä 
dhammä no uppajjaní( no ca fesam akusalä đdhammäã 
na uppajjanti, sabbesam cit(assa — bhangakkhane 
kusalavippayuttaakusalavippayutacittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasat(anam tesam kusalä ca 
dhammä na uppajjanti akusalä ca dhammã na uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm bất thiện của những người đó, pháp 
thiện không đang sanh nhưng pháp bắt thiện đang sanh với những 
người đó, còn vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó 
hay vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, bất tương ưng 
bắt thiện của những người đó, người đang nhập thiền diệt, người ở 
trong cõi vô tưởng, pháp thiện không đang sanh lẫn pháp bất thiện 
cũng không đang sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalã dhammäã na uppajjanti, 
tassa kusala dhammä na uppajjanfiti? 


Hay là pháp bất thiện không đang sanh với người nảo thì pháp 
thiện không đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp.  Kusalãnam uppadakkhane tesam  akusalä 
dhammä na uppajjant no ca tesam kusali đdhammä 
na uppajjanti, sabbesam cit(assa — bhangakkhane 
akusalavippayuttakusalavippayutfaciffassa  uppädakkhane 
nirodhasammäãpannänam asaññasattänam tesam akusalä ca 
dhammä na uppajjanti kusalä ca dhammä na uppajjanti. 


70 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Vào sát na sanh của tâm thiện của những người đó, pháp bất 
thiện không đang sanh nhưng pháp thiện đang sanh với những 
người đó. Còn vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó, 
hay vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, bất tương ưng 
bất thiện của những người đó, người đang nhập thiền diệt, người 
ở trong cõi vô tưởng thì pháp bắt thiện không đang sanh lẫn pháp 
thiện cũng không đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chi pháp của cấu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na sanh của l2 tâm bât thiện, 27 tâm sở (akusalanam 
uppädakkhane tesam). 


Và 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân gọi là ngay sát na diệt của 
S9 tâm, 52 tâm sở (sabbesam cittassa bhangakkhane tesam). 


4 người phàm, 4 bậc thánh nhân gọi là ngay 
sát na sanh của 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở 
(kusalavippayuttaakusalavippayutfacifftassa  uppädakkhane 
tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả (nirodhasamäpannãnam 
tesam). 


Người lạc tam nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattãänam tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
thánh A la hán quả) gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở (kusalãnam uppädakkhape tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Thượng Tọa Khải Minh 71 


Pháp Song 


đuọn 
ỌA 102 8uO1J Ọ IOnNSZN 


1ộIp 
1uer) dệqu 8uep 2q 


tộIt) 
yeq ẹnb up) “uộ1) gnb 
LIE) 82 8S EU †ÿS 


UIE) 
ÿ2 1ÿ) #9 19IP 8u 1S 


>l$4 | || 


s|22| |8 


À 


tộIt) 
1ÿq ti) #9 [6S #u 1ÿS 


3 


A 


uệ1) 
UTE} 82 us 6u 1S 


ệ1] UIE) 82 
{8s 8u 1S 


2ữeu>pjepeddn 
E[esn5 


tậTt) 
)pq ty) eụo 
ues Eu 1S 


ửeuepeddn 
ÿesnv 


uội 
1gq UIÿ1 e9 
uEs £u 1ES 


2eupjepeddn 
EJesny 


UuệJ(] UIE) e2 
{u8s 8u 1S 


2e>pjepeddn 
#[esn%ị 


l1] UIE) 82 
es ?u JÿS 


ửeuepeddn 
#[esnị 


uột 
1ÿ trợ] eo 
{us £u 1S 


2eu>pjepeddn 
#[esnV 


uột 
18q UIÿ1 e9 
{ues £u 1S 


2ủeu>pjepeddn 
#[esnV 


lộ!) UIE) #2 
es ®u JES 


sửeuepeddn 
#[esn5[ 


Thượng Tọa Khải Minh 


r9 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalã đhammäã uppajjanti, tassa abyäkatã 
dhammä uppajjanfiti? 


Pháp thiện đang sanh với người nào thì pháp vô ký đang sanh 
với người đó phải chăng? 

Đáp. Aripe kusalanam uppädakkane tesam kusalä 
dhammäã uppajjanti no ca tesam abyäkatä dhammäã uppajjanti, 
pañcavokãre kusalãanam uppädakkhane tesam kusalä ca 
dhammä uppajjanti abyäkatä ca dhammä uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm thiện trong cõi vô sắc của những 
người đó, thì pháp thiện đang sanh nhưng pháp vô ký không đang 
sanh với những người đó, còn vào sát na sanh của tâm thiện trong 
cõi ngũ uân của những người đó thì pháp thiện đang sanh, pháp vô 
ký cũng đang sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammäã uppajjanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjantiti? 


Hay là pháp vô ký đang sanh với người nào thì pháp thiện đang 
sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam uppajjantänam pAvatte 
kusalavippayutfaciftassa uppädakkhanc tesam abyäkatä 
dhammä uppajjanfi no ca tesam kusalä dhammä uppajjanti, 
pañcavokãre kusalãnam uppädakkhane tesam abyäkatä ca 
dhammä uppajjanti kusalä ca dhammäã uppajjanti. 

Khi tất cả những người đó đang sanh hay vào sát na sanh của 
tâm bất tương ưng thiện trong thời bình nhật của những người 
đó, pháp vô ký đang sanh nhưng pháp thiện không đang sanh với 
những người đó. Còn vào sát na sanh của tâm thiện trong cõi ngũ 
uẩn của những người đó, pháp vô ký đang sanh lẫn pháp thiện cũng 
đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Trong câu ván Xuôi: 


Thượng Tọa Khải Minh 75 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm, 3 bậc thánh đạo cao, 3 
bậc thánh quả thấp trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 8 
tâm đại thiện, 4 tâm thiện vô sắc, 3 tâm đạo cao, 36 tâm sở (ardpe 
kusalãänam uppädakkhane tesam). 


Và 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc A la hán quả) 
trong cõi ngũ uân, gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 
tâm sở, sắc tâm thiện (pañcavokäre kusalanam uppädakkhane 
tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học 
đang sanh trong 3 cõi, gọi là ngay sát na sanh của L9 tâm tục sanh, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc sanh lên 
trong sát na đầu tiên (sabbesam uppajjantänam tesam). 

4 người phàm, 4 bậc thánh quả diễn tiến trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na sanh (uppãädakkhanasamang]) của 12 tâm bât 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm SỞ, sắc tâm (trừ tâm bât thiện 
trong cõi vô săc), tính từ tâm hữu phân thứ I1... cho đên tâm tử 
(pavatte kusalavippayuttacittassa uppädakkhape tesam). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yassa kusalã dhammäã na uppajjanti, tassa 
abyäkatä dhammä na uppajjanfiti? 
Pháp thiện không phải đang sanh với người nào thì pháp vô ký 
không phải đang sanh với người đó phải chăng? 
Đáp: Sabbesam uppajjantänam pAvatte 
kusalavippayuttacittassa uppãdakkhane tesam kusalä đhammäã 


na uppajjantfi no ca tesam abyäkatä dhammäã na uppajjanti, 
sabbesam cavanfänam pavatfe ci(tassa bhangakkhane aripe 


74 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


akusalanam uppäadakkhane (esam kusalä ca dhammäã na 
uppajjanti abyaäkatä ca dhammäã na uppajjanti. 


Khi tất cả những người đó đang sanh hay vào sát na sanh của 
tâm thiện bất tương ưng trong thời bình nhật của những người đó, 
pháp thiện không đang sanh nhưng pháp vô ký đang sanh với người 
đó. Còn đối với tất cả những người đó đang chết vào trong sát na 
diệt của tâm trong thời bình nhật của những người đó, hay vào vào 
sát na sanh của tâm bắt thiện trong cõi vô sắc những người đó, thì 
pháp thiện không đang sanh lẫn pháp vô ký cũng không đang sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatã đhammã na uppajjanti, 
tassa kusala dhammäã na uppajjanfrti? 


Hay là pháp vô ký không phải đang sanh với người nào thì 
pháp thiện không phải đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: Aripe kusalanam uppädakkhane tesam abyäkatä 
dhammä na uppajjanfi no ca t(esam kusala dhamma na 
uppajjanti,sabbesamcavatänampavatfecitfassabhangakkhane 
aripe akusalänam uppädakkhane tesam abyäakata ca dhammä 
na uppajjanti kusalä ca dhammä na uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm thiện trong cõi vô sắc của những 
người đó, thì pháp vô ký không đang sanh nhưng pháp thiện đang 
sanh với những người đó. Còn đối với tất cả những người đó đang 
chết vào sát na diệt của tâm trong thời bình nhật của những người 
đó, hay vào sát na sanh của tâm thiện trong cõi vô sắc của những 
người đó thì pháp vô ký không đang sanh lẫn pháp thiện cũng 
không đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học 
đang sanh trong 3l cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sanh, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc sanh lên 
trong sát na đầu tiên (sabbesam uppajjantänam tesam). 


Thượng Tọa Khải Minh 75 


Pháp Song 


4 người phàm, 4 bậc thánh quả sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na sanh của l2 tâm bắt thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 
52 tâm sở, sắc tâm (trừ tâm bắt thiện trong cõi vô sắc), tính từ tâm 
hữu phần thứ 1 cho đến tâm tử (pavatte kusalavippayuttacittassa 
uppädakkhane tesam). 

Và 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang chết trong 3l cõi, gọi 
là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng (sabbesam cavantãnam 
tesam). 

4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình nhật 
gọi là ngay sát na diệt của 89 tâm, 52 tâm sở hiện khởi tính từ 
tâm tục sinh...cho đên tâm sanh trước tâm tử (pavatfe cittassa 
bhangakkhape tesam). 

__ Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh quả hữu học trong cõi vô 
sắc, gọi là ngay sát na của 8 tâm tham, 2 tâm si, 23 tâm sở (trừ 4 
sân phân) (arũpe akusalãnam uppädakkhane tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh đạo 
cao, 3 bậc thánh quả thấp trong cõi vô sắc gọi là ngay sát na sanh 
của 8 tâm đại thiện, 4 tâm thiện vô sắc, 3 tâm đạo cao, 36 tâm sở 
(aripe kusalänam uppädakkhape tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


76 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2S ỌA IQ2 đuO1) uệ11 
1§Q UIE1 82 u6S £U 1ÿS 


1ẻu 
(JuIq 1Q) 8uo1) up} 
ÿ2 1ÿ] 89 1$IP £u 1S 


tu) #9 1ÿ.L 


% 


(28S ỌA IQ2 8uo4) uộ1() 
16q urg) 111) 1É (utq 
1O) 8u @3{ ỌA “tộI) 
}ÿq Uuÿ) #9 8s 6u 1ÿS 


bì} 13 1< 


3| 3 || 


([us 2ñ) tIg} 2 TE[ 


% 
A 


A 
lÀ 
À 


A 


ượn n8u Io2 8uo1 uŠI1) 
ƯE) 619 ƯES EU 1ES 


À 
% 


A 


2S ỌA IQ2 đUO1) uộI1 
LƯE} 82 ưES tu 1ES 


tộtt 
UIE] 89 
([utS EU †ÿS 


(): 


LI 
ỌA UIE} #02 
{uøs 0u 1ÿS 


(): 


Á\ 
ỌA UIE} 802 
{uøs ?u 1ÿS 


()' 


tuộI) 
UIP} 82 
uws eu 1S 


()” 


t1] 
uIE) 82 
BS Đu TS 


()“ 


bề) 


ỌA tui} 02 
([utS tu 1ÿS 


Á3 9A tư) 
#2 qưes eu 1S 


(1) eửeq3iepeddn 
#]EEÁqV' 


t1] trợ} 
82 uøs øu 1ÿS 


(1) eửeuspjepeddn 
8j£sn5I 


?7 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa akusalãä dhammä uppajjanti, tassa 
abyäkatäã dhammä uppajjanfiti? 


Pháp bắt thiện đang sanh với người nào thì pháp vô ký đang 
sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Arupe akusalãanam uppäadakkhane tesam akusalä 
dhammäã uppajjanti no ca tesam abyäkatä dhammäã uppajjanti, 
pañcavokãäre akusalãnam uppädakkhane tesam akusalä ca 
dhammä uppajjanti abyäkatä ca dhammäã uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm bắt thiện trong cõi vô sắc của những 
người đó, thì pháp bất thiện đang sanh nhưng pháp vô ký không 
đang sanh với những người đó, còn vào sát na sanh của tâm bất 
thiện trong cõi ngũ uẫn của những người đó thì pháp bất thiện đang 
sanh, pháp vô ký cũng đang sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã uppajjanti 
tassa akusalä dhammäã uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký đang sanh với người nào thì pháp bắt thiện 
đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: Sabbesam uppajjantãänam pavatte akusalavippayutta 
ciffassa uppädakkhane tesam abyäkatãä dhammä uppajjanti 
no ca (esam akusalã dhammä uppajjanti, pañcavokäre 
akusalanam uppadakkhane tesam abyäkatäã ca dhamma 
uppajjanti akusalä ca dhammã uppajjanti. 


Khi tất cả những người đó đang sanh hay vào sát na sanh của 
tâm bất tương ưng bắt thiện trong thời bình nhật của những người 
đó, pháp vô ký đang sanh nhưng pháp bắt thiện không đang sanh 
với những người đó. Còn vào sát na sanh của tâm bắt thiện trong 
cõi ngũ uân của những người đó, pháp vô ký đang sanh lẫn pháp 
bắt thiện cũng đang sanh. 


78 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh quả 
hữu học trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 8 tâm tham, 
2 tâm s1, 23 tâm sở (trừ 4 tâm sở sân phân) (aripe akusalãnam 
uppädakkhane tesam). 

Và 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học trong cõi ngũ uấn, 
gọi là ngay sát na sanh của 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở, sắc tâm bât 
thiện (pañcavokãre akusalãänam uppädakkhane tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học 
đang sanh trong 3Ì cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sanh, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc sanh lên 
trong sát na đầu tiên (sabbesam uppajjantänam tesam). 

4 người phàm, § bậc thánh quả diễn tiến trong thời bình 
nhật, gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 
tâm tô, 38 tâm sở, sắc tâm (cittajarũpa) (trừ tâm thiện trong cõi 
vô sắc) tính từ tâm hữu phân thứ I1... cho đên tâm tử (pavatte 
akusalavippayuttacittassa uppädakkhape tesam). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa akusalä dhamma na uppajjanti, tassa 
abyäkatä dhammä na uppajjanfIti? 


Pháp bất thiện không phải đang sanh với người nảo thì pháp vô 
ký không phải đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: Sabbesam uppajjantanam pAvatte 
akusalavippayutfacittassa uppädakkhanc tesam akusalä 


Thượng Tọa Khải Minh 79 


Pháp Song 


dhammäã na uppajjanfi no ca tesam abyäkatä đdhammä 
na uppajjan(i, sabbesan cavanfäinam pavaffe ciffassa 
bhangakkhane arupe kusalanam uppadakkhane tesam akusala 
ca dhammä na uppajjanti abyäkatä ca dhamma na uppajjanti. 


Khi tất cả những người đó đang sanh hay vào sát na sanh của 
tâm bất tương ưng bắt thiện trong thời bình nhật của những người 
đó, pháp bất thiện không đang sanh nhưng pháp vô ký đang sanh 
với những người đó. Còn đối với tất cả những người đó đang chết 
hay vào trong sát na diệt của tâm trong thời bình nhật của những 
người đó, hay vào vào sát na sanh của tâm thiện trong cõi vô sắc 
của những người đó, thì pháp bắt thiện không đang sanh lẫn pháp 
vô ký cũng không đang sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatã dhammã na uppajjanti, 
tassa akusalä dhammã na uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký không phải đang sanh với người nào thì 
pháp bât thiện không phải đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: Aripe akusalanam uppädakkhane tesam abyäkatä 
dhammä na uppajjaní( no ca tfesam akusalä đdhammä 
na uppajjan(i, sabbesan cavanfäinam pavafíe cỉi(fassa 
bhangakkhance arupe kusalanam uppadakkhane fesam 
abyäkatäã ca dhammäã na uppajjanti akusala ca dhammä na 
uppajjanti. 

Vào sát na sanh của tâm bất thiện trong cõi vô sắc của , những 
người đó, thì pháp vô ký không đang sanh nhưng pháp bất thiện 
đang sanh với những người đó. Còn đối với tất cả những người đó 
đang chết vào sát na diệt của tâm trong thời bình nhật của những 
người đó, hay vào sát na sanh của tâm thiện trong cõi vô sắc của 
những người đó thì pháp vô ký không đang sanh lẫn pháp bắt thiện 
cũng không đang sanh. 


§0 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học 
đang sanh trong 3Ï cõi, gọi là ngay sát na sanh của I9 tâm tục sanh, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc sanh lên 
trong sát na đầu tiên (sabbesam uppajjantänam tesam). 


4 người phàm, 3 bậc thánh quả sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 
38 tâm sở, sắc tâm (trừ tâm thiện trong cõi vô sắc) tính từ tâm hữu 
phân thứ I... cho đến tâm tử (pavatte akusalavippayuttacittassa 
uppãdakkhane tesam). 


Và 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang chết trong 3l cõi, gọi 
là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp, bọn sắc 
nghiệp sanh lên lần sau cùng (sabbesam cavantãnam tesam). 

4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình nhật 
gọi là ngay sát na diệt của 89 tâm, 52 tâm sở sanh lên tính từ 
tâm tục sinh...cho đến tâm sanh lên trước tâm tử (pavatte cittassa 
bhangakkhape tesam). 


Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh đạo cao, 3 bậc thánh quả 
thấp trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 8 tâm đại thiện, 
4 tâm thiện vô sắc, 3 tâm đạo cao, 36 tâm sở (arũpe kusalanam 
uppãdakkhane tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh quả 
hữu học trong cõi vô sắc gọi là ngay sát na sanh của 8 tâm tham, 
2 tâm si, 23 tâm sở (trừ 4 tâm sở sân phần) (arũpe akusalãnam 
uppãdakkhane tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Thượng Tọa Khải Minh §I 


Pháp Song 


r0) 


10n2N ga 20L 325 


xi 


98S OA 1092 ổuo1) u$1) 
UIE} 609 UES 8U JES 


9 lÿ 


1qu 
(uIq 1q) 8uo) tug) 
ÿ9 Jÿ1 E9 1ŠIP EU 1ÿS 


% 8 


(285 QA IQ2 đuo1) 
tiộ(] 0u} 111) 1Éqt quịq 
1U) 8uO1) Á3† A “t1 

UIE] #2 qu6s 8u 1ÿS 


3| # |#3|#4|© 


[IS 9ñ) tu) ÿ9 1E[ 


% LA 
% /2 
ANEA 


ượn nẩu I1Q2 8uo1) uệ1u1 
1Q UrỆ) 62 ưes 6u 1§S 


A8 


A2 
%$ | /À 


28S ỌA IO2 ổuO1 Uệ1W) 
†ÿq UUÿ) #9 (u65 EU 1§S 


t1) Jeq | Á[ 9A 
tg) 89 ; UIE1 802 
quøs 8u ÿÿS ! ues tu 1S 


(D ... | (D Š 384732: 


ÁN 0A ¡ tiộIJpq 
UIIE) 82 - LLE] #2 


qư#S tu †ÿS ' ques £#u †§S 


(D #iả 20c 8É (D $x 


t1) 1q | Áj 0A 


UIIỆ) 02 ' UIE) 82 
quøs tu JÿS ! qus eu TS 


(D si ng | (D §.3Ê:g v2 8 


ẤN 0A (Ụ) |  uật(]1pq tp) 
#9 (8S 8U }ÿS j¡ go uvs 8u †pS 


(1) ieq>yepsddn Ì (L) aủ£uepeddn 
EJEEAqV j g[tsnTV 


Thượng Tọa Khải Minh 


82 


Pháp Song 


PHẦN CỐÕI 


Okäsaväara 


1 PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yattha kusalä dhammä uppajjanti, tassa akusalã 
dhammä uppajjanfiti? 


Pháp thiện đang sanh trong cõi nào thì pháp bắt thiện đang 
sanh trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yattha vã pana akusalã dhammä uppajjanti, 
tattha kusala dhammäã uppajjantiti? 


Hay là pháp bất thiện đang sanh trong cõi nào thì pháp thiện 
đang sanh trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi tử uẫn, 26 cõi ngũ uân. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi tử uẫân, 26 cõi ngũ uân. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh §5 


Pháp Song 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yattha kusalãä đhammã na uppajjanti, tattha 
akusalä dhammä na uppajjanfiti? 

Pháp thiện không phải đang sanh trong cõi nảo thì pháp bất 
thiện không phải đang sanh trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yattha vã pana akusalãä dhammã na uppajjanti, 
tattha kusala dhammäã na uppajjanfiti? 

Hay là pháp bất thiện không phải đang sanh trong cõi nảo thì 
pháp thiện không phải đang sanh trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Cõi vô tưởng. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vấn ngược: Cöi vô tưởng. 


Chỉ pháp của câu mở: Giỗng nhau. 


§4 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


À 


A 


/112A 


uựn nnểu Io2 
ugn 11 IQ2 


% 


3% 


Suọn] ỌA I02 


qưes 8uep 


uậr dẹud ¡ 


qưes 8uep 
uộ1) 0q 
dẹqq 


qưes 8ưep 


uệ11) 9q 


dẹug ¡ 


qưes 8ưep 
uộ1u) dựa 


qưes 8uep 


uậr dẹud ¡ 


qưes 8uep 
$1] 30 
dẹqq 


ques ¡ 
¡ UUES 8ưEp 


2uep uệj ° 


I nueffeddn ! Ị nưe[feddn 
EuIUIBUP j #UIUIEIP 
g[esnyV ! #[esnw 


85 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: YVattha kusalãä dhammä uppajjanti, tattha 
abyäkatä dhammäã uppajjanfiti? 


Pháp thiện đang sanh trong cõi nào thì pháp vô ký đang sanh 
trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yattha vã pana abyäkatãä dhammã uppajjanti, 
tattha kusala dhammäã uppajjantIti? 


Hay là pháp vô ký đang sanh trong cõi nào thì pháp thiện đang 
sanh trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Asaññasatte tattha abyäkataä dhammã uppajjanti no 
ca tattha kusalä dhammäã uppajjanti, catuvokäre pañcavokäre 
tattha abyäkatä ca dhammä uppajjanti kusalä ca dhammä 
uppajjanti. 


Trong cõi vô tưởng thì pháp vô ký đang sanh nhưng pháp thiện 
không phải đang sanh. Trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân thì pháp vô ký 
đang sanh lần pháp thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: cõi vô tưởng. 
Và 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uân. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yatthakusalãdhammäã na uppajjanti, tattha 
abyäkatäã dhammä na uppajjanfIti? 


86 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 
Pháp thiện không phải đang sanh trong cõi nào thì pháp vô ký 
không phải đang sanh trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Đang sanh” (uppajjanti). 


Vấn ngược: Yattha vã pana abyäkatã dhammäa na 
uppajjanti, tattha kusalä dhammäã na uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký không phải đang sanh trong cõi nào thì pháp 
thiện không phải đang sanh trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: “Không có” (natthi). 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Cõi vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh §7 


Pháp Song 


Ầ 


Ạ 


À 


À 


uợn q8 Io2 
ugn ñ) 02 


Ầ 


% 


3 


A 


Suọn] ỌA 102 


ques 8ưep 
u$1u) dựqJ 


qưes 8ưep 
Á1 9A 
dẹqq 


ques 8đuưep 


(140A 


quưes 8đưep 


ques 8uep 
uệr{) dựdq 


ques 8đuep 
ẤN ỌA 
dẹqq 


{UES 
2uep Á@3 ¡ 
A dẹtq 


1 nuef[feddn 
EUIUIEUIP ¡ 
wJejpÁqV Ì 


qưøs đưep 
uệIu) đẹqa 


I nueffeddn 
SUIUEUIP 
#[esn 


Thượng Tọa Khải Minh 


88 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammämnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yattha akusalãä dhammä uppajjanti, tattha 
abyäkatä dhammä uppajjanfiti? 


Pháp bất thiện đang sanh trong cõi nào thì pháp vô ký đang 
sanh trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yattha vã pana abyäkatãä dhammã uppajjanti, 
tattha akusalä dhammäã uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký đang sanh trong cõi nào thì pháp bắt thiện 
đang sanh trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Asaññasatte tattha abyäkataä dhammã uppajjanti no 
ca tattha akusala dhammä uppajjanti, catuvokäre pañcavokäre 
tattha abyäkatä ca dhammaä uppajjanti akusalä ca dhammäã 
uppajjanti. 

Trong cõi vô tưởng thì pháp vô ký đang sanh nhưng pháp bất 
thiện không đang sanh trong cõi đó. Còn trong cõi tứ uân, cõi ngũ 
uấn thì pháp vô ký đang sanh lẫn pháp bất thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: cõi vô tưởng. 
Và 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uân. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Thượng Tọa Khải Minh §9 


Pháp Song 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yattha akusalãä đhammã na uppajjanti, tattha 
abyäkatä dhammä na uppajjanfiti? 


Pháp bắt thiện không phải đang sanh trong cõi nào thì pháp vô 
ký không phải đang sanh trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: “Đang sanh”. 


Vấn ngược Yattha vã pana abyäkata dhamma na 
uppajjanti, tattha akusalã dhammã na uppajjanfiti? 


__ Hay là pháp vô ký không phải đang sanh trong cõi nào thì pháp 
bât thiện không phải đang sanh trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: “Không có”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Cõi vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 


90 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


102 ugd 3nH1 195 


102 ượud Áeq quI enb ọq urx 2on1 ød osu) dọn 2g ueud 8uo1) Á$A 
LA 'ues ươuqd nu 8uor8 1 8uon) Ágq quH) öun2 1$Ip qưes ượud “J$1p ưegd 8uo1) go Á68N 1) 0ệ1 ượud núu 80018 ñ) 8uon) Ágq qu) 
u09 1e[ †A a gnb ugqd ea re[ ïA rẻ) uộrq ueud “rở) uộig ượud “e[ A ugqd “nu gnb ưẹud nựu rẻ[ uọo enu 2g ueqd u01, :214) n2 


ANIANEA 
% SFÀ 


tren nẩu 102 
A ugn 1 I02 


Suọï1 ỌA I02 


Ầ 


ị qưes | (UES đuưep 

ưes 8ưep ¡ qus 8ưp | ques 8uep ¡ ques 8uepl|| ques đưep ¡ ques 3ướp 2ưEp ÁN ko 

tội!) )Eq ẤN 9A Ấj@Ai uộI)JpQ| uệmgwqi  @joA|  9Adpqa lu 
dẹtd đẹtd đẹtd dẹtd đẹtq ¡ đẹtd 

ị I nueffeddn !_ Ị nue[feddn 

ị EUIUIEIp EUIUIEIP 

E EU I En TL E grn 2pesoÄqt t8 7 


91 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


(Kusaladhammamnla) 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammã uppajjanti, tassa 
tattha akusalä dhammäã uppajjanfiti? 


Pháp thiện đang sanh với người nào trong cõi nào thì pháp bất 
thiện đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Không phải” (no). 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đhammäã 
uppajjanti, tassa tattha kusala dhammäã uppajjantIti? 


Hay là pháp bất thiện đang sanh với người nảo trong cõi nào 
thì pháp thiện đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả) gọi là ngay sát na sanh (uppädakkhanasamang) 
của 2l tâm thiện, 38 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(kusalãänam uppäddakkhape tesam tattha). 
Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Trong câu vân ngược: 


99 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Chỉ pháp của cẩu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na sanh của 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở với 4 cõi tứ 
uân, 26 cõi ngũ uẫn (akusalãnam uppädakkhane tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammã na uppajjanti, tassa 
tattha akusalã dhammä na uppajjanfiti? 


Pháp thiện không đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp bât thiện không đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp.  Akusalanam uppäadakkhane tesam  tattha 
kusalãä dhammäã na uppajjanfi no ca tesam tat(ha akusalä 
dhammä na uppajjanti, sabbesam ciftassa bhangakkhane 
kusalavippayuttaakusalavippayuttaciftassa  uppädakkhane 
asaññasattänam tesam tattha kusalä ca đhammã na uppajjanti 
akusalä ca dhammäã na uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm bất thiện của những người đó trong 
cối đó thì pháp thiện không đang sanh nhưng pháp bât thiện đang 
sanh với những người đó. Còn vào sát na diệt của tâm của tât cả 
người đó, hay vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, bất 
tương ưng bât thiện của những người đó, người ở trong cõi vô 
tưởng thì trong cõi đó thì pháp thiện không phải đang sanh, pháp 
bất thiện cũng không đang sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha, akusalãä dhammäã na 
uppajjanti, tassa tattha kusala dhammäã na uppajjanfiti? 


Hay là pháp bất thiện không đang sanh với người nào trong 
cối nảo thì pháp thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp. 7 Kusalãnam  uppäadakkhane tesam  tattha 
akusalä dhammäã na uppajjantfi no ca t(esam tattha kusalä 
dhammä na uppajjanti, sabbesam ciffassa bhangakkhane 
akusalavippayuttakusalavippayutfaciffassa  uppädakkhane 
asaññasattänam tesam tattha akusalä ca dhamm3 na uppajjanti 
kusalã ca đhammã na uppajjanti. 


Thượng Tọa Khải Minh 95 


Pháp Song 


Vào sát na sanh của tâm thiện của những người đó trong cõi 
đó thì pháp bắt thiện không đang sanh nhưng pháp thiện đang sanh 
với những người đó trong cõi đó. Còn vảo sát na diệt của tâm của 
tất cả người đó, hay vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện, 
bất tương ưng bắt thiện của những người đó, người ở trong cõi vô 
tưởng thì trong cõi đó thì pháp bất thiện không đang sanh, pháp 
thiện cũng không đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chi pháp của cẩu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na sanh của 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở với 4 cõi 
tứ uân, 26 cõi ngũ uấn (akusalam uppädakkhane tesam tattha). 


Và 4 người phảm, 8 bậc thánh nhân, gọi là ngay sát na diệt 
(bhangakkhanasamang]) của 89 tâm, 52 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 
26 cõi ngũ uân (sabbesam cittassa bhangakkhane tesam tattha). 

4 người phảm, 4 bậc thánh quả, gọi là ngay sát na sanh 36 
tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(kusalavippayuttaakusalavippayutfacitftassa  uppädakkhane 
tesam tattha). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uẩn (kusalãnam uppädakkhane 
tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


94 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(€£1) 


SuỌñ) ỌA I02 


uôIt) đun 8uom 1sq 
“u11 †eq đun đuom) 
1q uIE} #2 q{ues £u †ES 


up) 
E9 1ÿ1 #09 1ÊJP tư JÿS 


>l| l8 


%|i#| |8 


lễ 


tệ!) 
1ÿq ti) #09 [6S #ư 1ÿS 


Ạ 


ĐC 


3 


À 


uệI 
LƯẸ} #2 (UES ?u †ES 


{ưes 8ưep 
uậr) dd 


quS 
2ưEp tiộI] 
1gq dụtq 


E 


ques 
2ưep tiệt 
1gq dẹudq 


E 


ques 8ướp 
uệIu} đẹqdq 


qưes 8ướp 
tuệr) dựtq 


u8s 
2p tiộI] 
1gq dẹud 


E 


ques 

up uộ1 
1gq dẹtdq 

1 nueffeddn 


?uIep 
#[esnjV 


qưes 8uưep 
tô) dạt 


1 nueffeddn 
EuIUIEIp 
E[esn% 


95 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä đhammä uppajjanti, tassa tattha 
abyakata dhammäã uppaJJantrti? 


Pháp thiện đang sanh với người nào trong cõi nào thì pháp vô 
ký đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Arupe kusalaänam uppädakkhane tesam tattha kusalä 
dhammä uppajjan(i no ca tesam ta(tha abyäkatã dhammä 
uppajjanti, pañcavokãre kusalãnam uppädakkhane tesam 
tattha kusalãä ca dhammäã uppajjanti abyäkatä ca dhammä 
uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm thiện trong cõi vô sắc của những 
người đó trong cõi đó thì pháp thiện đang sanh nhưng pháp vô ký 
không đang sanh với những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na 
sanh của tâm thiện trong cõi ngũ uần của những người đó trong cõi 
đó thì pháp thiện đang sanh lần pháp vô ký cũng đang sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana tattha abyäkatä đhammäã 
uppajjanti, tassa tattha kusala dhammäã uppajjantIti? 


Hay là pháp vô ký đang sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Sabbesam uppajjantänam pAvatte 
kusalavippayutfacitfassa uppädakkhape tesam tattha abyäkatä 
dhammä uppajjanfi no ca tesam tattha kusala đdhammäã 
uppajjanti, pañcavokãre kusalãanam uppädakkhane tesam 
tattha abyäkatä ca dhamma uppajjanti kusalä ca dhammäã 
uppajjanti. 


Khi tất cả những người đó đang sanh, hay vào sát na sanh của 
tâm bất tương ưng thiện trong thời bình nhật của những người đó 
trong cõi đó, pháp vô ký đang sanh nhưng pháp thiện không phải 
đang sanh với những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na sanh 
của tâm thiện trong cõi ngũ uân của những người đó trong cõi đó, 
thì pháp vô ký đang sanh lẫn pháp thiện cũng đang sanh. 


96 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phảm tam nhân, 3 bậc thánh đạo 
cao, 3 bậc thánh quả thấp trong cõi vô. sắc, gọi là ngay sát na sanh 
của § tâm đại thiện, 4 tâm thiện vô sắc, 3 bậc thánh đạo cao, 36 
tâm sở với 4 cõi vô sắc (arũpe kusalãnam uppädakkhane tesam 
tattha). 


Và 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc A la hán quả) 
trong cõi ngũ uân, gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở, sắc tâm thiện với 26 cõi ngũ uân (pañeavokäre kusalãnam 
uppädakkhane tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học 
đang sanh trong 3 Ï cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sanh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc sanh lên trong 
sát na đầu tiên với 31 cõi (sabbesam uppajjantãnam tesam tattha). 


4 người phàm, 4 bậc thánh quả sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na sanh của 12 tâm bắt thiện, 36 tâm quả, 20 tâm 
tố, 52 tâm sở, sắc tâm (trừ tâm bất thiện trong cõi vô sắc), tính từ 
tâm hữu phần thứ 1... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ 
uẫn (pavatte kusalavippayuttacittassa uppädakkhane tesam 
tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammã na uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä na uppajjanfiti? 


Pháp thiện không đang sanh với người nảo trong cối nảo thì 
pháp vô ký không đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Thượng Tọa Khải Minh 97 


Pháp Song 


Đáp: Sabbesam uppajjantänam pAvatte 
kusalavippayutfacitfassa uppädakkhane tesam tattha kusalä 
dhammä na uppajjan(i no ca tesam tattha abyäkatä dhammä 
na uppajjan(i, sabbesan cavanfäinam pavaffe cỉiffassa 
bhangakkhane akusalãänam uppädakkhape tesam tattha kusala 
ca dhamm na uppajjanti abyäkatä ca dhammä na uppajjanti. 


Khi tất cả những người đó đang sanh hay vào sát na sanh của 
tâm bất tương ưng thiện trong thời bình nhật của những người đó 
trong cõi đó, pháp thiện không đang sanh nhưng pháp vô ký đang 
sanh với những người đó trong cõi đó. Còn đối với tất cả những 
người đó đang chết, hay vào trong sát na diệt của tâm trong thời 
bình nhật của những người đó, hay vào sát na sanh của tâm bất 
thiện trong cõi vô sắc của những người đó trong cõi đó, thì pháp 
thiện không đang sanh lẫn pháp vô ký cũng không đang sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana tattha abyäkatä dhammã na 
uppajjanti, tassa tattha kusala dhammäã na uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký không đang sanh với người nào trong cõi 
nào thì pháp thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: Aripe akusalãnam uppädakkhane tesam tattha 
abyäkatä dhammäã na uppajjanti no ca tesam tattha kusalä 
dhammä na uppajjanti, sabbesam cavanfãänam pavatte citfassa 
bhangakkhane arũpe akusalãnam uppädakkhape tesam tattha 
abyäkatä ca đhammäã na uppajjanti kusalä ca dhammä na 
uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm thiện trong cõi vô sắc của những 
người đó trong cõi đó, thì pháp vô ký không đang sanh nhưng pháp 
thiện đang sanh với những người đó trong cõi đó. Còn đối với tất 
cả những người đó đang chết, hay vào sát na diệt của tâm trong 
thời bình nhật của những người đó, hay vào sát na sanh của tâm bất 
thiện trong cõi vô sắc của những người đó trong cõi đó thì pháp vô 
ký không đang sanh lẫn pháp thiện cũng không đang sanh. 


98 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học 
đang sanh trong 3 l cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sanh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc sanh lên trong 
sát na đầu tiên với 31 cõi (sabbesam uppajjantãnam tesam tattha). 


4 người phàm, 4 bậc thánh quả sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na sanh của l2 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 
52 tâm sở, sắc tâm (trừ tâm bất thiện trong cõi vô sắc), tính từ tâm 
hữu phần thứ I1... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uân 
(pavatte kusalavippayutfacittassa uppädakkhape tesam tattha). 


Và 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang chết trong 3l cõi, gọi 
là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng với 31 cõi (sabbesam cavantãnam 
tesam tattha). 


4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na diệt của 89 tâm, 52 tâm sở hiện khởi tính từ tâm 
tục sinh...cho đên tâm sanh trước tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi 
ngũ uân (pavatfe cittassa bhangakkhane tesam tattha). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh quả hữu học trong cõi 
vô sắc gọi là ngay sát na sanh của 8§ tâm tham, 2 tâm si, 23 tâm 
sở (trừ 4 tâm sở sân phân) với 4 cõi vô sắc (aripe akusalänam 
uppädakkhane tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh đạo 
cao, 3 bậc thánh quả thấp trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 
8 tâm đại thiện, 4 tâm thiện vô sắc, 3 tâm thánh đạo cao, 36 tâm sở 
với 4 cõi vô sắc (arũpe kusalanam uppädakkhape tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Thượng Tọa Khải Minh 99 


Pháp Song 


(91) 


9S ỌA IO2 đuo1] ưuŠ1] 
1EQ Ur) #2 ques tu 1S 


| 


1ẽqu 
(uq 1Q) u01) tự) 
ÿ2 1ÿ} #9 1$IP EU ÿS 


% 


UIE) 99 1E] 


(98S ỌA IQ9 u01) uộ1) 
1eq Urg) 11) 1# qutq 
IQW]) 8uo1) Á3† ỌA “uệ1) 
1EQ UrE) #2 ques eu 1S 


Dị >|#|#4|®8 


3| J|#|# 


([uS 91 tIE} 9 1E.[, 


3 
Ạ 


ượn n8u Io2 8uo1J) uộ1) 
UTE) 812 ưS tu 1ES 


À 


3% 


À 
% 


A 
À 


2S ỌA IO2 đuo1 uộ1) 
ƯE} #2 UES EU †ÿS 


{ưes 8ưep 
uệ1u) dẹudq 


()' 


ques 8ưep 
Á3 0A dẹqd 


()' 


{ưes 8uep 
Á3 ọA dựtdq 


()“ 


{ues 8uep 
uệru) dẹud 


(q)~ 


ques đưep 
u$r) dạt 


(D“ 


ques 8ưep 
Á3 ọA dựtq 


qưes 8ưep 
Á3 0A dựqd 


[ nueffeddn 
§uIuetp 
#1EJEÁqV 


ques 3uep 
1uộr) dựqd 


¡ nueffeddn 
#UIUIEIP 
#Igsn3 


Thượng Tọa Khải Minh 


100 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalä dhammä uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammã uppajjanfiti? 


Pháp bắt thiện đang sanh với người nào trong cõi nào thì pháp 
vô ký đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Aripe akusalãnam uppädakkhane tesam tattha 
akusalä dhammäã uppajjanfi no ca fesam tattha abyäkatä 
dhammä uppajjanti, pañcavokäre akusalänam uppädakkhane 
tesam tattha akusalä ca dhammäãa uppajjanti abyäkatä ca 
dhammä uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm bất thiện trong cõi vô sắc của những 
người đó trong cõi đó thì pháp bất thiện đang sanh nhưng pháp vô ký 
không đang sanh với những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na 
sanh của tâm bắt thiện trong cõi ngũ uân của những người đó trong 
cõi đó thì pháp bắt thiện đang sanh lẫn pháp vô ký cũng đang sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä đhammäã uppajjanti, 
tassa tattha akusalã dhammäã uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký đang sanh với người nảo trong cõi nào thì 
pháp bât thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Sabbesam uppajjantänam pAvatfe 
akusalavippayutfaci(tassa uppadakkhanc tesam  tattha 
abyäkatä dhammäã uppajjantfi no ca (esam tattha akusalä 
dhammä uppajjanti, pañcavokäre akusalänam uppädakkhane 
tesam tattha abyäkatä ca dhammäã uppajjanfi akusalä ca 
dhammä uppajjanti. 

Khi tất cả những người đó đang sanh hay vào sát na sanh của 
tâm bất tương ưng bắt thiện trong thời bình nhật của những người 
đó trong cõi đó, pháp vô ký đang sanh nhưng pháp bất thiện không 
đang sanh với những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na tâm bất 


Thượng Tọa Khải Minh 101 


Pháp Song 


thiện trong cõi ngũ uẩn của những người đó trong cõi đó, thì pháp 
vô ký đang sanh lân pháp bât thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh quả 
hữu học trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 8 tâm tham, 
2 tâm s1, 23 tâm sở (trừ 4 tâm sở sân phân) với 4 cõi vô sắc (aripe 
akusalãänam uppädakkhane tesam tattha). 

Và 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học trong cõi ngũ 
uân, gọi là ngay sát na sanh của I2 tâm bât thiện, 27 tâm sở, sắc 
tâm bât thiện với 26 cõi ngũ uân (pañcavokäre akusalãnam 
uppãdakkhane tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học 
đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của I9 tâm tục sanh, 35 
tâm sở, Si -4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc sanh lên trong 
sát na đâu tiên với 3 l cõi (sabbesam uppajjantänam tesam tattha). 

4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 
tâm sở, sắc tâm (trừ tâm thiện trong cõi vô sắc) tính từ tâm hữu phần 
thứ 1... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uẫn (pavatte 
akusalavippayuttacittassa uppädakkhane tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãä dhammäã na uppajjanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammä na uppajjanfiti? 


109 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Pháp bất thiện không đang sanh với người nào trong cõi nảo thì 
pháp vô ký không đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Sabbesam uppajjantänam pavatte 
akusalavippayutfacittassa uppädakkhanc tesam  tattha 
akusalä đhammã na uppajjanti no ca tesam ta(tha abyäkatä 
dhammä na uppajjanti, sabbesam cavanfãänam pavatte citfassa 
bhangakkhane arupe kusalänam uppädakkhane tesam tattha 
akusalä na dhammä na uppajjanti abyäkatã ca dhammäã na 
uppajjanti. 

Khi tất cả những người đó đang sanh hay vào sát na sanh của 
tâm bất tương ưng bất thiện trong thời bình nhật của những người 
đó trong cõi đó, pháp bất thiện không đang sanh nhưng pháp vô 
ký đang sanh với những người đó trong cõi đó. Còn đối với tất cả 
những người đó đang chết, hay vào trong sát na diệt của tâm trong 
thời bình nhật của những người đó, hay vào vảo sát na sanh của tâm 
thiện trong cõi vô sắc của những người đó trong cõi đó, thì pháp 
bất thiện không đang sanh lẫn pháp vô ký cũng không đang sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyakata dhammaä na 
uppajjanti, tassa tattha akusalä dhammä na uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký không đang sanh với người nào trong cõi 
nào thì pháp bắt thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 


Đáp. Ardpe akusalam uppadakkhane tesam tattha 
abyäkatä dhammä na uppajjanfi no ca tfesam tattha akusalä 
dhammä na uppajjanti, sabbesam cavanfãänam pavatte citfassa 
bhangakkhane arũpe akusalãänam uppädakkhane tesam tattha 
abyäkatä ca dhammä na uppajjanti akusalãä ca đhammäã na 
uppajjanti. 

Vào sát na sanh của tâm bắt thiện trong cõi vô sắc của những 
người đó trong cõi đó, thì pháp vô ký không đang sanh nhưng, pháp 
bât thiện đang sanh với những người đó trong cõi đó. Còn đối với 
tất cả những người đó đang chết, hay vào sát na diệt của tâm trong 
thời bình nhật của những người đó, hay vào sát na sanh của tâm 
thiện trong cõi vô sắc của những người đó trong cõi đó thì pháp vô 
ký không đang sanh lẫn pháp bất thiện cũng không đang sanh. 


Thượng Tọa Khải Minh 105 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học 
đang sanh trong 3 l cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sanh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc sanh lên trong 
sát na đầu tiên với 31 cõi (sabbesam uppajjantanam tesam tattha). 


4 người phàm, 8 bậc thánh quả sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 
tâm sở, sắc tâm (trừ tâm thiện trong cõi vô sắc) tính từ tâm hữu phần 
thứ 1... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân (pavatte 
akusalavippayuttacittassa uppädakkhane tesam tattha). 


4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang chết trong 3l cõi, gọi là 
ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng với 31 cõi (sabbesam avantãnam 
tesam tattha). 


4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 
tâm sở, sắc tâm (trừ tâm thiện trong cõi vô sắc) tính từ tâm hữu phần 
thứ 1... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân (pavatte 
akusalavippayuttacittassa uppädakkhane tesam tattha). 


Và 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang chết trong 3l cõi, gọi 
là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng với 31 cõi (sabbesam cavantãnam 
tesam tattha). 


4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na diệt 89 tâm, 52 tâm sở hiện khởi tính từ tâm tục 
sinh... cho đến tâm sanh trước tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ 
uấn (pavatfe ciftassa bhangakkhane tesam tattha). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh đạo cao, 3 bậc thánh quả 
thấp trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 8 tâm đại thiện, 4 


tâm thiện vô sắc, 3 tâm đạo cao, 36 tâm sở với 4 cõi vô sắc (ardpe 
kusalãänam uppädakkhape tesam tattha). 


104 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh quả 
hữu học trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na sanh của 8 tâm tham, 
2 tâm si, 23 tâm sở (trừ 4 tâm sở sân phần) với 4 cõi vô sắc (arũpe 
akusalänam uppädakkhane tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Thượng Tọa Khải Minh 105 


Pháp Song 


(£1 


1È, UỆIH uyta 20L 


195 102 ÿA I9Qn3N uýq 20L 13351 


28S ỌA IQ2 801) $1) 
UIE) 62 (us £u JES 


1ÿqu 
(Juq 1Q) 2uo1) tr) 
ÿ2 1E) #9 1ŠID £u 1ÿS 


(UV) 99 }EL 


(2S ỌA 1Q2 đuo1 
Uộ1(]) UIE) 11) 1Éqự (01 
1Q) 8uo1) Á3† ỌA “uộ1) 
UTE1 #2 quøS £u 1S 


>5 >l# 8 


| % 5S 3 |5 


(IS 2ï UIE) #9 1E, 


A 
lÀ 
À 


uẹn nẩu 102 đuo1 Uộ1) 
TEQ UIE) #2 ues eu 1ÿS 


3% 


28S ỌA IO2 801) $1) 
1EQ UIE) #2 ues 6u 1S 


dgqq 


(): 


ques 3uưep 
Á3 0A dựa 


qưes đưep 
Á3 A dựqd 


(D .... }{.... 


ques 3ưep 
uộ1() 1£q 
dựqd 


l JNN 


ques 3đưep 
uộT 18q 


đẹqd j 


(): 


ques đưep 
Á3 0A dựa 


ques 
qưes 8ưep j 2UEP ệJ 
Á 0A dụuq | 1ÿQ đỹHq 
1 nueffeddn TT nueffeddn 
#IuIep #IUIBID 
#18EÁqV j ÿ[esmIv 


Thượng Tọa Khải Minh 


106 


Pháp Song 


PHẦN QUÁ KHỨ 


Atiftavara 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla. 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã uppajjittha, tassa akusalã 
dhammä uppajjitthäti? 

Pháp thiện từng sanh người nảo thì pháp bắt thiện từng sanh 
người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana akusalä dhammä uppajjittha, 
tassa kusala dhammäã uppajjitthäti? 


Hay là pháp bắt thiện từng sanh người nào thì pháp thiện từng 
sanh người đó phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 107 


Pháp Song 


Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalä đhammä na uppajjittha, tassa 
akusalä dhammäã na uppajjitthäti? 


Pháp thiện không từng sanh người nào thì pháp bắt thiện không 
từng sanh người đó phải chăng? 


Đáp: “Không có”. 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalã đhammã na uppajjittha, 
tassa kusala dhamma na uppajjitthãti? 


Hay là pháp bất thiện không từng sanh người nảo thì pháp 
thiện không từng sanh với người đó phải chăng? 
Đáp: “Không có”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 


108 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


1Ð) Hộ11J Iptdl đuOA) Á0Q 1JHỊ4) Đ) 1HỊUH Su018 11) đu01) Á0Q 1ỊH4) 102 HĐ1Jd 8O O2) 


10n5u ugqd 2n) 135 


'10) đuoS uỏ8u U11) 10Q dpid 2o8 u21} dd ngu 8uo18 ? 3uom Xẹq quỊn 8un2 102 80s uöổu (0 
oa dpud 2o8 u11) pq dpudi $A 10p 8uos uöổu ¿Êy oa dpd 208 u¿) dpjd am tẻ[ uọa uöấu uyud 8uox go Áe8N 


(8£) 


A 


A 


A 


A 


gnb 
(qưy) 9ẻq § “tưẹd rọn8N ÿ 


quss 8ư1 
uệ1u} dẹud 


(Œ)' 


ques 
unJ tệ) 
1gq dạt 


ques 
Sun tệI) 
1øq dua 


(đo SiŸ: bệ / 0u 


quss 8u1m 
uệ1u) dẹud 


(Œ)“ 


quss 3u1 
ur) dạ[ 


()' 


8um u$r 
1ạq dạtq 


ques 


ques 

Sun u$1) 
1gq dptdq 
c sunffeddn 


Euruiep 
#[snV 


ques 8u 
1ộr) dựa 


Z eunffeddn 
EUIUIEIP 
#[Esn5 


109 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammäã uppajjittha, tassa 
tattha akusalä dhammäã uppajjitthãti? 


Pháp thiện từng sanh với người nảo trong cõi nào thì pháp bất 
thiện từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đhammäã 
uppajjittha, tassa tattha kusalã dhammäã uppajjitth3ti? 


Hay là pháp bất thiện từng sanh với người nảo trong cõi nảo thì 
pháp thiện từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhävasanam dutiye akusla citte vatfamäane 
tesam tattha kusalä dhammaã uppajjittha no ca tesam tattha 
kusalã dhammä uppajjitha, ifaresam catuvokãränam 
pañcavokãränam tesam tattha akusalä ca dhammä uppajjittha 
kusalä ca dhammäã uppajjittha. 


Khi tâm đồng lực bắt thiện thứ 2 khởi hiện với người ở trong 
cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp bất thiện từng sanh nhưng pháp thiện 
không từng sanh với người đó trong cõi đó. Còn đối với người ở 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẩn ngoài ra đó trong cõi đó, pháp bất 
thiện từng sanh lẫn pháp thiện cũng từng sanh 


110 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân trong cõi 
tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là hội đủ sát na tâm (khanattayasamang) 
sanh lên. 

Nếu là người cõi TỊnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 
2 hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên... cho đên tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẩn còn lại thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(catuvokäränam pañcavokãranam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư gọi 
là hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm đông lực tham ái châp sanh 
hữu thứ 2 (bhavanikanfika lobhajavanacitta) là tâm bât thiện 
đứng đâu thứ 2 (mukhayadutiyaakusalacitta) tâm đông lực tham 
ái châp sanh hữu thứ 3... cho đên tâm đông lực đại thiện thứ I 
hiện khởi trong lộ đâu tiên có tính chât tương tự như tâm thứ 2 
(tamsadisadutiyacitta) với 5 cõi tịnh cư (saddhävãsänam dutiye 
cifte vattamäne ftesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammã na uppajjittha, 
tassa tattha akusalã dhammä na uppajjitthãti? 


__ Pháp thiện không từng sanh với người nảo trong cõi nào thì pháp 
bât thiện không từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddäväsanam dutiye akusale citte vattamãane tesam 

tattha kusalä dhammäã na uppajjittha no ca fesam tattha 


Thượng Tọa Khải Minh 111 


Pháp Song 


akusalãä dhammä na uppajjittha, suddhãväsãnam dutiye citte 
vattamäãne asaññasattänam tesam tattha kusalä ca dhammã na 
uppajjittha akusalã ca dhammä na uppajjittha. 


Khi tâm đồng lực bất thiện thứ 2 sanh lên với người ở trong 
cối tịnh cư trong cõi đó, pháp thiện không từng sanh nhưng pháp 
bắt thiện từng sanh với người đó trong cõi đó. Còn đối với tâm thứ 
2, tức tâm hữu phân thứ 1 sanh lên với người ở trong cõi tịnh cư, 
hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không từng 
sanh lẫn pháp bắt thiện cũng không từng sanh. 


Vấn ngược: Yassa vä pana yattha akusalä dhammäã na 
uppajjittha, tassa tattha kusala dhammäã na uppajjitthãti? 


Hay là pháp bất thiện không từng sanh với người nào trong 
cõi nào thì pháp thiện không từng sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư gọi là hội 
đủ sát na tâm (khanattayasamang) hiện khởi, tức tâm đồng lực 
tham ái chấp kiếp sống mới (bhavanikantika lobhajavanacitta) 
thứ 2 là tâm bấtthiện đứng đầu thứ2 (mukhayadutiyaakusalacitta), 
tâm đồng lực tham ái chấp kiếp sống mới thứ 3... cho đến tâm 
đồng lực đại thiện thứ 1 hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên có tính chất 
tương tự như tâm thứ 2 (tamsadisadutiyacitta) với 5 cõi Tịnh cư 
(suddhäãväsãnam dutiye akusale cit(e vattamãne tesam tattha). 


Và Bậc bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là hội đủ sát na của 
19 tâm (khanattayasamangï citta), tức tâm hữu phần thứ I là 
tâm đứng đầu thứ 2, tâm tục sinh, 15 tâm hữu phần, tâm khai ý 
môn, tâm đồng lực tham ái chấp kiếp sống mới có tánh chất tương 
tự như tâm thứ 2, với Š5 cõi Tịnh cư (suddäväsãnam dutiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 


119 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 
Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 115 


Pháp Song 


(61) 


uộtg oñ| 8ưọq - (+, 


Trn ues dg2 rỷ 0e) 2ä[ SuoŒ C,) 


#12 IHẬT 102 € 


8s 
un) tậI) 


1gq dựqd 
c sunifeddn 


#UIUIBIP 
e[esnJ 


ques 8um 
tuệ!) dựa 


c sựnffeddn 
#uIUIEIP 
8[esn5 


8uom k vec 

XG ị lào SÓ: ị Sề: h ị 102 8ưep + qưes 8ưep đưọm QA IOonổN[ : ỌA 2| 
ị ị ị ị b 9A 192 Ion8N 
| | | ị rạn 
| ị #1 Ieo8u tren nổu Io2 VÿH gếH No bà 
ị ị ị /Ả A | A TRtrfii0a !029Z | 9ÉQ8 
| | lÀ | | | | tren uượud 
@3)-.GXSXXXX:X2| mot Lm 
| ị | ị 19 quịL | !E[1§đ 
 J/Aj8I 8 1/^ -ŒGXXEXXSỈ s: Lm 

9329| #2 | - ©\@sm "G6 mướn mm 
ị Ư  NG: 


Thượng Tọa Khải Minh 


114 


Pháp Song 


Øgs n2 ueÁnb 8ưưI uỏq 


6.1 Igo3u 

(ues 8u 8uoun tệ!) gq dua qưes 8u uệ1t) 1gq dựtdq 
ques 8un 8uoq u$1) dựa 1u~es Øun) uệ!u) dạt uự( n8ổẩN 102 
¬ ÔÔÔÔÔôÔ u01, 0A 102 $iiả: giá :SiÍẾ ¬4 i6: 8:4 :8:18 48-6 (4: (6 6 'Š l8 -¡š0 ác :ã: (60.6: 6á: (S4) Kế (3i 8/8 49.826 ¬ếlềnà s6 vế (ấ: ươïn 11L I0 


G 


ques đưm 8uou3 


qưes 8u tệ!) 1gq dạt u$1) yeq dựtdq 
%ưes 8um uậI) dẹtqj (u9s 8u) Zu0tp] uộrg} 1q đyqd ques 8u 
ques 3un) 3uoq u$rq) dẹqa 8uouy uậr đẹuq 


Ác @®đ)0089060A... .ne6ƒ6 68 f6ø°T. 


u@I n£p ưg[ uạ[ ques ¬.. .......... 
uŠ1) tép 9ä đu 


112 qu{[, 102 


115 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammäã uppajjittha, tassa 
tattha abyäkatä dhammäã uppajjitthãti? 


Pháp thiện từng sanh với người nào trong cõi nảo thì pháp vô 
ký từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkata đdhammã 
uppajjittha, tassa tattha kusalã dhammäã uppajjitthäti? 


Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào trong cõi nảo thì 
pháp thiện từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhãäväsanam  dufiyc  cite  vatfamäne 
asaññasattänam tesam tattha abyäkatä dhammäã uppajjittha 
no ca fesam tattha kusala dhammä uppajjittha, itaresam 
catuvokärãnam pañcavokãränam tesam tattha abyäkatä ca 
dhammä uppajjittha kusalä ca đhammäã uppajjittha. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở 
trong cõi tịnh cư hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 
vô ký từng sanh nhưng pháp thiện không từng sanh với người đó 
trong cõi đó. Còn đối với người ở trong cõi tứ uấn, CÕI ngũ uấn 
ngoài ra đó trong cõi đó, pháp vô ký từng sanh từng sanh lẫn pháp 
thiện cũng từng sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân trong 
cõi tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 

Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 
2 hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên... cho đên tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẩn còn lại thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(catuvokärãnam pañcavokäränam tesam tattha) 


116 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư gọi là 
hội đủ sát na tâm (khanattayasamansTcitta) sanh lên, tức tâm hữu 
phần thứ 1 là tâm đứng đầu thứ 2, tâm hữu phần thứ 2... cho đến 
tâm đồng lực đại thiện thứ 1 hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên có tính 
chất tương tự như tâm thứ 2 (tamsadisadutiyacitta) với 5 cõi tịnh 
cư (suddhävãsãnam dutfiye citte vat(ãmäãne ftesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammã na uppajjittha, 
tassa tattha abyäkatã đhammã na uppajjitthãätï? 


Pháp thiện không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp vô ký không từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp. 7D Suddhäväsanam  dutiye cie  vafttamäne 
asaññasattänam tesam tattha kusalä dhammä na uppajjittha 
no ca fesam tattha abyäkatä dhammä na uppajjittha, 
suddhãävãsãnam uppajjiantäanam tesam tattha kusalä ca 
dhammä na uppajjittha abyäkatä ca dhammä na uppajjittha. 

Khi tâm thứ 2 tức tâm hữu phần thứ I hiện khởi với người đó 
trong cõi tịnh cư hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 
thiện không từng sanh nhưng pháp vô ký từng sanh với những 
người đó trong cõi đó. Còn đối với những người đang sanh trong 
cõi tịnh cư trong cõi đó pháp thiện không từng sanh lẫn pháp vô 
ký cũng không từng sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhamma na 
uppajjittha, tassa tattha kusala dhammäã na uppajjitthãti? 


Thượng Tọa Khải Minh 117 


Pháp Song 


Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào trong cối 
nào thì pháp thiện không từng sanh với người đó trong cõi đó phải 
chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phân thứ I là tâm đứng đâu 
thứ 2, tâm hữu phân thứ 2... cho đên tâm đông lực đại thiện thứ 
1 hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên có tính chât tương tự tâm thứ 2 
(tamsadisadutiyacitta) với 5 cõi tịnh cư (suddhãväãsãnam dutiye 
citte tesam tattha). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 

Và Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là hội đủ sát na 
của tâm tục sinh ngũ thiên sắc giới, 30 tâm sở, với 5 cõi tịnh cư 
(suddhävãsãnam uppajjantänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


118 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(€0 


uệ1) 2ñ đu0 


'anu quss dgu re re) 2| đuọ( 


#12 IH}T 102 € 


uEs 
8um Á3 
0A dụtq 


c sun[feddn 
20010042119) 
E]EEÁqV, 


ques 8um 
tuệ!) đẹtaq 


c sựnffeddn 
#uIUIEIP 
8[esn5 


| Sưọ Bóu 
ị jT ị % : ị 4À ị 1o 8uep + qưes 8ưep 8ượm) ọA Iọn8M[ ti ỌA 2| 
ị ị ị ị š ỌA !92 
ị h ị ị ï IOn"ẩN 
| | | | nụ 
| ị ị tử[ ọo uựn nẩu tuợn gẩu | NUyQ] 
| jFÀ ị A A | A tryn gi 102 !9O9Z | 2ÉQ§ 
| ị | | uợn | mợud 
ị TL !99 b | IOnổN 
ị | ị R 
ị 19 tquị[ | f#J1ÿH 
A ị S: % | A !9Q2€ | 99g 
5 ẻ Soi » % | GÐ nottịJ[ | [1d 
ị ị 106 9É#q 


119 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(Œ£1 


qưes 8um 8uou3 Á3 ọA dựqd 


ques đun) 2uou3 uẻ1u) dẹtaq 


(9u 3u0n[, 0A 102 


qưes 8u Á3j A dẹtd 
“qưes 8um uệr{) dựq 


ques 8umÁ3j A dẹtaq 
“qưes 8u) uộr) dẹaq 


ques 8ưm đuou3 
Á3 0A dẹud 
quss 8ui Á3 A dguq qưes 8ưm 
ques 8u đuou uệrq) dẹqd 8uou uộtu) dẹtq 
an (›XzXX:X:X:X X8 me 
112 quÌ[ 102 


Thượng Tọa Khải Minh 


1920 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


(Akusaladhammamnla) 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalä đhammäã uppajjittha, tassa 
tattha abyäkatä dhammäã uppajjifthati? 


Pháp bắt thiện từng sanh với người nảo trong cõi nào thì pháp 
vô ký từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana tattha abyäkatĩä đhammäã 
uppajjittha, tassa tattha akusalä dhammã uppajjatthãti? 


Pháp vô ký từng sanh với người nảo trong cõi nào thì pháp bất 
thiện từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp. D Suddhäväsanam  dutiye cie  vattamäane 
asaññasattänam tesam tattha abyäkatãä dhammäã uppajjittha 
no ca tfesam tat(ha akusalä dhammäã uppajjiftha, ïtaresam 
catuvokãärãnam pañcavokäränam tesam tattha abyäkatä ca 
dhammä uppajjittha akusalã ca dhammä uppajjittha 

Khi tâm thứ 2 tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở 
trong cõi tịnh cư hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 
vô ký từng sanh nhưng pháp bát thiện không từng sanh với những 
người đó trong cõi đó. Còn đối với những người cõi tứ uẫn, cõi 
ngũ uân ngoài ra đó trong cõi đó pháp vô ký từng sanh lẫn pháp bất 
thiện cũng từng sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của cấu mở: 3 người phàm, 8 bậc thánh nhân trong 
cõi tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 
Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp 
kiếp sống mới (bhavanikantilobhajavanacitta) thứ 2 cho đến 


Thượng Tọa Khải Minh 191 


Pháp Song 


tâm tử. 

Nêu là người người tứ uân, người ngũ uân còn lại thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(catuvokäränam pañcavokäränam tesam tattha) 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng đầu 
thứ 2, tâm hữu phần thứ 2... cho đến tâm đồng lực đại thiện thứ I 
hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên có tính chất tương tự như tâm thứ 2 
với 5 cõi tịnh cư (suddhaväsãänam dutiye citte vattamäane tesam 
tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 
Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãa dhammä na uppajjittha, 
tassa tattha abyäkatä dhamm na uppajjifthãäti? 


Pháp bắt thiện không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp vô ký không từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhãäväsanam  dufiyc  cite  vatfamäne 
asaññasattänam tesam tattha akusalä dhammã na uppajjittha 
no ca fesam tattha abyäkatã dhammä na uppajjittha, 
suddhävãsam uppajjantänam tesam tattha akusalä ca đhamma 
na uppajjittha abyäkatä ca dhammä na uppajjittha. 

Khi tâm thứ 2 tức tâm hữu phân thứ 1 hiện khởi với người đó 
trong cõi tịnh cư hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 
bắt thiện không từng sanh nhưng pháp vô ký từng sanh với những 
người đó trong cõi đó. Còn đối với những người đang sanh trong 


199 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 
cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp bắt thiện không từng sanh lẫn pháp 
vô ký cũng không từng sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
uppajjittha, tassa tattha kusalä dhammäã na uppajjitthãti? 


Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì pháp bât thiện không từng sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na của 18 tâm, tức tâm hữu phân thứ 1 là tâm đứng đầu 
thứ 2, I5 tâm hữu phần, tâm khai ý môn, tâm đồng lực tham ái chấp 
kiếp sống mới thứ 1 có tính chất tương tự như tâm thứ 2 với 5 cõi 
tịnh cư (suddhäãväãsãänam dutiye citte vattamäne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là hội đủ sát na 
của tâm tục sinh ngũ thiên sắc giới, 30 tâm sở, với 5 cõi tịnh cư 
(suddhäväsãnam uppajjantänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 195 


uệr) 2ñ| 8uo : ® 


(€1) 
'tữ ques dgu2 re re) 2ñ[ 2uọ( : ® 


Pháp Song 


1e 8uep + (Jues 8ưp 8ưọn ỌA Ion8N 


Suọn) 
9A 19) 


ượqu 
ỌA 2Ẻ[ 
IOn"ÖN 


IẺ[ o2 ượn n8u “ượn 1m ro2 


tren q8u 
192 9é 


ượn 
1L !9)ỳ 


tọqu 
ty) 
oẺq 8 


ureud 
1ONđN 
ỳ 


no quj[, | I#[1EH 
lộ: về G.X@y) "`... H€I 102 € 2¿q 
GÐ n9 quị[ | [1H 
s % % 5 ẻ I9Đ € 2Éd 


J12 1MjT 192 € 


quss Ì 
Sun) ¡ 


tệ] 1ÿQ 


đdẹqg ¡ 


£ 


ques 
đun 


† trì Jpq 


dựua 


£ 


quss ¡ 
3um | 
tộIt] Jeq j 
dự j 


nh 


ques 
Sum) @ 
0A dựqd 


c sunifeddn 
UIUIEIP 
EJEJEÁqV. 


uøs 
Sun) uậI 
1gq dựud 


Z eunifeddn 
EUILIEIP 
E[snịV 


Thượng Tọa Khải Minh 


124 


Pháp Song 


(€1) 


TIM EnÒ ueểqda 20L 12 
102 ÿA I0"đN uÿ(dq 2n 19 


quss 8um Á3 ọA dẹtd 
ugs 2un) 8uou) tệ!) 1gq dự 


&}) 


Sượm J, 0A 102 4/3 /s:&4-a12 14.3 


qưes 8u Á3j A dẹqd 
“ues 8un\ uệ1) yạq dẹtq 


ques 8un Á3J ọA dẹtq[ 
“qưes 8un) u$1 yeq dẹqd 


1Ẻ[ uọ^ 
u#ƒ] n3N I02 
u£í1 1L 102 


T93 | uwes 8um 8uoux 

8u) Á3 0A dựtq Á3 0A đẹ 
8um đuo Si hiệp 
TỊEPR" ưu bi, ques 8un ẩuou 
UỢN) 124 6?Hd | ung tựq dđẹng 


99599Ố...L.. GXzX3%X:X:X:X Xe) mịị 


uộ1] TẸP UE] 
tọ[ uøs uỏ1t) tép 9ä[ 8uoŒ 


1n (u6s dgd9 “rÿ 1e) ðä| 2uoŒ 


112) quỶ[, 102) 


195 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẦN VỊ LAI 


Anäøatavära 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla. 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã uppajjissanti, tassa 
akusalä dhammä uppajjissanfiti? 


Pháp thiện sẽ sanh với người nào thì pháp bất thiện sẽ sanh 
người đó phải chăng? 

Đáp: Yassa cittassa anantarä agøamagsøam pafilabhissanti 
tesam kusalä dhammäã uppajjissanti no ca tesam akusala 
dhammä uppajjissanfi, ifaresam tesam kusalãä ca đhammä 
uppajjissanti akusalä ca dhammã uppajjissanti. 


Những người nảo sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ 
tịnh là người hội đủ tâm dũ tịnh, pháp thiện sẽ sanh nhưng pháp bât 
thiện sẽ không sanh với những người đó. Còn đôi với người ngoài 
ra đó thì pháp thiện sẽ sanh lân pháp bât thiện cũng sẽ sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana akusalãä dhammäã uppajjissanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjissanfIiti? 

Hay là pháp bất thiện sẽ sanh người nào thì pháp thiện sẽ sanh 
người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


196 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của cáu mở: Bậc bắt lai quả hội đủ sát na tâm đũ tịnh 
trong lộ đặc A la hán đạo (Yassa cittassa ananfarä aggamaggam 
pafilabhissanti tesam mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm người phàm hữu phần tam nhân, 
3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp gọi là người hội đủ na 
tâm sanh lên tính từ bất thiện sanh lên lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc nhập lưu thì 
gôm có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả... 
Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: Bậc bắt lai quả, gọi là hội đủ sát na (khanattayasamangfcitta) 
tâm sanh lên tính từ bất thiện sanh lên lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä 
agøamagsam pafilabhissantti tesam sadisũpacaranaya theo lý 
gián tiếp). 

Và người sẽ được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó, gồm 4 người phàm hữu phần, gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... 
không tìm thấy được khởi điểm ban đâu cho đến tâm đồng lực bất 
thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần 
Sau cùng. 

Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì 
gồm có: 4 người phàm hữu phần, bậc nhập lưu đạo, bậc nhập 
lưu quả... 

Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì 
gồm có: 4 người phàm hữu phần, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc 
thánh quả thấp... 


Thượng Tọa Khải Minh 197 


Pháp Song 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: 4 người phàm hữu phần, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả 
thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tính từ vòng vô thủy 
luân hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy được khởi điểm ban 
đầu cho đến tâm đồng lực bất thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực 
thứ 7 là bất thiện sanh lên lần sau cùng (itaresam tesam là người 
phàm hữu phần). 


4 người phàm vô phần (abhabhaputhujana), gọi là hội đủ 
sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... cho 
đến không tìm thấy được điểm tận cùng (itaresam tesam là người 
phàm vô phần). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä đhammäã na uppajjissanti, tassa 
akusalä dhammä na uppajjissanfiti? 


Pháp thiện sẽ không sanh với người nào thì pháp bất thiện sẽ 
không sanh người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vắnngược: Yassa vã pana akusalã dhammã na uppajjissanti, 
tassa kusala dhammäã na uppajjissanfiti? 

Hay là pháp bắt thiện sẽ sanh với người nào thì pháp thiện sẽ 
sanh người đó phải chăng? 

Đáp: Yassa cittassa anantarä agøamagsøam pafilabhissanti 
tesam akusala dhammä na uppajjissanf no ca tesam 
kusalãä dhammäã na uppajjissanfi, aøøamagøasamamgInam 


arakantänam tesam akusalä ca dhammäã na uppajjissanti 
kusalã ca dhammä na uppajjissanti 


198 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm 
đũ tịnh là người hội đủ tâm đũ tịnh, pháp bắt thiện sẽ không sanh 
nhưng pháp thiện sẽ sanh với những người đó. Còn đối với người 
viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán thì pháp bất thiện sẽ 
không sanh lẫn pháp thiện cũng sẽ không sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của cáu mở: Bậc A la hán gọt là hội đủ sát na tâm của 
A la hán đạo, 36 tâm sở (aøøamagøasamangnam tesam). 
Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ A la 
hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên tịch 
Níp bàn (arahantänam tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na 
tâm dũ tịnh trong lộ đặc A la hán đạo (yassa cittassa anantaräa 


aggamaggam pafilabhissanti tesam mukhayanaya theo lý 
trực tiêp). 


Người sẽ được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gồm người phảm tam nhân hữu phần, 3 
bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm 
sanh lên tính từ bất thiện sanh lên lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập luu thì gồm 
có bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì 
gôm có Bậc bât lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ 
tính từ bât thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đên tâm thuận thứ 


Thượng Tọa Khải Minh 199 


Pháp Song 


trong lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarã aggamaggam 
pafilabhissanti tesam sadisipacäranaya theo lý gián tiêp). 
Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


150 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(e£1) 


151 


ô ALØA AI G6666 T7 


IOI8N ÿ 


snb 


Ø8 Ø@ Ø8 8| - Q66 =š 


ị ị ị ị uytr[V 5q 


®@) Vệ hi y ni 1 


t0iết2 uyẩu uộI) 3ÿ 


t—£ET]Ị 


5 h uượud 
urÉq2 ug8u 2uou u$4) 194 Ion8N 


Tá 
Aj8 3 /A ®0@@@@60@ ÿz 
ị ị @ Hưng: _ 
A 


uÈ5 ug3u J4) 3ÿtI 


uẺq2 ug8u 2uow t4) 1ÿ |  tọnẩN y 


ị ị ị BS 9S ị 8s 3s 

\UES QS | QUES ạ§ j ¡ WES@S | uộjpq dyug | — trệng dựa 

\UES 3S / UỆIJ TQ | ỆIJJÿQ V[tES 3S (uws as ¡ uệï1gq |  nuesst[[eddn ¡  quwsstffeddn 
tệ!) đẹd ¡ — dựuad dựa ¡ uộtt dẹua || uộigdpua — dẹqd turureqp j EUIUIEIP 
s ị cảng % ị Tan € ..«»*& ị € ....._g E[esnV ị E[jesnw 


Thượng Tọa Khải Minh 


(o£'I) 


(ues 8uo ạs uệI) 1q dựtd 
ˆques 8uo] ạs uộr{) dẹd4 


([S ạs u14] Jÿq đptq 'ques ạs tật) dytd 


UuptJd 0A 1upIJđ tOI8N ÿ 


tues 8uop ạs uộ!t) 1eq dẹtd 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


“6S 9s uŠ1u} dựa IJup§S 2S uộIJ) J0Q dplJd[ 'JUDS 2S u21) dpqJ 
di) pnb 1up1T 204 £ 
gnb Te[ 1# 2#q dpIJ OP 1JutJ[ 20q € uợud nnự urẹud ronổN ÿ 
(nXaX:XeX@y Z. (/3X9)-- (Xe) nc ŒŒ&@) --sX©9) làn &) 
gnb I#[ 1ggJ 2ẻq dpu) pHb up] 204 ế 
OÉp I#[ 1q s¿q — Enb I£[1EIN 9É dpi) OÐ0 1p 20q £ — ueud ngụ uryud tonÐN ÿ 
01118 pnb tJUP1J 20q £ HD Tin dJN 201 
Đi 0Öp 1JIPIJJ, 204 £ snb nnỊ dệHN 2q oðp 1z dÐN 204 Ueqd tạ tiệgd tọn8N ÿ 
NŸH2 NYĐN NÄäIHL LYVd 
đẹu) ẹnb qượu [ 26q € 


ugqd in uượud rọnổN ÿ 
dự) oÉp qượu [, 9ẺQ € “1u 01 upi,d ng 1d 1Ọ18N 


Œ@~ @X69@%XnX*X X3 _ €yXe) --: @XÐ) vững ®\ŒG)NG CN) I01[ HD 


NÝH2Đ NYĐN ĐNOHX NẵIIHL LYđ 


132 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã uppajjissanti, tassa 
abyäkatä dhammä uppajjissanfIti? 


Pháp thiện sẽ sanh với người nảo thì pháp vô ký sẽ sanh người 
đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammäã uppajjissanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjissanfIti? 


Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào thì pháp thiện sẽ sanh 
người đó phải chăng? 

Đáp.  AggamaggasamangIinam  arahanfänam  tesam 
abyäkatãä dhammä uppajjissani no ca tesam kusalä 
dhammä uppajjissanfi, itaresam tesam abyäkatä ca đdhammä 
uppajjissanti kusalä ca dhammäã uppajjissanti. 


Đối với người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, 
pháp vô ký sẽ sanh nhưng pháp thiện sẽ không sanh với những 
người đó. Còn đối với người ngoài ra đó thì pháp vô ký sẽ sanh lẫn 
pháp thiện cũng sẽ sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm hữu phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát na sanh lên tính từ 
vòng vô thủy luân hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy khởi điểm 
ban đầu cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo (itaresam 
tesam là người phàm hữu phần). 
4 người phàm hữu phần, gọi là hội đủ sát na sanh lên tính từ 
vòng vô thủy luân hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy được 
điểm tận cùng (itaresam tesam là người phàm hữu phần). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 155 


Pháp Song 


Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 

Bậc A la hán đạo gọi là hội đủ sát na tâm của A la hán đạo, 36 
tâm sở (agøamagøøasamangnam tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm sanh 
trước tâm viên tịch Níp bàn (arahantänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä đhammäã na uppajjissanti, tassa 
abyäkatä dhammä na uppajjissanfiti? 


Pháp thiện sẽ không sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ 
không sanh người đó phải chăng? 


Đáp.  AggamaggasamangIinam  arahanfänam  tesam 
kusalãä dhammä na uppajjissant no ca fesam abyäkatä 
dhammäã na uppajjissanfi, pacchimacitfasamanginam tesam 
kusalä ca dhammä na uppajjissanti abyäkatä ca dhammä na 
uppajjissanti. 

Người hội đủ A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, pháp thiện 
sẽ không sanh nhưng pháp vô ký sẽ sanh với những người đó. Còn 
đôi với người hội đủ tâm viên tịch Níp bàn thì pháp thiện sẽ không 
sanh lân pháp vô ký cũng sẽ không sanh. 

Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
uppajjissanti, tassa kusalä dhammä na uppajjissanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không sanh với người nảo thì pháp thiện 
sẽ không sanh người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


154 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cáu mở: Bậc A la hán gọt là hội đủ sát na tâm của 
A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgamaggøasamansgInam tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm sanh 
trước tâm viên tịch Níp bàn (arahantänam tesam). 


Và Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na của 13 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở (pacchimacittasamangInam tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở. Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 155 


Pháp Song 


(€1) 


ươud ọA 
uưeud 
LOnỒN ÿ 


£nb trợqe[V 
s¿q 


ynb uyteV 
SH 
Op ượut[V 
s¿q 


LLI 
CX%X%X- ''Tot ug1[ 


ng 
uyud ng 
_ MIỆN4 
IonØN 


ques 


95 Á 0A dựud 
€ nuessiffeddn 
EWHSTENP 


#3JEÁqV Ì 


ques 


9s tội) dẹtq 
€ nusssrffeddn 
|⁄4091004220| t0 
ø[esn 


Thượng Tọa Khải Minh 


136 


Pháp Song 


(8£T) 


(8S 9S Á3 ỌA đẹud “ques ạs uộr) đạt 


ượud ọA urẹud 1on8N ÿ 


Iụups Suoy 2s £ 0a dpUJ =nỒ-- 6X») “Xa 


IJups đu0tJ 2S U21) dpJqJ 


ưes 3s Á3† 0A dẹtq 
(qưss 2uou3 es tội) dựa 


(8S 3S Á3j ỌA dẹtd “ques ạs tội) dẹtq 


. @ XœXøsX nXaX¿X sXe) -''deu) gnb qượu [, sẻq £ “oÉp qượu[ 2q £ “ugqd nạ trẹgd rọn8N ÿ ˆ-''1ọg uẹn"] 


0p tý £[ V 3£p Ö'J 


157 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa akusalãä đhammã uppajjissanti, tassa 
abyäkatä dhammäã uppajjissanfiti? 


Pháp bắt thiện sẽ sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ sanh 
người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammäã uppajjissanti, 
tassa akusalä dhammäã uppajjissanfiti? 


Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào thì pháp bất thiện sẽ 
sanh người đó phải chăng? 


Đáp: AggamaggøasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
anantarã agøamagøsam pafilabhissanfitesam abyäkatä dhammä 
uppajjissanti no ca tesam akusalä dhammäã uppajjissanti, 
ifaresam tesam abyäkatä ca dhammäã uppajjissanti akusalä ca 
dhammä uppajjissanti. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất. cả bậc A la hán, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh là 
người hội đủ tâm dũ tịnh, pháp vô ký sẽ sanh nhưng pháp bắt thiện 
sẽ không sanh với những người đó. Còn đối với người ngoài ra đó 
thì pháp vô ký sẽ sanh lẫn pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người sẽ được 4 đạo theo tuần tự do 
không có bât thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó, gồm 4 người 
phàm tam nhân hữu phân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ 
vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm 
ban đầu cho đến tâm đồng lực bất thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng 
lực thứ 7 là bất thiện sanh lên lần sau cùng. 


158 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 
Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì gồm: 
4 người phàm hữu phân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập lưu quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm Có: 
4 người phàm hữu phân, 2 bậc thánh đạo thâp, 2 bậc thánh quả thâp.... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: 4 người phảm, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, 
gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử 
sanh... không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến tâm đồng 
lực bất thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện sanh 
lên lần sau cùng (itaresam tesam là người phàm hữu phần). 

4 người phàm vô phần, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy được 
điểm tận cùng (itaresam tesam là người phảm vô phân). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán đạo gọi là hội đủ sát na 
tâm của A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgamagøasamangnam tesam) 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả trong lộ đắc A la hán đạo... cho đên tâm sanh trước 
tâm viên tịch Níp bàn (arahantanam tesam). 


Bậc bất lai quả gọi là hội đủ sát na của tâm dũ tịnh trong lộ đắc A 
la hán đạo (yassa cittassa ananfarã aggamaggam pafilabhissanti 
tesam mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gồm người phàm tam nhân, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên 
tính từ bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến (tâm) thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện sau khi chứng đắc Nhập lưu thì gồm Bậc nhập 
lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả ... 


Thượng Tọa Khải Minh 159 


Pháp Song 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ bất thiện 
hiện khởi lần sau cùng... cho đến (tâm) thuận thứ trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa citfassa anantarä agøamagsøam paf{ilabhissanti 
tesam sadisũpacaranaya theo lý gián tiếp). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa akusalãä đhammäã na uppajjissanti, tassa 
abyäkatäã dhammä na uppajjissanfiti? 


Pháp bất thiện sẽ không sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ 
không sanh người đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggøasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
anantarã agøamagøam pafilabhissanfti tesam akusalä dhammä 
nauppajjissanfi no ca tesam abyäkatä dhammäã na uppajjissanti 
pacchimaci(tasamangnam tesam akusalãä ca dhammä na 
uppajjissanti abyäkatä ca dhammäã na uppajjissanti. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ tịnh 
là người hội đủ tâm dũ tịnh, pháp bắt thiện sẽ không sanh nhưng 
pháp vô ký sẽ sanh với những người đó. Còn đối với người hội đủ 
tâm viên tịch Níp bàn thì pháp bất thiện sẽ không sanh lẫn pháp vô 
ký cũng sẽ không sanh. 


Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
uppajjissanti, tassa akusala dhammäã na uppajjissanfiti? 


Hay là pháp vô ký sẽ không sanh với người nào thì pháp bất 
thiện sẽ không sanh người đó phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


140 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của cáu mở: Bậc A la hán gọt là hội đủ sát na tâm của 
A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgamagøasamansgInam tesam). 
Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ A la 
hán quả thứ l trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm sanh trước 
tâm viên tịch Níp bàn (arahantanam tesam). 


Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm dũ tịnh trong lộ đắc 
A la hán đạo (yassa ciffassa anantarä pafilabhissanti tesam 
mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó, gồm người phàm tam nhân hữu 
phần, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì gồm 
có: bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ bất thiện 
hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa citftassa anantarä agøamagsøam paf{ilabhissanti 
tesam sadisupacãäranaya theo lý gián tiếp). 


Và bậc A la hán quả, gọi là hội đủ sát na của 13 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở (pacchimacittasamangTnam tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 141 


Pháp Song 


3 
(€1) S SIM khệ, TỊ Hy (Ju#s 3s Á3[ ỌA dptd “qưes 3s u11 1gq dẹt 
qưes 8uow ạs Á@3 ọA deqq | ượud ọA ureqd Iọn8N ÿ 
To, @-€Xa-@)@-- &) 

(jES 9S Á3j QA dự “ques 8uoqj ạs uộr) yeq dẹdJ (ss 9S Á3J ỌA dựud “qưes ạs uệr yýq dẹt[ 
dgu) gnb quợt[ 2É@{ £ ugud ng 
I[ 1ÿH 2È dựu) oởp quyt[[ 2ÿ £  “urẹqd tọonổN ÿ 
gnb | 1p 9Éq dgu) gnb que [, 2Ẻq Z ugud nu 


dự) oẻp quet[ 2q Z  “treqd tọnổN ÿ 


gnb nnỊ dệuN 9Ẻ 


OẺp IE[ 1g sÉq_ “ gnb 1e[ Jÿ{N 2É 


GXIX 0GXĐ) - @)@)- 


s2 ẹnb quợu.[, 9Éq Z 
0p tin[ đệN 2É 
818 op queu [, 26q z “enb nn[ dệtN 2É ugud nn uưeud rọn8u y 
NÝH2 NVYĐN NiIHL LY8 
dgu) ẹnb qượu [, s¿q  “dẹu op qượu [, 2¿q € “ượu te) ượgd nạ trẹud rọn8N | — ugud nnự tiựgd tọn8N ÿ 


€AX*) œcXp99XnXñX9X X9 guiệ: (sXe) -¬ @eX£Ð tiết Œ)Œ 62 ®) IQH NVYT 


NÝH2 NYĐN ĐNOHX NẩIHL LYq 


Thượng Tọa Khải Minh 


142 


Pháp Song 


(0y'1) 


ị ị ị và cấy _ Sĩ by: tưreqd ỌA 
ị ị ị GIX3) G1X®) 'tọgd 
ị ị ị 1On8N ÿ 
| ` : S ị ị ị ynb ưẹqe[V 2È 


ynb uyqe[V 9q 
OÉp up[V 2# 


[I] [TH 6=n 
r2 ug2u tệ) 36£[ 


>|53>|8 


qus j 


5 tộI] 
1gq dẹtd 


UES 
5 tộI] 


1gq dẹtd 


ch 


{ues 
9S Á3j 0A dựtdq 
€ nuesstffeddn 
ÿuIu6ep 
EJEJEÁqV 


{ues 4S 
tộrt) Jÿq đẹtq 
€ nusssifeddn 
Eruiep 
8jesnV 


ị ị ị LH £—£-I 
: ị : ưgqu uIe} 
| | œ8) @X© @X© ŒX) @} — sgama 
ˆ ngủ 
ị ị ị urẺ2 ug3u Zu01 01) 1ÿ Ion8N 
là A [fe-p]l  [ee-v]l [I-I-b] 

ị uÉ(2 ug8u t1) 394[ 

A A Tê jÀ CSGGGC cả nh in ueud nnd 
i ï ° d 
ị ị uÉ(2 ug8u 8uox tả) 1ÿ MwBiCt 
ị qu 


145 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä dhammäã uppajjissanti, tassa 
tattha akusalã dhammäã uppajjissanftrti? 


Pháp thiện sẽ sanh với người nào trong cõi nảo thì pháp bất 
thiện sẽ sanh người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Yassa cittassa anantarä agøamagsøam pafilabhissanti 
tesam tattha kusalä đhammäã uppajjissanti no ca fesam tattha 
akusalãä đdhamma uppajjissanfi, ïi(aresam catuvokãränam 
pañcavokãäränam tesam tattha kusalä ca dhammäã uppajjissanti 
akusalä ca dhammä uppajjissanti. 

Những người nảo sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ 
tịnh là người hội đủ tâm dã tịnh trong cõi đó, pháp thiện sẽ sanh 
nhưng pháp bắt thiện sẽ không sanh VỚI những người đó trong cõi 
đó. Còn đôi với người ở trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uân ngoài ra đó 
trong cõi đó thì pháp thiện sẽ sanh lẫn pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đdhammäã 
uppajjissanti, tassa tattha kusalä dhammäã uppajjissanfiti? 


Hay là pháp bất thiện sẽ sanh người nảo trong cõi nảo thì pháp 
thiện sẽ sanh người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


144 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của cáu mở: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na 
tâm dũ tịnh trong lộ đặc A la hán đạo (Yassa cittassa anantarä 


aggamagøsam patilabhissanti tesam tattha mukhayanaya theo 
lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm người phàm hữu phần tam nhân, 
3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp gọi là người hội đủ na 
tâm sanh lên tính từ bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả,... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm bất thiện 
hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la 
hán đạo với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp 
chót theo cách trực tiếp) (yassa cittassa anantara pafilabhissanti 
tesam tattha sadisipacäranaya theo lý gián tiếp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc quả thấp sẽ không sanh trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên, nếu đồng lực cận tử của 
những người này là đồng lực đại thiện thì tính từ tâm bất thiện hiện 
khởi lần sau cùng... cho đến tâm đồng lực thứ 4 với 4 cõi tứ uân, 
25 cõi ngũ uầẩn (trừ cõi sắc cứu cánh) (người kiếp chót gián tiếp). 


Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho 
đến tâm đồng lực bắt thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là 
bắt thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Thượng Tọa Khải Minh 145 


Pháp Song 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phân tam nhân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập 
lưu quả... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: Người phàm hữu phân tam nhân, 2 bậc thánh đạo thâp, 2 bậc 
thánh quả thâp... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Người phàm hữu phân tam nhân, 3 bậc thánh đạo thâp, 3 bậc thánh 
quả thâp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... 
cho đên tâm đông lực thứ 6 sanh trước tâm đông lực thứ 7 là bât 
thiện hiện khởi lân sau cùng với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 
cõi khô) (người kiêp chót trực tiêp). 

4 người phảm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh lên trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sinh... cho đên tâm đông lực bât thiện thứ 6 sanh 
trước tâm đông lực thứ 7 là bât thiện hiện khởi lân sau cùng. 

Nếu đồng lực cận tử của nhóm người này là đồng lực bất thiện 
thì tính từ tâm tục sinh... cho đên tâm đông lực bât thiện thứ 6 sanh 
trước tâm đông lực thứ 7 là bât thiện hiện khởi lân sau cùng với 4 cõi 
tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi tịnh cư) (người kiêp chót gián tiêp). 

4 người phảm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ sanh vào trong cõi mà mình 
ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... 
cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 2l cõi ngũ uân (trừ Š cõi tịnh 
cư) (itaresam catuvokäränam pañcavokäraänam tesam tattha 
không phải là người kiệp chót). 

Chỉ pháp cảu câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


146 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Hoặc l lý khác nữa: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm hữu phần, 4 người phàm 
vô phân sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na 
tâm sanh lên, nêu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực 
bắt thiện, thì tính từ đồng lực thiện hiện khởi lần sau cùng... cho 
đến tâm đồng lực cận tử thứ 4 với 11 cõi dục giới (người kiếp chót 
gián tiếp). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Chú thích: Câu hỏi sau này là câu hỏi đặc biệt cho dù phân 
tích pãli trình bày là: “Phải rồi” (ãmantä) nhưng I câu chi pháp 
vẫn còn sót lại (pháp bất thiện sẽ sanh nhưng pháp bắt thiện sẽ 
không sanh vẫn còn sót lại) nên không thể trình bày phân tích pã]i 
được, vì chi pháp này là người kiếp chót (pacchimabhavika) gián 
tiếp nên không có phân tích päli (chi pháp này phân ra từ phân tích 
pã|i cõi ngũ uấn (pañcavokãränam). Vì vậy không trình bày phân 
tích pã]i được). Nhưng có thể suy xét chi pháp theo thông thường 
được do có phân tích về câu. 


Do đó, câu vấn này là câu vẫn hoàn bị (paripunnapañhä), vấn 
rằng: “Hay là pháp bất thiện sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp thiện sẽ sanh với người đó trong cõi đó phải chăng?”. 

Đức Phật mới giải đáp bằng cách nêu lên 4người phàm hữu phần 
(bhabbaputhujana), 4 người phàm vô phần (abhabbaputhujana) 
sẽ không sanh vảo trong cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na 
tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ đồng lực thiện sanh lên lân sau cùng... cho đến tâm đồng 
lực cận tử thứ 4 với II cõi dục giới là chi pháp của câu mở. Rồi 
Ngài nêu lên người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất 
thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó, gồm có người phàm hữu phần 
tam nhân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh tính từ tâm tục sanh... cho 
đến tâm đồng lực bắt thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là 
bắt thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Thượng Tọa Khải Minh 147 


Pháp Song 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu, gồm 
cối RoiNG phàm hữu phần tam nhân, bậc Nhập lưu đạo, bậc Nhập 
lưu quả . 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai, gồm 
CÓ: Người phàm hữu phần tam nhân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc 
thánh quả thấp. 


Nếu có bắt thiện sau khi chứng đắc Bất lai, gồm có: Người 
phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả 
thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm đồng lực bắt thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bắt 
thiện hiện khởi lần sau cùng với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi (trừ 4 cõi khổ). 


4 người phàm hữu phân, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh trong cõi mà mình ở, 
gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người nảy là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đên tâm đồng lực bât thiện thứ 6 
sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu đồng lực cận tử của những người nảy là đồng lực bất thiện 
thì tính từ tâm tục sinh... cho đến tâm đồng. lực thiện thứ 6 sanh 
trước tâm đồng lực thứ 7 là thiện hiện khởi lần sau cùng với 4 cõi 
tứ uân, 25 cõi ngũ uầẫn (trừ cõi sắc cứu cánh). 


4 người phàm hữu phân, 4 người phảm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thập, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho 
đến tâm tử với 4 cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi tịnh cư) là chỉ 
pháp của 2 câu mở và câu hỏi, câu đáp trong câu vẫn ngược này là 
câu đáp kết luận (sarũpadassanavisajjanä). 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä đhamma na uppajjissanti, 
fassa tattha akusala dhammä na uppajjissanfiti? 


__ Pháp thiện sẽ không sanh với người nào trong cõi nảo thì pháp 
bât thiện sẽ không sanh người đó trong cõi đó phải chăng? 


148 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Đáp: “Phải rồi”. 
Vấn ngược: Yassa vä pana yattha akusalä dhammäã na 
uppajjissanti, tassa tattha kusalä dhammäã na uppajjissanfiti? 


Hay là pháp bất thiện sẽ không sanh với người nảo trong cõi 
nào thì pháp thiện sẽ không sanh người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Yassa cittassa anantarä agøamagsøam patilabhissanti 
tesamftatthaakusalä dhammäãnauppajjissantino catesamftattha 
kusalãä dhammäã na uppajjissanti, agøamaøøasamanogInam 
arahanftänam asaññasattanam tesam tattha akusalä ca 
dhammä na uppajjissanti kusalä ca đhammã na uppajjissanti. 


Những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm 
dũ tịnh là người hội đủ tâm đũ tịnh trong cõi đó, pháp bất thiện sẽ 
không sanh nhưng pháp thiện sẽ sanh với những người đó trong cõi 
đó. Còn đối với người hội đủ A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, 
người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó thì pháp bất thiện sẽ không 
sanh lẫn pháp thiện cũng sẽ không sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của cáu mở: Bậc A la hán gọt là hội đủ sát na tâm của 
A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgamaggøgasamangInam tesam tattha). 

Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên 
tịch Níp bàn với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khô) (người 
kiêp chót trực tiêp) (arahantänam tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ tâm đông lực cận tử thứ 5... cho đên tâm tử 
với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (người kiệp 
chót gián tiêp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Thượng Tọa Khải Minh 149 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Hoặc I lý khác nữa, 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm hữu phần, 4 người phàm 
vô phần sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na 
tâm sanh lên, nêu đồng lực cận tử là đồng lực bất thiện thì tính từ 
đồng lực thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm đồng lực thứ 
4 với 11 cõi dục giới (người kiếp chót gián tiếp). 

Và bậc A la hán đạo gọi là hội đủ sát na tâm A la hán đạo, 36 
tâm sở (agøamagøøasamangTinam tesam tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên 
tịch Níp bàn với 4 cõi tứ uân, 22 cði ngũ uân (trừ 4 cõi khô) (người 
kiêp chót trục tiêp) (arahantanam tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ tâm đông lực cận tử thứ 5... cho đên tâm tử 
với 4 cõi tứ uân, 25 coi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (người kiệp 
chót gián tiêp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na 
tâm dã tịnh trong lộ đặc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä 
aggamaggam pafilabhissanfi tesam tattha mukhayanaya theo 
lý trực tiêp). 

Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gôm: Người phàm tam nhân hữu 
phần, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát 


na tâm sanh lên tính từ bất thiện hiện khỏi lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì 


150 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


gồm có bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh 
quả giữa... 

Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tính từ 
bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ 
đắc A la hán đạo với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) 
(người kiếp chót trực tiếp) (yassa cittassa anantarã agøamagøam 
patilabhissanti tesam tattha sadisũpacaranaya theo lý gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên, nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng 
lực thiện thì tính từ bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
đồng lực thứ 4, với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (người kiếp chót gián tiếp). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Chú thích: trong câu vấn xuôi của đối lập cũng là câu vấn sau 
đặc biệt có 2 lý chi pháp giống như đã từng trình bày trong câu vấn 
ngược của Thuận tùng. 


Thượng Tọa Khải Minh 151 


Pháp Song 


(y1) 


đạn 2ä) 1002 dọn tọn5N[ 


ques 
5 tộ1] 
dẹq 


ca 


ques 
$s uột) 
1gq dẹqq 


nh 


qưes 
95 tộI() 
1gq dụqd 


cẻ 


{qu8S 
9S UŠI] 
dụng 


ques 
5 tộ1] 
dẹq 


ca 


{qu6s 
$s uộI) 
1gq dẹqdq 


e 


{BS 9S 
tệ!) Jạq dựtq 


€ nuessiffeddn ¡ 


EuTUIEIP 
#[esnW 


quss 
$s uộIu) dạtq 


€ nuessrffeddn 
EUIUIEIp 
#esa5 


lại 
ị ị ị ị [[] [I~1-L] [£-£-I]two uyểu uậng tọa dụng 
ị ị ị ị cứng] 
/À ị % ị ị ¡Am t_ytu uw} 
9 9 @@ @@ G0 @)|„„| "nam 
ị ị ị (-) tưeud 
ị ị ị ị ưẻ2 ug8u 8uoup u$1) 1eq dẹqaq | Zẽ LCUOÀI 
ị ị : ụ 
ị ị ị lf£f-Il [đzrll H-1-Hl 
ị ị ị uẺ2 ug8u uệ¡4) 1eq dẹtq 
: ị : "021)080112) 
| ị ] ugud nạ 
AM Z£ JNỊ GXSXSXS@9 -----) Sim 
ị ị ị treo ugS 2uou1 uộrq yạq dẹjƒ 1onÐN 


Thượng Tọa Khải Minh 


152 


Pháp Song 


(ếy'1) 
sS si 1212 Zuep A qưes đuep 3ư01 0A Ion32N I HIEUU ĐA 
Í 9[ tọn8N 
A Mà _.— @ (2 
1z tr£ 
#1 0 {uIuI 102 8001) 0A {ues 9S | y tp 
R1 
% Si Si () thờ vn P) 11 ưẻé9 tệ) 9ä[ Zuọ 

: ươud ọA 
Ĩ mua uộm —] H 'ue(d 
Ạ % ì ŒXEXØXÔ sñ5uoq (2y (uậm) IOIỔN ÿ 
tưretd nạ 
no: ` ureud 
63XsXzX:XEX2@#0- &) IonŠN ÿ 

Si‹ % % @® Hiệu Gồ) 1) trê9 tiệt) 2ñ| 8u £-E- 
A : | 1 uẻ2 uộI) L li) trtrt 
Ý [ 5ảñ| 8uọq ' ưệI] 1E I4 uyud ỌA 
GX%X 2) 2ml 3uod - (2 (rộng rạg) Th.. 
IS XGOGXSYG sa a—----€] uyud ngụ 
9 p 02)0/0129)0Ahh tueud 
Tê. A œ2 X6! lá © IOT8N ÿ 


dạn ugr5 302 đạp{ tọn3N 


155 


Thượng Tọa Khải Minh 


(y1) 


(6s ØuQtPỊ s UộIH 3ÿq đệNd qươs 8uou›y ạs uộn) pq dptd 


qưss 8uoup ạs uệIu dt {quss as uộr) dẹqdJ (ES 9S tộ1(] Jạq dẹud “ques ạs uộru dẹq,[ 
dgu) ẹnb quy [ 2È € ugqu ue ugd 

gnb re[ 1ÿq 2# dgu) 0p quyt[ 9É £ nnu uưeud rọnÐN 

gnb 1eỊ 1q 6q dẹu) gnb qượt [, 2É4 Z uợdqu te) teqd 

O#p I£[ Jÿq ø#q  “ẹnh re[ 1g{N 2# du) oẻp quy [, 9È £ nu tượud rọn3ÖN 

n1 gnb qượu,[, 9¿q Z nb nnỊ ñq 2È tưẹqu te) ueud 

e1 oởp qượu[, 9¿q Z “gnb nnỊ ñ 9 0p nnỊ ñq øÿq  nnư treud tọnổN 


dự) ¿nb qượu [ 5q € tru 016) ed 
deu) o¿p qượuL 2¿q  “ượqu re) ượud nnự ureud 1ọonẩ2N nu tregd tọonÐN 


đạt [ 2811 102 đạp tọn5N 


bị 


Pháp Song 


Thượng Tọa Khải Minh 


154 


(py'L) 


155 


Pháp Song 


ques s uệr) yeq dẹud “qugs ạs uệrt) dựtaq 


qưes 8uoq) ạs tệ) yeq dựqaq đdựu) ẹnb qượu [, s¿q £ “reud ọA ureqd rọn8N ÿ 
(ues 8uo s tệ) dẹtJ dựu) o¿p qugu [, s¿q £ “ugqd nnụ tượud ron8N y 
2u0NL 0A 19"3N 8N O HuHA €]AI 102 30011, 0A quES 2S 
{qus 8uoq]j ạs 
trộ!tJ) 1pq dạt q 1Ju0S 2S U21) 10g dpd : . 
+_ tiỗNH đNg %ups 8uoiy 2s Hộn/! đpJJT WEBSSSIBDNTNt, CỤNG, NHÉS ở E9DD.DU VI 
b-b b-y ueud ọA ureud ronổN ÿ 


uguqd ng uượtd tonÐN ÿ 


uộT4J) 1ÿq 11) tẺo 
Ca) `. CaXp2XcaXea2Xi2 BẠN 3uog Tờ Šng tt 


qưes 8uou1 ạs 
uệ1) 1pq dẹud 
+ tiôI] dpug  1/U0S 8woi/y 2s uậ/) Jpg dptd “Jups 2s „2y đpịđ — 6s ạs tột) †yq dựud “ques ạs tật) dạt 


ST lu Sen) Si), N) 2 dgu ẹnb qượu [, s¿q £ “ượud ọA ureud ron8N ÿ 
dt) op qượu [ sẻq £ 'ưẹud nạ treqd tọnSN 
Cờ: h C24wXesXeX<ð tộnt) i0 tệ oÄ| 8ưọq -'CX9XeX›X:XzX2 (uệng)**:*t 


d1, g1 102 độrX tọn5N 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalã đhammã uppajjissanti, tassa 
tattha abyakata dhammäa uppaJJ1ssanfft1? 


Pháp thiện sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì pháp vô ký 
sẽ sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä đdhammã 
uppajjissanti, tassa tattha kusalä dhamma uppajjissanfiti? 


Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì pháp 
thiện sẽ sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: AggamagøasamangInam arahantanam 
asaññasattanam tesam tattha abyäkatä dhamma uppajjissanti 
no ca tesam tattha kusalä dhammäã uppajjissanfi, ïitaresam 
catuvokarãnam pañcavokäränam tesam tattha abyäkatä ca 
dhammä uppajjissanti kusalä ca dhammäã uppajjissanti. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, người 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô ký sẽ sanh nhưng pháp 
thiện sẽ không sanh với những người đó trong cõi đó. Còn đối với 
người ở trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn ngoài ra đó trong cõi đó, pháp 
vô ký sẽ sanh lẫn pháp thiện cũng sẽ sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc 
thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh 
lên tính từ tâm tục sanh ... cho đến tâm đũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp 
chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp không sanh vào trong cõi mà mình 
ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


156 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sanh cho đên... tâm đông lực cận tử thứ 4. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
tính từ tâm tục sanh... cho đên tâm đông lực thiện thứ 6 sanh trước 
tâm đông lực thứ 7 là thiện hiện khởi lân sau cùng với 4 cõi tứ uân, 
25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (người kiệp chót gián tiêp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ sanh vào trong cõi mà mình 
ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... 
cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 2l cõi ngũ uân (trừ 5Š cõi tịnh 
cư) (itaresam catuvokäränam pañcavokäranam tesam tattha 
không phải là người kiệp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp cáu mở: Bậc A la hán đạo là hội đủ sát na tâm A la 
hán đạo, 36 tâm sở (agøamagøasamangnam tesam tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ 1 trong lộ đắc A la hán đạo... cho đến tâm sanh 
trước tâm viên tịch Níp bàn với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 
cõi khổ) (người kiếp chót trực tiếp) (arahantãnam tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là hội 
đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm đông lực cận tử thứ 5... cho đên tâm sanh trước tâm tử. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bất 
thiện thì tính từ thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm sanh 
trước tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uần (trừ cõi sắc cứu cánh) 
(người kiếp chót gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ sanh trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 


Thượng Tọa Khải Minh 157 


Pháp Song 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä đhammã na uppajjissanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na uppajjissanfiti? 


Pháp thiện sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì pháp 
vô ký sẽ không sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: AggamagøasamangInam arahantanam 
asaññasattänam tesam tattha kusalä dhamm3ã na uppajjissanti 
no ca (esam ta(tha abyäkatä dhamma na uppajjissanti, 
pacchimacittasamangInam tesam tattha kusalä ca dhammä na 
uppajjissanti abyäkatä ca dhammã na uppajjissanti. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, người 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện sẽ không sanh nhưng 
pháp vô ký sẽ sanh với những người đó trong cõi đó. Còn đôi với 
người hội đủ tâm viên tịch Níp bản trong cõi đó, pháp thiện sẽ 
không sanh lân pháp vô ký cũng sẽ không sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
uppajjissanti, tassa tattha kusalä dhamma na uppajjissanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không sanh với người nào trong cõi nào 
thì pháp thiện sẽ không sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo gọi là hội đủ sát na tâm 
của A la hắn đạo, 36 tâm sở (aøøamagøasamangTnam tesam tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm sanh 


158 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


trước tâm viên tịch Níp bàn với 4 cõi tứ uấn, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 
cối khô) (người kiêp chót trực tiêp) (arahantänam tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh lên trong cõi mà mình ở nữa, gọi là hội 
đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm đông lực cận thứ 5... cho đên tâm sanh trước tâm tử. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bất 
thiện thì tính từ thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm sanh 
trước tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uần (trừ cõi sắc cứu cánh) 
(người kiếp chót gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
và sẽ sanh trong cõi vô tưởng với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 


Và bậc A la hán đạo gọi là hội đủ sát na của I3 tâm tam nhân, 
35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khô) (người 
kiêp chót trực tiêp) (pacchimacittasamangnam tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là hội 
đủ sát na 19 tâm tử, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ 
sắc cứu cánh) (người kiêp chót gián tiêp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng. 
Và sẽ không sanh vào trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (Chi 
pháp cụm từ này chưa được nới đên asaññasattaänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 159 


Pháp Song 


“ 


A 


A 


đạn sả4) 302 dọp[ tọn3N 


(¬) 


ẹnb ưẹu 
#[ V 2ÿ 


L~I 


£-Er] 
ượqu U16 
uượud nnq 
tượud ronổN 


qưes | 
$5 UộIg] Ì 


dụqd ¡ 


JES 
95 tộIt] 


dựqd 


{ues 
9s tộIt) 


dựqa 


queS 
9S Á[ 0A dựtdq 


€ nuessiffeddn 
EUIUTEIP 
EIEEÁqV 


quøs 
9s trội dụtd 


€ nuessstffeddn 
EUIUIEIP 
ÿesn51 


Thượng Tọa Khải Minh 


160 


(9y'I) 


tu 8u0n1 0A Io2 8uo1 qưes 8o 3S ÿA, 


» 1212 8uep gA qưes 8ưep 3ư01 0A 10132N ượqu ọA 
: l 2É 
là: Si A nu SuỌQ1 0A IQ2 8uo1) 6S 9S ĐA IOnẩN 

102 8uep + ques 8uep u01 0A t0I3N[ 

J=x=s @ÿ|c 
@ 61) TẢ N 
nu 0 u[u1 102 8uð 0A ques 3 D 

So @ 
ượud ỌA 
cóc Vệ: A m uẻo uộiqyypq — Ï lại ureqd 
@® @“ '(9)2m 3uọg ˆ (2) tušmL) Ion8N 
là. Tê. F`==—===.......a ugqd nạ 
(uậnn) dWyS1V2/7508% y0 : tượud 
©©@@@@ n. 
XI DÁNG: 

(-) 
3Ï #4 |/A mm sợ 
Œ@ (3) m uộo uậng sả 8uọQ | sẽ 

trtèÐ 
Đ ưượud ọA 
Ï | _ureqd 
A /"À @XeXeXa 1) trẺ9 tộ1đ] 9Ä| 8uod[ ---'*' &) ... 
: tợud 
dạn uyr8 042 dop[ tọn3N IOHỂN ÿ 


161 


Thượng Tọa Khải Minh 


vCt 
(y1) E 
= 
Ạ 5 
44L 0A đpUdJ X 1ộH/t dpJd IJDS ØS A3 0A dpHJqJ "JHDS @S U21) dpJqJ `4 
EEridookr E93 Trinh z6 =— = 
Ønư qui gui 102 8uo1) ogA {ues 8U0(]J ạS 9A, dẹu) gnb qượu [, 5¿q € “ưeqd ọA urggd ton8N ÿ =4 
dựq) oẻp quượ [, s¿q £ 'ugqd nạ urợqd ronổN ÿ sp 
4 Ấ 0A dpJd X tộH/) dpjaT : Ộ ° 
Đ°nU @ (UỊUI ÿUI IQ2 ổUO1) OÿA {ữES 9S ÿA, G) ẽ 

XX|: 49+dpu4 2u0N11, 0A tQ13N 8N O HUHAI 9JA 102 30011, 0A qu6S 2S 

ị X tiệt) dpd quess as Á3 ọA dẹqdJ “{ues đuoup ạs uệr) dẹud[ 1JIADS 2S A 0A đDd[ "0S 2S U21) d)dq[ 
È%'É uẹud ọA ureud ionổN ÿ 
T1 UẺ2 Uệ1W] †gq “ugud nnq urệqd Ion8N ÿ 
@XS)y-y X92) sãiBea 
xx| A @19^ đẹaq 
X uột dạtd qưss as Á3 ọA dẹtq “quss as uộru dẹtq 
€-Xt-y dpi) pH 1Jupt] 20 £ 'upid 0A tupid tOQnHSN ÿ 
m tẻo uộig; P12 080 111 204 £ 'uptd ng tupt[d 1Q1ổN ý 
t-w£-y @2XpsXcsXc› Xa) sài 8uọg -- (2XszXe2XssXezXzsXIsXuảen Lao @D 
(XX) IJuDs ổuotJy 25 (0J 0A đpq[ “JMpS đuoty 2S uộ/) dpJd đạt Lugt2 302 đạr tọn3N 


Pháp Song 


A 43 A dựa 
Ỷ X tr) px tjuDS 2S 40J 0A dpWd 'Jups 2 u21) ÄptqJ 


162 


đạt [ 381 012 đạrM ton3N 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammämnla. 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Vassa yattha akusalãä đhammã uppajjissanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã uppajjissanfiti? 


Pháp bất thiện sẽ sanh với người nảo trong cõi nào thì pháp vô 
ký sẽ sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammäã 
uppajjissanti, tassa tattha akusala dhammä uppajjissanfIti? 


__ Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nảo trong cõi nào thì pháp 
bât thiện sẽ sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
anantara aøøamagøam pafilabbhissanti asaññasattänam tesam 
tattha abyäkatä dhammäã uppajjissanfi no ca tesam tattha 
akusalãä dhammä uppajjissanfi, ïi(aresam catuvokãränam 
pañcavokãranam (tesam ta(tha abyäkatã ca dhammäa 
uppajjissanti akusalä ca dhammã uppajjissanti. 


Người hội đủ A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay những 
người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dữ tịnh là người 
hội đủ tâm dũ tịnh, người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 
vô ký sẽ sanh nhưng pháp bất thiện sẽ không sanh với những người 
đó trong cõi đó. Còn đối với người trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uẫn 
ngoàải ra đó trong cõi đó thì pháp vô ký sẽ sanh lẫn pháp bất thiện 
cũng sẽ sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 


Thượng Tọa Khải Minh 165 


Pháp Song 


ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho 
đến tâm đồng lực bắt thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là 
bắt thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phân tam nhân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập 
lưu quả... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: Người phàm hữu phân tam nhân, 2 bậc thánh đạo thâp, 2 bậc 
thánh quả thâp... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... 
cho đến tâm đồng lực thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất 
thiện hiện khởi lần sau cùng với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 
cõi khổ) (người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm đồng lực cận tử thứ 4. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sinh... cho đến tâm đồng lực bất thiện thứ 6 sanh 
trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần sau cùng với 4 
cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (người kiếp chót 
gián tiếp). 

4 người phảm hữu phần, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh trong cõi mà mình ở, gọi 
là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh cho đến tâm tử 
với 4 cõi tứ uân, 2l cõi ngũ uấn (trừu 5 cõi tịnh cư). (itaresam 
catuvokärãänam pañcavokärãänam tesam tattha không phải là 
người kiếp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


164 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán đạo gọi là hội đủ sát na 
tâm của A la hán đạo, 36 tâm sở (aøøamagøasamansgITnam tesam 
tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ A la 
hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm sanh trước 
tâm viên tịch Níp bàn arahantänam tesam tattha). 


Bậc Bắt lai quả gọi là hội đủ sát na tâm đũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa cittassa anantarã aggamaggam pafilabhissanti 
tesam tattha mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp gọi là người hội 
đủ na tâm sanh lên tính từ bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho 
đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


__ Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc nhập lưu thì 
gôm có: bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh 
quả giữa... 

Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả ... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ bất thiện 
sanh lên lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán 
đạo với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp chót 
trực tiếp) (yassa cittassa anantarä aggamaggam pafilabhissanti 
tesam tattha sadisipacäranaya theo lý gián tiếp). 


4 người phàm hữu phân, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh trong cõi mà mình ở, 
gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ đông lực cận tử thứ 5... cho đên tâm sanh trước tâm tử. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 


Thượng Tọa Khải Minh 165 


Pháp Song 


thì tính từ bất thiện hiện khởi lần sau cùng.. . Cho đến tâm sanh 
trước tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uần (trừ cõi sắc cứu cánh) 
(người kiếp chót gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng. Và 
sẽ sanh vảo trong cõi vô tưởng với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalä dhammäã na uppajjissanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na uppajjissanfiti? 


Pháp bất thiện sẽ không sanh với người nào trong cõi nảo thì 
pháp vô ký sẽ không sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggøasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
ananfarã aøøamagsam pafilabhissanti asaññasattänam tesam 
tattha akusalãä dhammä na uppajjissanfi no ca tesam tattha 
abyäkatä dhammä na uppajjissanti, pacchimacittasamanøITnam 
tesam tattha akusalä ca đhammã na uppajjissanti abyäkatä ca 
dhammä na uppajjissanti. 


Người A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay những người 
nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ tịnh là người hội 
đủ tâm dũ tịnh, người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp bất 
thiện sẽ không sanh nhưng pháp vô ký sẽ sanh với những người đó 
trong cõi đó. Còn đối với người hội đủ tâm viên tịch Níp bàn trong 
trong đó thì pháp bất thiện sẽ không sanh lẫn pháp vô ký cũng sẽ 
không sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
uppajjissanti, tassa tattha akusalä dhamm3ä na, uppajjissanfiti? 


Hay là pháp vô ký sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp bât thiện sẽ không sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


166 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán đạo gọi là hội đủ sát na 
tâm của A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgamagøasamangInam tesam 
tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ A la 
hán quả thứ l trong lộ đắc A la hán đạo... cho đên tâm sanh trước 
tâm viên tịch Níp bàn (arahantanam tesam tattha). 


Bậc Bắt lai quả gọi là hội đủ sát na tâm đũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa cittassa anantarä aggamaggam pafilabhissanti 
tesam tattha mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bắt thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm người phàm. hữu phân tam nhân, 
3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thâp, gọi là người hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc nhập lưu thì gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả g1ữa... 
Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
bất thiện sanh lên lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ 
đắc A la hán đạo với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) 
(người kiếp chót trực tiếp) (yassa cittassa anantarã agøamagøam 
patilabhissanti tesam tattha sadisũpacãranaya theo lý gián tiếp). 


4 người phảm hữu phân, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh trong cõi mà mình ở, 
gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bất thiện 
thì tính từ đông lực cận tử thứ 5... cho đên tâm sanh trước tâm tử. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 


Thượng Tọa Khải Minh 167 


Pháp Song 


thì tính từ bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm sanh 
trước tâm tử với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cảnh) 
(người kiệp chót gián tiêp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng. 
Và sẽ sanh vào trong cõi vô tưởng với cõi vô tưởng asaññasattänam 
tesam tattha). 

Và bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm của 13 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khô) 
(người kiêp chót trực tiêp) (pacchimacittasamangIinam tesam 
tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh trong cõi mà mình đang ở nữa, gọi là 
hội đủ sát na của 19 tâm tử, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ 
uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (người kiệp chót gián tiêp). 

Người lạc tam nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng. 
Và sẽ không sanh vào trong cõi vô tưởng với cõi vô tưởng. 

(Chi pháp cụm từ này chưa được nói đến asaññasattãänam 
tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


168 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


đạn 2ä1) 102 đạp { tọn3N[ 


queS 
9S ƯộT(] 
dụqg 


= 


0A dựqd 


ques 
2s Uộït) 


dựqd 


u8S 
9S Á3[ 0A dụud 


€ nuessifeddn 
EUIUIEIP 


ques 
9s trội dựa 


€ nuessstffeddn 
EUIUIEIP 
E[6sn 


(y1) 

ị ị ị ị gnb 
3618 bội) Mệ | | LU 0yNPIV 

&) bà 

Sã BUIFA @6@J |"! 

[I II-I-II Tz-£-Il 

ị ị ị uệt2 uy8u tệ! 1gq dựd 

ị ị ị Ủ £—£TTI 

ị ị =-....... trẹttu uI} 

3 231/2 @®@@ @@ @@ @|, „| tua 

ị ị ị (y) uưeqd 

ị ị ị trẻus ugổu 8uou› uộr) 1eq dẹqq | £Z IQIỂN 

ỳ 

ị [E£-Il [#£-Il [I-I-T] 

ị ị uÿqo ug8u uẻ1) 1eq dẹtdJ 

ị ị ị i ưrgqu ue} 

ị ị KT. na hổ SỈ ưẹud ng 

/ J7  i @@6x3@----G| | “mm 

to g2 Zuou3 uẻ1t) 1eq dạ ƒ IO1ÿN 


EJEEÁqV 


169 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(y1) 


#nu 8ưọn1 ọA Io2 8uo1 ques 8o ạs ỆA 
199 8uep + qưes 8uep 3u01n1 0A 10n3N 


lô | | ` 

9ử[ IonổN 

#nu 8u QA 102 8uo1) ưes as £A 

/À : % » /\ 199 8uep + ques 2ưep u11 0A 1on3N[ ' 

| | A | 7` | (6 E£ 

ị ị ị ị & LẮU 

ị ị ị ị #1 0 uIU f02 Ö04) 06A JưES3S | y 

ESREXIES ðle| 

| | | ị @| 62 

ị ị ị ị : sẽ £-E- 

ị ị ị ị 0 :y: tlộìI(] J6 1]... . 

ị ị % % ị A ị "no (uộr) yạq dẹud) 

| A ị ị ©) G) („2 9ñ[ 8uọq @) 7 É upqd QA 

ị ị ị ị uretqd ton8ổN 

ị ị / ị /À ị ugud ngụ 

ị ị ị ị XX⁄2@%X3 (u¿n tạa đọq3)-"''' 61) 1N. 

ị ị ị ị IgHỔN 

| | | | LLI 

ị % ị % | (® ugttd ỌA 

tuợqd 

ị ị ị ị [ Ù II tonỔN ÿ 

ị A ị sS sẽ ị œ® 2p sSh Gì tiộIt) 1q 4) uýo 2Ä[ 8uọq 

: ị ị tretd ng 

ị  ưgud 

JÀ ị (zcXeX3 1) trẺ9 uộI]) 1eq 2ä 8uo -ˆ &) IonổN ÿ 


dạy uy3 302 dạp[ tọn3N 


Thượng Tọa Khải Minh 


170 


Pháp Song 


(x) 


(0e) 


(ss 9s Á3 ỌA dạt Mu 2uo ạs uệ1) 1q dựtdq 


qưøs đuoq3| 
9S Á3 0A dựtq 


{ues öuoq] ạs 
11) yeq dẹqd 


- ©@@ 


WJups 2s Ấ4 A dptjdg "Ms 2s tộtj) ipQ dptJdJ 


nb Ie[ #q 2q 


(XS XyXÐ) — 


dp) pnb up 20q € updqu tu) ưeud 
1/11 204 € HINH THDNG HỘHHN 


enb TE[ 1ÿ s¿q 


b : dpu) ønb 
OÉp IE| 1q s¿q  Ÿ"9 #8 1ÿUN 2ÿ ; 


IupJ 204 £ up tre) uetd 


đp1J} OÖp 1/u1/T 204 £— ttau tueud tonổN 


01118 pnb 1W] 20q £ 
Đ†!18 OD) up] 20q £ œ nn[ ñq 2đ 


pnb 1n { 20g — uyqu uue ượuqd 
00p 1i1j 3i 2) trau tuẹud tọnẩN 


NYH2 NYĐN ĐNỌH% NẵẬIHL dvygH. 


_đeu]p ẹnb qượu [, 2¿q £€ 


dpu) O#p qượu[ 2q € No) ưI#} C nnu la Iọn8 qỒ 


NÝVH2 NYĐN NïIH.L LY1 


đạt L 381L 102 dạ 9M Lon3N 


171 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(e1) 
17T Ù\ 1d 211L 12 
102 £A 19N8N dd 20L 125 


X04 X 12H 10g IADS 2S ÁJ 0A đdPWJ 'JMĐÐS 2S U21) 0Q dpJdqJ 


ng) "“_._ . ốốẽ ốc Ống) 


Ậ 9u Ọ dUu[I u1 IQ9 u01) OEA #s 8u0 9S ỆA, 


dẹu) gnb qượu [, 2q £ “ưeud ọA ureud Ion8N 
dựu) op qượu [ 5¿q € 'ượud nnự uượgd ton8N ÿ 
A104 X 1ậH/) 10g ĩ Ỉ 
nà. Ø UIUI BuI 102 u01) OỆA u6S 9S 
2u011, 0A tQ"3N 8N O NUUAI ỆJÀ| 102 0A quES 2S 
44104 X 1110 


1JIDS 2S (0 0A dDJ tJ4DS đuoty 2S 1211) 10q dpJ IjHDS 2S ẤJ 0A dplJqj[ 'JMĐS 2S Hộ) J0Q dptJqj 


".- dgu) enb qượu [, sẻq £ “ugqd ọA trẹqd 1ọn8N ÿ 
“hệt dự cử, du) oép queu.[, s¿q € “ưẹud nạ tượud tọnẩN ÿ 
1 tẺ9 tộIt) - 


(EX*) nó r6 Xa X9 XP XI) 2ñ 8uọq “TƯ ¿zXXESX+XeX6XfSYusmn 'y®-'Ð 


tcX}b-p 
1Jups 


?S (0 0A đpdT 
'J4DS đMO1J 2S 
XX | 12//7pq dpUd 


tjups 2S ẤJ 0A dpiqJ “JuDS 2S uộ1/) 10Q dpJqJ 


L4 ượud ọA ureud ton2N ÿ “ưeud nạ urệgd tọnổN ÿ 
1) É2 tộ1(} 


Ga) @œ®«œœœ® sgq „ 8uọq `... 2XesXsaXysXcsXeXIiS (ưệng) +: 3) 


dọt[L ugt 102 đạr tọnẩN 


Thượng Tọa Khải Minh 


179 


Pháp Song 


PHẦN HIỆN TẠI QUÁ KHỨ 


Paccuppannäfitavära 


PHẦN NGƯỜI 


Pugsøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 

Vấn xuôi: Yassa kusalä dhammã uppajjanti, tassa akusalã 
dhammä uppajjitthäti? 

Pháp thiện đang sanh với người nào thì pháp bất thiện từng 
sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana akusalä dhammä uppajjittha, 
tassa kusala dhammäã uppajjanfiti? 

Hay là pháp bắt thiện từng sanh với người nào thì pháp thiện 
đang sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannänam asaññasattänam tesam kusaläđhammä 
uppajjittha no ca tesam kusalä dhammäã uppajjanti, kusalanam 
uppädakkhane tesam kusalä ca dhammä uppajjittha kusalä ca 
dhammä uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tât cả những người đó hay vào sắt 


Thượng Tọa Khải Minh 175 


Pháp Song 


na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiên diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp bắt thiện 
từng sanh nhưng pháp thiện không đang sanh với những người đó. 
Còn vào sát na sanh của tâm thiện của những người đó thì pháp bất 
thiện từng sanh lẫn pháp thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả) gọi là hội đủ sát na của 2l tâm thiện, 38 tâm sở ( 
kusalãänam uppädakkhane tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm 8 bậc thánh nhân, gỌI 
là hội đủ sát na diệt (bhangakkhanasamangn) của tất cả tâm và 
ngay sát na sanh (uppädakkhanasamangn) của l2 tâm bất thiện, 
36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở hiện khởi (sabbesam cittassa 
bhangakkhanc  kusalavippayutfacitassa  uppädakkhane 
tesam). 

Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(assaññasattänam tesam). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammã na uppajjanti, tassa 
akusalä đhammã na uppajjitthãti? 


Pháp thiện không đang sanh với người nào thì pháp bắt thiện 
không từng sanh với người đó phải chăng? 


174 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Đáp: “Từng sanh” (uppajjittha). 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalã đhammã na uppajjittha, 
tassa kusala dhamma na uppajjanfrti? 


Hay là pháp bất thiện không từng sanh với người nào thì pháp 
thiện không đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Không có” (natthi). 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cáu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi 
là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của l2 tâm 
bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở hiện khởi (sabbesam 
cittassa bhangakkhane kusalavippayutfacitassa uppädakkhane 
tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 


Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 175 


Pháp Song 


Sun ỌA Ion3ÖN 


1$rp ueru) dệqu 8uep 5É£[ 


gnb 
. t1] LỆ) 809 (8S 8u JES 


% 
% 
% 
% 


(IIÿ] ÿ9 1E} 89 1$JD Đt }ÿS 


lÀ 


À 


tiệt] tIfE) #02 (IS #ư 1ÿS 


quss 8ưep ¡ ques 8đum | ues ổum ¡ ques Zưep|| ques 8uep | ques 8um lop Nhh M sim 
uộï) j uỘjJ3ÿQ| tộigypQ! — tộng tội) | uộnpq l9: bu 
dytd dytd N... dytd dytd lào lào 

ị ct$umifeddn ¡ Ị nuesstffeddn 

ị EUuII6IP #uIIEp 

T`* c> £ˆ ị lê [229 g0 E[bsnV e[tsnị 


Thượng Tọa Khải Minh 


176 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalã đhammã uppajjanti, tassa abyäkatä 
dhammã uppaJJitthati? 


Pháp thiện đang sanh với người nào thì pháp vô ký từng sanh 
với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä đdhammäã uppajjittha, 
tassa kusala dhammäã uppajjantIti? 


Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào thì pháp thiện đang 
sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttäcittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasatfanam tesam abyäkatä 
dhammä uppajjit(tha no ca tesam kusalä dhammäã uppajjanti, 
kusalãanam uppädakkhane (tesam abyäkatä ca dhamma 
uppajjittha kusalä ca đhammäã uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp vô ký từng 
sanh nhưng pháp thiện không phải đang sanh với những người đó. 
Còn vảo sát na sanh của tâm thiện của những người đó thì pháp vô 
ký từng sanh lẫn pháp thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả) gọi là hội đủ sát na của 2l tâm thiện, 38 tâm sở 
(kusalãänam uppädakkhane tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Trong câu ván ngược: 


Thượng Tọa Khải Minh 177 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm 8 bậc thánh nhân, gọi 
là ngay sát na diệt (bhangakkhanasamang]) của tất cả tâm và 
ngay sát na sanh của l2 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 
52 tâm sở hiện khởi (sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacitfassa uppädakkhape tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattãänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalä dhammã na uppajjanti, tassa 
abyäkatä dhammäã na uppajjitthãti? 

Pháp thiện không phải đang sanh với người nào thì pháp vô ký 
không từng sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh” 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatãä dhammã na uppajjittha, 
tassa kusala dhammäã na uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào thì pháp 
thiện không đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
hội đủ sát na của tất cả tâm và ngay sát na sanh của l2 tâm bắt thiện, 
36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở hiện khởi (sabbesam cittassa 
bhangakkhane kusalavippayutfacittassa uppädakkhane tesam). 


178 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattãänam tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 179 


Pháp Song 


đun ỌA Ion8N 


1ộIp uerq) dệ{u 8ưep 2q 


snb 
. t1] UP} 809 (6S 8u 1ÿS 


+. | | 


UIE) #2 1E} 82 1ŠIP £u 1S 


ĐỆ 
ĐỆ 
3 
. 
7 


A 


7 


$1] UIỆ) 89 u9S 8U 1S 


qưøs 3uep 
uộrt) 
dựqaq 


qưes 3uep 


uệr) 
dụqd 


ques 3ưep 
uệï) 
dụqd 


quss 8um 
Á3 0A dẹtdq 


£ eumifeddn 
EUIUIEIP 
91eJEÁqV 


qưes đuep 
ru) dẹtdq 


I nueffeddn 
EUIUEIP 
8[£Sn5I 


Thượng Tọa Khải Minh 


180 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla. 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa akusalãä dhammä uppajjanti, tassa 
abyäkatä dhammäã uppajjitthäti? 

Pháp bắt thiện đang sanh với người nào thì pháp vô ký từng 
sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä đdhammäã uppajjittha 
tassa akusalä dhammäã uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào thì pháp bắt thiện 
đang sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayuttacittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasatfanam tcsam abyäkatä 
dhammäã uppajjittha no ca tesam akusalä đdhammã uppajjanti, 
akusalanam uppadakkhane tesam abyäkatäã ca dhamma 
uppajjittha akusalã ca dhammäã uppajjanti. 

Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện của những người đó, 
người đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp vô ký 
từng sanh nhưng pháp bắt thiện không đang sanh với những người 
đó. Còn vảo sát na sanh của tâm bắt thiện của những người đó thì 
pháp vô ký từng sanh lẫn pháp bắt thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na sanh của l2 tâm bât thiện, 27 tâm sở (akusalanam 
uppãdakkhane tesam). 


Thượng Tọa Khải Minh 181 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của cáu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi 
là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 21 tâm 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở hiện khởi (sabbesam cittassa 
bhangakkhane akusalavippayutfacittassa uppädakkhane fesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa akusalãä dhammã na uppajjanti, tassa 
abyäkatä dhammä na uppajjitthãti? 


Pháp bất thiện không phải đang sanh với người nào thì pháp 
vô ký không đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh”. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã na uppajjittha, 
tassa akusalä dhammã na uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào thì pháp bất 
thiện không đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Không có”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi 
là ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của 2l tâm 


189 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở hiện khởi (sabbesam 
ciftassa bhangakkhane akusalavippayuttacittassa 
uppädakkhape tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 185 


Pháp Song 


LQnổN ug(q[ 20L 135 


Suọñn) ỌA IOnØN 


1ệrp uaru) dệqu 2ưep 2£ 


gnb “u$1d] 1gq up) 
82 8S £u 1§S 


SI %| |8 


(IV) ÿ9 }ÿ) B9 }ộIP £u ÿS 


À 


À 


tộIt) 
1ÿq tt) #9 [6S £ư }ÿS 


quss 8đưep ¡ ques đu quss đưep ||  qưes đưep ¡ qưes đư1m k2 hạn Làc SHEP 
uệ1) 419A u14 u$1 Á3 9A E: bia binh, 
dựqaq dựtq dựuaq dựqd dẹqaq loi Cà 

£ eumffeddn I nueffeddn 

§uIuIep 8IuIep 

TƯ ị c" h TƯ na tin: fieiHiV 


Thượng Tọa Khải Minh 


184 


Pháp Song 


PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla. 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đdhammã uppajjanti, tassa 
tattha akusalã dhammäã uppajjitthãti? 


Pháp thiện đang sanh với người nào trong cõi nào thì pháp bất 
thiện từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đhammäã 
uppajjittha, tassa tattha kusalä dhammäã uppajjantiti? 


Hay là pháp bất thiện từng sanh với người nảo trong cõi nảo thì 
pháp thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacitfassa uppädakkhane tesam tattha akusalä 
dhammä uppajjittha no ca fesam tattha kusalä đhammä 
uppajjanti, kusalãnam uppädakkhane tesam tattha akusalä ca 
dhammä uppajjittha kusalä ca dhammäã uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó trong cõi 
đó, pháp bất thiện từng sanh nhưng pháp thiện không đang sanh 
với những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na sanh của tâm 
thiện của những người đó trong cõi đó thì pháp bất thiện từng sanh 
lẫn pháp thiện cũng đang sanh. 


Thượng Tọa Khải Minh 185 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh (uppädakkhanasamangT) 
của 2l tâm thiện, 38 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(kusalãänam uppädakkhane tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm bât 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở hiện khởi. 


Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp 
sanh hữu (bhavanikankilobhajavanacitta) thứ 2... cho đên tâm tử. 


Nếu là người cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uấn 
(sabbesam cittassa bhangakkhane kusalavippayuttacitfassa 
uppädakkhane tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä dhammäã na uppajjanti, tassa 
tattha akusalä dhammä na uppajjitthãti? 


__ Pháp thiện không đang sanh với người trong cõi nào thì pháp 
bât thiện không từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacitfassa uppädakkhane tesam tattha kusalä 
dhammä na uppajjanti no ca tesam ta(tha akusalãä đhammä 
na uppajji(tha, suddhãväsãnam dutfiyc cifte vatfamäne 
asaññasattänam tesam tattha kusalä ca dhammäã na uppajjanti 
akusalä ca dhammä na uppajjittha. 


186 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó trong cõi 
đó, pháp thiện không đang sanh nhưng pháp bất thiện từng sanh 
với những người đó trong cõi đó. Còn đối với tâm thứ 2, tức tâm 
hữu phần thứ I hiện khởi với người ở trong cõi tịnh cư hay người 
ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không đang sanh lẫn 
pháp bất thiện cũng không từng sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusalä dhammäã na 
uppajjittha, tassa tattha kusalä dhammä na uppajjantiti? 


Hay là pháp bất thiện không từng sanh với người nào trong 
cõi nào thì pháp thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm bât 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở hiện khởi. 


Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp 
sanh hữu thứ 2... cho đên tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uấn, cõi ngũ uấn ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sinh... cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân (sabbesam 
cifttassa bhangakkhane kusalavippayutfacittassa tesam tattha). 


Và bậc Bất lai quả trong cõi tịnh cư gọi là hội đủ sát 
na của 19 tâm, tức tâm hữu phần thứ I là tâm đứng đầu thứ 2 
(mukhayadutiyacitta) tâm tục sinh, 15 tâm hữu phân nữa, tâm 
khai ý môn, tâm đồng lực tham ái chấp sanh hữu thứ 1 là tâm có 
tánh chất tương tự như tâm thứ 2 (tamsadisadutiya) với 5 cõi tịnh 
cư (suddhäväsãnam dutfiye citte vattamäne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Thượng Tọa Khải Minh 187 


Pháp Song 


188 


Chỉ pháp của câu hỏi 


- Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 


Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở 


Chỉ pháp của câu hỏi 


- Cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


: Giống nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(œ2) 
(jues 8u uộ1) 1eq dẹqd “ques 5ưep 8uoun uộg) dạqdg 


(uss 8u) uộ1) 1eq dựqdq 
“ưes 8uep uệ1) đạt 


.I Ig0o3đu 
([us 8u) 8uo uệr) yeq dựa 
qưes 8uep 2uou u$rq) dụ H u£í) nổN I02 
mm. ao. 8ưọn [, 0A 192 “2X 2XoXaXaXaXa}-- ugí —L 192 
uộIt]) 9ä[ 8u 
ị 6s đu u$Iu) yeq d “ques đưep reud 8uọ 3Iu) dp 

| (ues 8uq) tộr) 1eq dẹt[ “{ues 5ưep rạqd 8uou uộr) dạqdg twstiEtiuftdDy 

| u$1) ygq dựud 

¡ quws 8un) tệ] gq đẹqg “ques 8uựp uộrg} dựtj qJưes 8ưep reud 


In ques dgd9 “rệ 0e) 9ä[ S10 


11 9ä| Su0Œ 


2uou uệ1u) dựa 
lê na @®®@Ằ©€6€OG — ©®®@œ(@ ®$@ @® #iiei” 


m2 quị[, 02 


189 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammã uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammäã uppajjitthãti? 


Pháp thiện đang sanh với người nào trong cõi nảo thì pháp vô 
ký từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä đhammäã uppajjittha, 
tassa tattha kusala dhammäã uppajjantiti? 


Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào trong cõi nảo thì 
pháp thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacifftassa uppädakkhanc asaññasatfänam 
tesam tattha abyäkatä dhamma uppajjittha no ca tesam tattha 
kusalãä dhammäã uppajjanfi, kusalãnam uppädakkhane tesam 
tattha abyäkatä ca dhammäã uppajjittha kusalä ca dhammäã 
uppajjanti. 

Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vảo sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người ở 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô ký từng sanh nhưng pháp 
thiện không đang sanh với những người đó trong cõi đó. Còn vào 
sát na sanh của tâm thiện của những người đó trong cõi đó thì pháp 
vô ký từng sanh lẫn pháp thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uấn (kusalãnam uppädakkhane 
tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Trong câu vân ngược: 


190 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm bât 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở hiện khởi. 


__ Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm hữu phân thứ 1... cho 
đền tâm tử. 


Nếu là người tứ uấn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uấn 
(sabbesam ciftassa bhangakkhane kusalavippayutfacitfassa 
uppädakkhane tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä dhammäã na uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammäã na uppajjitthãti? 


Pháp thiện không phải đang sanh với người trong cõi nào 
thì pháp vô ký không từng đang sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacifftassa uppädakkhanc asaññasatfänam 
tesam tat(tha kusalãä đhammäã na uppajjaníi no ca tesam 
tattha abyäka(ã dhamma na uppajji(tha, suddhäãväsam 
uppajjantänam tesam tattha kusalä ca đhammã na uppajjanti 
abyäkatä dhammäã na uppajjittha. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người ở 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không đang sanh nhưng 
pháp vô ký từng sanh với những người đó trong cõi đó. Còn đối với 
những người đang sanh trong cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp thiện 
không đang sanh lẫn pháp vô ký cũng không từng sanh. 


Thượng Tọa Khải Minh 191 


Pháp Song 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
uppajjittha tassa tattha kusalä dhammäã na uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nảo trong cõi 
nào thì pháp thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của l2 tâm bât 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở hiện khởi. 

: Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm hữu phần thứ I... cho 
đên tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uẫn, người cõi ngũ uẫn ngoài ra thì tính 
từ tâm tục sinh... cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(sabbesam ciftassa bhangakkhane kusalavippayuttacitfassa 
uppadakkhane tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và bậc Bất lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là hội đủ sát na 
của tâm tục sinh ngũ thiên sắc giới, 30 tâm sở với Š cõi tịnh cư 
(suddhävãsam uppajjantänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


199 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(z2) 


ques 8u @3 A dẹuq “ques đuep 3uow3 uệ1u) dd 
ques 8u 3 A dẹtd 
'es 8uep uệI) dựdq 
ques 8un 3 ọA dựtd 


(Juss 2ưep 2uou tỏ) dẹtd 
"... 8uọn[, 0A 102 lỊ số (2X 2XaXaX¿XaXa)-- 


ques 8u @3 A dẹtq “{ues 3uep 8uow3 uệ1u) dẹtdq 


SE ccZiceEzrcEEiieiiereizeioieiekLe 


quss 2u Á3† A dt “qưes 8ưep ur) dạt 


} 
¬ @@€@6£6e T lô cc9EẴS6e. 


11) 9ñ đu min ques đẹu9 “rẹ ureu) 2ä[ 8uọq 


61 Ig0đu 
uựf) n3N 102 
uýí) 1L 102 


ques 3ư1 Zuou 
Á3 ọA dựa 


ị ques 3uep 
¡8uoqy tộrt dẹtq 


12 quị[ 102 


195 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãä đhammäã uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammäã uppajjitthãti? 


Pháp bất thiện đang sanh với người nào đó trong cõi nào thì 
pháp vô ký từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä đhammã 
uppajjittha, tassa tattha akusalãä đdhamma uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp bât thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayutfaci(tassa uppädakkhance asaññasatfänam 
tesam tattha abyäkatä dhammäã uppajjittha no ca tesam tattha 
akusalãä dhammä uppajjan(i, akusalanam uppädakkhane 
tesam tat(tha abyäkatä ca dhammä uppajji(tha akusalä ca 
dhammä uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện của những người đó, 
người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô ký từng sanh 
nhưng pháp bât thiện không phải đang sanh với những người đó 
trong cõi đó. Còn vào sát na sanh của tâm bất thiện của những 
người đó trong cõi đó, pháp vô ký từng sanh lẫn pháp bất thiện 
cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chi pháp của cẩu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na sanh của I2 tâm bât thiện, 27 tâm sở, với 4 cõi tứ 
uân, 26 cõi ngũ uân (akusalänam uppädakkhane tesam tattha). 


194 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 
36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở hiện khởi. 


Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm hữu phần thứ I... cho 
đến tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uẫn, người cõi ngũ uẫn ngoài ra thì tính 
từ tâm tục sinh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uân 
(sabbesam cif(assa bhangakkhane akusalavippayuttacitfassa 
uppãdakkhane tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãä dhammã na uppajjanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na uppajjitthãätï? 


Pháp bất thiện không đang sanh với người trong cõi nào thì 
pháp vô ký không từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayutfacittassa uppädakkhane asaññasatfänam 
tesam ta(tha akusalãa dhammä na uppajjanfi no ca tesam 
tattha abyäka(ä dhammä na uppajjiftha, suddhãvãsam 
uppajjantãänam tesam tattha akusalä ca dhammäã na uppajjanti 
abyäkatä ca dhammã na uppajjittha. 

Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng bắt thiện của những người đó, người 
ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp bất thiện không đang sanh 
nhưng pháp vô ký từng sanh với những người đó trong cõi đó. Còn 


Thượng Tọa Khải Minh 195 


Pháp Song 
đối với những người đang sanh trong cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp 
bât thiện không đang sanh lần pháp vô ký cũng không từng sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatã dhammäãnauppajjittha, 
tassa tattha akusala dhammäã na uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì pháp bât thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 
36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở hiện khởi. 


Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm hữu phần thứ I... cho 
đên tâm tử. 


Nếu là người cõi tứ uẫn, người cõi ngũ uấn ngoài ra thì tính 
từ tâm tục sinh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uấn 
(sabbesam cif(assa bhangakkhane akusalavippayuttacitfassa 
uppãdakkhane tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CÕI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và bậc Bất lai quả trong cối tịnh cư, gọi là hội đủ sát na 
của tâm tục sinh ngũ thiên sắc giới, 30 tâm sở với Š cõi tịnh cư 
(suddhävãsam uppajjantänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


196 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(9Ø 
TIM EBÒ IẺ.[, 1H ga 20L 1351 
102 ÉA 10I13N ga 20M,L 195 


ues 8un) Á3 A dẹt[ “ques đưep 8uou3 uệ1) 1gq dẹt[ 


quøs 8u Á3 ọA dẹud 
“ques 8uep uiộIt) 1gq dựtdq 


#1 Igo3äu 
(quss 8u @3 ỌA dẹtaq 


ues 2uep 2uou3 $1) yụq dẹ l NI ugf) IỔN I02 
4ô900©2pplalidu4d 0á, 8ượn[, 0A 102 Mu uợí1 4L 192 


uộ1] 1pq 9ä 8u0Œ 


quss 2uq) Á3† ỌA dạt 'ques 3uep 3uou3 u$14) yeq dẹqdJ 
MMMMMMNNAAgggggggggg4ANgCgg.g T†ý--ỹnnnnrrnnnnnnnnnnnnnnnnnn ì(122))000-):i9):)) 


43 0A dạtd 
“ fñ {6z #ế/«<.. CaX 2XzXaX¿X¿XwsXy Me 


uệI) 1øq 9ñ| đuoq 


qưes đuep 8đuou 
u14 1eq dẹudJ 


nu qưes dg2 “1g u1eu) 2ä| đuo 


112 quÏ[, 102 


197 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẦN HIỆN TẠI VỊ LAI 


Paccuppannänäsatavära 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnula 


1. PHÁP BẤT THIỆN GÓC PHÁP THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalã dhammã uppajjanti, tassa akusalã 
dhammä uppajjissantfiti? 


Pháp thiện đang sanh với người nảo thì pháp bắt thiện sẽ sanh 
với người đó phải chăng? 

Đáp: Aggamagøassauppäadakkhane yassa cittassa anantarä 
agøamagsam pafilabhissanfi tassa ciffassa uppädakkhane 
tesam kusalä đhammäã uppajjanfi no ca tesam akusalä dhammäã 
uppajjissanti, itaresam kusalänam uppädakkhape tesam kusalä 
ca dhammä uppajjanti akusalä ca dhammäã uppajjïssanti. 


Vào sát na sanh của tâm A la hán đạo của những người đó, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh 
vào sát na sanh của tâm đũ tịnh của những người đó, pháp thiện 
đang sanh nhưng pháp bắt thiện sẽ không sanh với những người 
đó. Còn vào sát na sanh của tâm thiện của người ngoài ra đó thì 
pháp thiện đang sanh lẫn pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalãä dhamma uppajjissanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjanfiti? 


198 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Hay là pháp bất thiện sẽ sanh với người nào thì pháp thiện 
đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam  asaññasatfãänam tesam akusalä 
dhammäã uppajjissanfi no ca tesam kusalä dhammäã uppajjanti, 
kusalãanam uppadakkhane tesam akusalä ca dhamma 
uppajjissanti kusalãä ca dhammäã uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp bắt thiện sẽ 
sanh nhưng pháp thiện không phải đang sanh với những người đó. 
Còn vào sát na sanh của tâm thiện của những người đó, pháp bất 
thiện sẽ sanh lẫn pháp thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo, gọi là ngay sát na sanh 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (agøgamagøassa uppädakkhane 
tesam). 


Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na sanh của tâm đũ tịnh trong 
lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä agøamagøam 
pafillabhissanf tassa  citfassa uppäadakkhanc  tesam 
mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát 
na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm đạo thấp, 38 tâm sở sanh 
lên tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 


Thượng Tọa Khải Minh 199 


Pháp Song 


gọi là ngay sát na sanh của 17 hiệp thế, 2 tâm đạo giữa, 38 tâm sở 
sanh lên tính từ sau khi bât thiện hiện khởi lân sau cùng... cho đên 
tâm thuận thứ trong lộ đặc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: Nhất lai quả, Bậc bất lai đạo, Bậc bắt lai quả gọi là ngay sát na 
sanh của L7 thiện hiệp thế, Bậc bất lai đạo, 38 tâm sở sanh lên tính 
từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện, 38 tâm sở 
sanh lên tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo (Yassa cittassa anantarä 
agøamagøam pa(ilabhissanfi fassa ciffassa uppädakkhane 
tesam sadisũpacäranaya). 


Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm 4 người phàm hữu phần, gọi là 
ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 38 tâm sở sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy khởi điểm ban 
đầu cho đến trước bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập lưu quả, gọi 
là ngay sát na sanh của l7 thiện hiệp thế, tâm Dự lưu đạo, 38 tâm 
sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy 
khởi điểm ban đầu cho đến trước bắt thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: 4 người phàm hữu phân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh quả 
thấp, gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 2 tâm đạo 
thấp, 38 tâm sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh.. 
không tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến trước bất thiện hiện 
khởi lần sau cùng. 

Người sẽ không đắc được đạo gồm: 4 người phàm vô phần gọi 
là ngay sát na sanh của 17 thiện hiệp thế, 38 tâm sở sanh lên tính từ 
vòng vô thủy luân hồi tử sanh... cho đến không tìm được điểm tận 
cùng (iftaresam kusalaänam uppädakkhape tesam). 


9200 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự 
do không có bất thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: 4 người 
phảm hữu phân, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát 
na sanh của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn (avajjanacitta), 32 
tâm quả hiệp thế, 52 tâm sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi 
tử sanh... không tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến tâm đồng lực 
bắt thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi 
lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: 4 người phàm hữu phần, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập lưu quả, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm 
bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm Nhập lưu quả, 
52 tâm sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không 
tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến tâm đồng lực bắt thiện thứ 6 
sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
— người phàm hữu phân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh quả thấp, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm 
bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm quả thấp, 52 
tâm sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm 
thấy khởi điểm ban đầu cho đến tâm đồng lực bắt thiện thứ 6 sanh 
trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bất lai gồm có: 4 
người phàm hữu phần, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm 
bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm quả thấp, 52 
tâm sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm 
thấy khởi điểm ban đầu cho đến tâm đồng lực bất thiện thứ 6 sanh 
trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Người sẽ không đắc được đạo gồm 4 người phàm vô phần, gọi 
là ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của l2 tâm bât 
thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thê, 52 tâm sở sanh lên tính 


Thượng Tọa Khải Minh 901 


Pháp Song 


từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy tận cùng 
(sabbesam ciftassa bhangakkhane kusalavippayutfacitfassa 
uppãdakkhane tesam). 


Bậc bắt lai quả đang nhập thiền diệt (nirodhasamäpannãnam 
tesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam) 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã na uppajjanti, tassa 
akusalä đhammäã na uppajjissanfiti? 


Pháp thiện không đang sanh với người nào thì pháp bất thiện 
sẽ không sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam  asaññasafänam tesam kusalä 
dhammäã na uppajjanfi no ca fecsam akusalä dhammäã na 
uppajjissanti, agøamagøassa bhangakkhane arahantaänam 
yassa ci(fassa ananfarä agøamagsøam pa{ilabhissanfi fassa 
cittassa bhangakkhane tesam kusalä ca đhammã na uppajjanti 
akusalä ca dhammä na uppajjissanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó, hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp thiện không 
đang sanh nhưng pháp bất thiện sẽ sanh với những người đó. Còn 
vào sát na diệt của tâm A la hán đạo của những người đó hay tất cả 
bậc A la hán hay những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự 
của tâm dũ tịnh vào sát na diệt của tâm dũ tịnh của những người 
đó, pháp thiện không đang sanh lẫn pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 


909 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalãä dhammã na uppajjissanti, 
tassa kusala dhammäã na uppajjanfrti? 


Hay là pháp bất thiện sẽ không đang sanh với người nào thì 
pháp thiện không đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: Aggamagøassa uppädakkhane yassa cittassa anantarä 
agøamagsam pafilabhissanfi tassa ciffassa uppädakkhane 
tesam akusalãä dhammäã na uppajjissanti no ca tesam kusalä 
dhammãä na uppajjan(, agøamagøøassa bhangakkhane 
arahanfinam  vassa cỉífassa anan(arä aøøamagøam 
pafilabhissanti tassa cittassa bhangakkhape tesam akusalä ca 
dhammä na uppajjissanfi kusalãä ca dhammä na uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm A la hán đạo của những người đó hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh 
vào sát na sanh của tâm đũ tịnh của những người đó, pháp bắt thiện 
sẽ không sanh nhưng pháp thiện đang sanh với những người đó. 
Còn vào sát na diệt của tâm A la hán đạo của những người đó, hay 
tất cả bậc A la hán hay những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo 
tuần tự của tâm đũ tịnh vào sát na diệt của tâm đũ tịnh của những 
người đó, pháp bất thiện sẽ không đang sanh lẫn pháp thiện cũng 
không đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự 
do không có bất thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: 4 người 
phảm hữu phân, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na 
sanh của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 52 
tâm sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm 
thấy được khởi điểm ban đầu cho đến tâm đồng lực bắt thiện thứ 6 
sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: 4 người phàm hữu phân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập lưu quả, 
gọi là ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của 12 


Thượng Tọa Khải Minh 905 


Pháp Song 


tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm Nhập lưu 
quả, 52 tâm sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... 
không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến tâm đồng lực bất 
thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần 
Sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
4 người phàm hữu phần, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh quả, gọi 
là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm 
bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm quả thấp, 52 
tâm sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm 
thấy được khởi điểm ban đầu cho đến tâm đồng lực bắt thiện thứ 6 
sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
4 người phàm hữu phân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả 
thấp, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 
12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm quả 
thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... 
không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến tâm đồng lực bất 
thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần 
Sau cùng. 


Người sẽ không đắc được đạo gồm có 4 người phàm vô phần, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 
tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 52 tâm sở 
sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... cho đến không 
tìm thấy điểm tận cùng (sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacitfassa uppädakkhape tesam). 


Bậc bắt lai quả đang nhập thiền diệt (nirodhasamäpannãnam 
tesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Và bậc A la hán đạo gọi là ngay sát na diệt của tâm A la hán 
đạo, 36 tâm sở (agøamagøassa bhangakkhanpe tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm A 


904 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


la hán quả thứ 1 trong lộ đắc A la hán đạo... cho đến tâm viên tịch 
Níp bàn (arahantänam tesam). 


Bậc bất lai quả gọi làngay sátna diệtcủa tâm đũtịnhtrong lộ đắc A 
la hán đạo (yassa cittassa anantarã aøøamaggam pafilabhissanti 
tassa ciftassa bhangakkhane tesam mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát na 
diệt của tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai 
môn , 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính 
từ sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
gọi là ngay sát na diệt của tâm và ngay sát na sanh của tâm bất 
thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm quả thấp, 50 tâm 
sở (trừ tà kiến, hoài nghi) sanh lên tính từ sát na sanh của tâm đồng 
lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: Bậc nhất lai, Bậc bất lai đạo, Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát 
na diệt của tâm và ngay sát na sanh của tâm bất thiện, 2 tâm khai 
môn, 32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm quả giữa, 50 tâm sở (trừ tà kiến, 
hoài nghi) sanh lên tính từ sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện 
thứ 7 hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc 
A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na diệt của tâm và ngay sát na 
sanh của tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm 
Bắt lai quả, 46 tâm sở (trừ tà kiến, 4 tâm sở sân phần, hoài nghĩ) 
sanh lên tính từ sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện 
khởi lần sau cùng...cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán 
đạo (yassa tissa anantarä agøamagsam pafilabhissanti tassa 
cittassa bhangakkhape tesam sadisũpacäranaya). 


Thượng Tọa Khải Minh 905 


Pháp Song 


Bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt (chi pháp cụm từ này 
chưa được nói đên nirodhasamãpannãnam)). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hán đạo gọi là ngay sát na sanh 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøassa uppädakkhane 
tesam). 


Bậc bất lai quả gọi là ngay sát na sanh của tâm dũ tịnh trong 
lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä aggamaggam 
pafillabhissanft tassa  cifassa uppädakkhanc  tesam 
mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát 
na sanh của L7 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm thánh đạo thấp, 38 tâm sở 
sanh lên tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 2 tâm thánh đạo 
giữa, 38 tâm sở sanh lên tính từ sau khi bắt thiện hiện khởi lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: Bậc nhất lai, Bậc bất lai đạo, Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát 
na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, tâm Bắt lai đạo, 38 tâm sở sanh 
lên tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp 
thế, 38 tâm sở sanh lên tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau 
cùng...cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. (yassa 
ci(fassa anantaräã agøamagsøam pafilabhissanti tassa citfassa 
uppädakkhane tesam sadisupacäranaya). 


906 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Chú thích: 


Việc trình bày tính cả 2 chi pháp trong phần đối lập rằng: 
“Tính từ sát na sanh của tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần 
sau cùng ... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo”, có 
thêm vào từ “uppädakkhane” (sát na sanh) là đặc biệt bởi vì mặc 
dù trong phân tích pä]i trình bảy rằng: “yassa cittassa anantarã 
aggamaggam pafilabhissanti tassa cittassa bhangakkhane 
tesam” để cập riêng biệt “sát na diệt mà thôi (theo lý trực tiếp). 
Nhưng sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần 
sau cùng ...” nảy là chỉ pháp trong phân lý gián tiếp là pháp thiện 
không đang sanh lẫn pháp bất thiện cũng sẽ không sanh. Vì vậy 
trong nơi đây mới thêm từ “uppãdakkhane” vào bồ sung để làm 
cho thấy được việc tính chi pháp rõ ràng hơn nữa. 


Thượng Tọa Khải Minh 907 


Iju0s 2S U21) JDQ dptqJ “upS 3upp uậ1/) dpqJ 


dgu) ẹnb qượu [ 2q £ UpiJd nụ 
du) oẻp quyu[[ 9Éq €4 ;oø3M z 


Œ 
| upudloA 
21 đột tIộHMJ 14).} ` tupijđ tOQH3N ÿ 
sấ 3/4 @--@®-©Ò “*'** TU BTVT op 2gp 8uo\ ạs tọn8N 
: mm... 1 
— 1 THỜ JýH 9ÿd deu) oẻp 21/1 độ1 
24) đỘH HỘI] tHPT /J (tuệ) HỆ € 221/2 ØƑ, ¿7 


gnb re[ 1gq 2¿q | 


O#P I8 1#q 2q “enb Te[ TgN 2É R 
IEỊ 1ì đột SP hộ SE TH (PHÊ "Ế đu oÉp quy] U} Z 


lÿt 9ÉH “6H ⁄#./Ï_ y3 vnb qượng sả ¿ ?! đột LỐP! MAT ¿T 
————Ì en†Z o¿p queu) ø¿q Z “nb nnỊ dệuN 2đ 
918 oÉp 210 đột —=—=—=—=——_Ì 
(ượt) tự) £ “211/7 10Ƒ, ¿J OÉp nnỊ 21/1 độn 
đÉUN UIỆ[, "12/1 107, ¿J 


Ijups đu0tJY 2S Hộ1) 10Q dpJq[ “JuDS 8u0p Uộ1) dpJqJ 


 ......ẽ.... 
00p 1p 0 ÿ 20g} — dạ oèp — 21 đột “dụ oÉp — 2d m 


tuy) 9q € “27/7 pT /J tquy\|[ 9q 14p/d1on3M 


M..weớ 


Pháp Song 


dgu) gnb quyu.[ 9Éq z 1ipi[đ ri 
gu oẻp qượt[ 2¿q£ 12/đ/25ÄN # 


nb nn[ dệqN 2¿q UupiJd THỊ 


op nn[ đệHN 2ÉQ  p/đ1on8y g 


1/uøs 9s uộrt) 1eq dựtq 
1/ups 8uep uộr) dt 


] ueud 


2 du  tạu tiegd 
HỘI) 1MDT /J 1OnSN ÿ 


e6 d4 xen 


M2 HIDS HD] : 
uậngzpg — 0ẺŒ 2ÿGŒ 9S IQRỔN 


Thượng Tọa Khải Minh 


208 


Pháp Song 


(82) 


=———_— 


[-££-Z tệ!) 1q. 107 


=.._.. 


£-££-Z tệ! 1d Ø7 


———..- 


€Zc£cujItJpq “#7 


(uss @s tệ1) ÿq dạt “qưes 8ưep 8uoqn uệ¡u) dựa 


gnb Ie[ 1t 2#q 


gnb re[ 1#q 26q 
OÉP I8[ 1ÿ 9Éq “18[ TÊN ĐH 


n8 gnb qượu) ẻq £ 
e8 op queu) 9éq £ “ẹnb nnỊ dệN 2¿f 
MỤ1J2 HĐỔH HỘ11J) 10§T 


IjuDS u0t 2S U21) 10Q dplqJ %HDS đupp 340 uộ/) dpqJT 


| Ì upjd øa ị 


ct-ccl 1D) D2 JDƑ tupijd tQ115N È 


0Ép 2£p 2u0W% 3s tọn3N[ 


Í dgu) ẹnb qượu[ 2¿q € Uipd ni 


E-EE-CCI Mgiy27gL CỰU 0Ép HUỢU| 2ÿQ€ 4/2058 


dgu) gnb qượu[ 2¿q £ Uup[d ng 


II dpu) Op qượu[, 9Éq £_ 0/đ1o»8N z 


Œ-ŒE %1 Mp1 P210] 


JÍ nb nn[ dệqN 2¿q Uuptd ng 


I££-£61 0121p O#p nn[ dẺN 9ÿQ — 2 ;o»8N ÿ 


{ues @s u$1) 1§q dd 
ues 8uep 8uou uỏ1q) dạtq 


nbuetevs#g ____I1L_— đẹu) ynb quyu) 2¿q £ _ 1 1p upựd 
OÉp ư£8[V 2H £-6£-£ 6] 


““. đpu) OÉp quy [ 2ÉQ €_ 2 up d tOon3N 


m=ndkzr P2771 ưượud tonÖN Ỷ 


S8 5aneoo50575075500001 (484 : = 


H12 HH 2H01 Hộ11/1 10T H2 HDS MỤ] 0q 2#q 3S 19n3N| 


Hộ11J2 10 


209 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalä dhammã uppajjanti, tassa abyäkatä 
dhammä uppaJJ1ssanft1? 


Pháp thiện đang sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ sanh với 
người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammäã uppajjissanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjantiti? 


Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào thì pháp thiện đang 
sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasatfänam tesam abyäkatä 
dhammäã uppajjissanfi no ca tesam kusalä dhammäã uppajjanti, 
kusalanam uppädakkhane (tesam abyäkatä ca dhamma 
uppajjissanti kusalãä ca dhammäã uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bât tương ưng thiện của những người đó người 
đang nhập thiên diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp vô ký sẽ 
sanh nhưng pháp thiện không đang sanh với những người đó. Còn 
vào sát na sanh của tâm thiện của những người đó, pháp vô ký sẽ 
sanh lẫn pháp thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm sở 
(kusalãänam uppädakkhane tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, § bậc 


910 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


thánh nhân là người kiếp chót (pacchimabhavika), gọi là ngay sát 
na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm bắt thiện, 36 
tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho 
đến tâm sanh trước tâm viên tịch Níp bàn (là người kiếp chót). 


4 người phàm hữu phân, 4 người phảm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp (trừ người kiếp chót), gọi là ngay sát 
na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm bắt thiện, 2 
tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 thánh quả thấp sanh lên tính 
từ tâm tục sanh... cho đến tâm tử (không phải là người kiếp chót) 
(sabbesam cittassa bhangakkhane kusalavippayuttacitfassa 
uppädakkhane tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc tam nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã na uppajjanti, tassa 
abyäkatäã dhammä na uppajjissanfiti? 


Pháp thiện không đang sanh với người nảo thì pháp vô ký sẽ 
không sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam  asaññasatänam tesam kusalä 
dhammäã na uppajjanti no ca fesam abyäkatä dhammäã na 
uppajjissanti, pacchimaci(fasamangnam (tesam kusalä ca 
dhammä na uppajjanti abyäkatä ca dhammä na uppajjissanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sắt 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp thiện không 
đang sanh nhưng pháp vô ký sẽ sanh với những người đó. Còn đôi 


Thượng Tọa Khải Minh 911 


Pháp Song 


với người hội đủ tâm viên tịch Níp bàn, pháp thiện không phải 
đang sanh lẫn pháp vô ký cũng sẽ không sanh. 


Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
uppajjissanti, tassa kusalä dhammä na uppajjantIti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không sanh với người nảo thì pháp thiện 
không đang sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm 
và ngay sát na sanh của 12 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 
tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm sanh trước tâm 
viên tịch Níp bàn (là người kiêp chót). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp (trừ người kiêp chót), gọi là ngay 
sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm bât 
thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 thánh quả thấp, 52 
tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm tử (không 
phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacitfassa uppädakkhape tesam). 

Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam tesam). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 

Và bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na của I3 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở (pacchimacittasamangInam tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


919 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(6£) 
(AX) ques ạs Á3 ọA dạt “qưes 8uep 2uow3 uệru) dựa 
| dẹu pnb — đø;oöp teqđ ỌA UupI[Ä nạ ị 
&) Xanh ———ẪÌÌL — — tuyui sac “j7 20QC tệ (ọn3N p 00p,d1on3N p---s. @ 
đẹu; enb qượu,[ trÿJ, € “Uọu [#ĐỊ UẸJ Z — 2707 
-::eq dặn gnb tượ[, z£ “u$I) Jgq tý[, ế] 1302 dạpị tọn8u red 2uoqxị 
› eo ==--..................  .. . ...... . . .. ¡ 


&@k) là 22 —— L=——=—= ượqu qượự[, ¿q y “ượqu te) ượud nnụ trợud tọn3N[ '--`-' &) 
Ø1 1u 0£ 'nP pj 0£ “tột() 1g ttý[, ế | tới P2 1L 
I 102 dạn tọn3N[ 


(AA) quws ss Á3 ọA dự “ques 8uep uệ¡u) dẹtj 


"=— ... ———— C) 


11 t[, [£ “(gnb ượue[ ðÿq 111) uợtu quợu [ o6q ¿ “tẹgd tọnổN ÿ7777***: 
102 dạp[ ọn2u rgud 23uo ẹA 02 đọp{ tọn3N 


215 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


(Akusaladhammamnla) 


1. PHÁPBÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa akusalãä dhammä uppajjanti, tassa 
abyäkatä dhammäã uppajjissanfiti? 


Pháp bắt thiện đang sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ sanh 
với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammäã uppajjissanti, 
tassa akusalä dhammäã uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào thì pháp bất thiện 
đang sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayuttacittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasatfanam tcsam abyäkatä 
dhammä uppajjissani no ca tesan akusalä dhammäa 
uppajjanti, akusalãanam uppädakkhane tesam abyäkatä ca 
dhammä uppajjissanti akusalä ca dhammäã uppajjanti 

Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện của những người đó, 
người đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp vô 
ký sẽ sanh nhưng pháp bắt thiện không đang sanh với những người 
đó. Còn vào sát na sanh của tâm bất thiện của những người đó, 
pháp vô ký sẽ sanh lẫn pháp bất thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na sanh của l2 tâm bât thiện, 27 tâm sở (akusalanam 
uppãädakkhane tesam). 


914 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, § bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm 
và ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 36 tâm qủa, 20 tâm tố, 52 tâm 
sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm sanh trước tâm viên 
tịch Níp bàn (là người kiếp chót). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp (trừ người kiếp chót), gọi là ngay sát 
na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của 20 tâm thiện (trừ tâm 
A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm tử 
(không phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayuttacittassa uppädakkhape tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa akusalä dhammä na uppajjanti, tassa 
abyäkatä dhammä na uppajjissanfiti? 


Pháp bắt thiện không đang sanh với người nào thì pháp vô ký 
sẽ không sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayuttacittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam  asaññasatfãänam tesam akusalä 
dhammäã na uppajjant(i no ca tfesam abyäkatä dhammäã na 
uppajjanti, pacchimacit(assasamangInam fesam akusalä ca 
dhammä na uppajjanti abyäkatã ca dhammä na uppajjissanti. 


Thượng Tọa Khải Minh 915 


Pháp Song 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện của những người đó, 
người đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp bất 
thiện không đang sanh nhưng pháp vô ký sẽ sanh với những người 
đó. Còn đối với người hội đủ tâm viên tịch Níp bàn, pháp bất thiện 
không đang sanh lẫn pháp vô ký cũng sẽ không sanh. 

Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
uppajjissanti, tassa akusala dhammä na uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký sẽ không sanh với người nào thì pháp bất 
thiện không đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, § bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm 
và ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 36 tâm qủa, 20 tâm tố, 52 tâm 
sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm sanh trước tâm viên 
tịch Níp bàn (là người kiếp chót). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp (trừ người kiếp chót), gọi là ngay sát 
na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 20 tâm thiện (trừ tâm 
A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm tử 
(không phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayuttacittassa uppädakkhape tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattãänam tesam). 


Và bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na của l3 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở (pacchimacittasamangamI tesam). 


916 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 917 


Pháp Song 


L9on3N da 204L 1335 


(AX) quøs ạs Á3 ọA dẹtq 'qưes 8ưep 8uod u$1u) yeq dẹua | 


dựu) gnb di) 00p ugqd ỌA UupJd nựwƒ 


&) nọ ——Ì — — ‹:¡ ‹:‹ c ‹,.);; 224 ao vọn3(ÿ ó2 :075, ;...s. &) 


'dgu) ẹnb qượu,[ tu#[, € “21 đột gnb 0rệ[ Z€ tHợI PO lỤ_ 
“(oep tự gị  tuự) 1) tộ†4) trệJ 0z 1302 dop{ tọn2u røqd đuoq»Ị 


H220 2226, J“——_————_—Ì`___..-= ưrẹqu tqượu [, 2q § “ưẹqu 1e) eud nng triệgd tọnẩN - ---' &ỷ 


01 0g) 0£ “enb up) 0c “tệ! | JZ — ?2Ø2ÿ2/27 


102 đạp Iọn3N 


LỊ (AA) es 3s Á3 ọA dt “qưes 8uep uệ14) yýq dạt 


@  .. | 2q ng snb qượu [, s¿q € € ưượud IỌnØN Đ `... &) 


h8nPD VhgHiei 302 đạp yọn8u ryqd 8u0w3 A 3042 đạp tọn3N 


Thượng Tọa Khải Minh 


218 


Pháp Song 


PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


(Puggalokäsavära) 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


(Kusaladhammamnla) 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammã uppajjanti, tassa 
tattha akusalä dhammäã uppajjissanftrti? 


Pháp thiện đang sanh với người nào trong cõi nào thì pháp bất 
thiện sẽ sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Aggamagøassa uppädakkhane yassa cittassa anantarä 
agøamagøam pa(ilabhissanfi fassa ciffassa uppädakkhane 
tesam tat(ha kusalãä dhammä uppajjanfi no ca tesam tattha 
akusalãä đdhammä uppajjissanti, itaresam kusalãnam 
uppädakkhane fesam tattha kusalãä ca đhammäã uppajjanti 
akusalä dhammä uppajjissanti. 


Vào sát na sanh của tâm A la hán đạo của những người đó, 
hay những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ 
tịnh vào sát na sanh của tâm dũ tịnh của những người đó trong cõi 
đó, pháp thiện đang sanh nhưng pháp bắt thiện sẽ không sanh với 
những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na sanh của tâm thiện 
của người ngoài ra đó trong cõi đó thì pháp thiện đang sanh lẫn 
pháp bắt thiện cũng sẽ sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đhammã 
uppajjissanti, tassa tattha kusalä dhammä uppajjanfIti? 


Hay là pháp bất thiện sẽ sanh với người nảo trong cõi nảo thì 
pháp thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Thượng Tọa Khải Minh 919 


Pháp Song 


Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacitfassa uppädakkhane tesam tattha akusalä 
dhammä uppajjissanti no ca tesam tat(ha kusalãa đhammä 
uppajjanti, kusalãnam uppädakkhane tesam tattha akusalä ca 
dhammä uppajjissanti kusalä ca dhammäã uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó trong cõi 
đó, pháp bất thiện sẽ sanh nhưng pháp thiện không phải đang sanh 
với những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na sanh của tâm 
thiện của những người đó trong cõi đó, pháp bắt thiện sẽ sanh lẫn 
pháp thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo, gọi là ngay sát na sanh 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (agøgamagøassa uppädakkhane 
tesam tattha). 


Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na sanh của tâm đũ tịnh trong 
lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä aggamaggam 
pafilabhissanfi fassa ciffassa uppädakkhane tesam tattha 
mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phảm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngau sát 
na sanh của l7 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm thánh đạo thấp, 38 tâm sở 
sanh lên tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
gọi là ngay sát na sanh của L7 tâm thiện hiệp thế, 2 tâm đạo giữa, 38 
tâm sở sanh lên tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... 
cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


990 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Nhất lai quả, Bậc bắt lai đạo, Bậc bất lai quả gọi là ngay sát na sanh 
của L7 tâm thiện hiệp thế, Bậc bất lai đạo, 38 tâm sở sanh lên tính 
từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp 
thế, 38 tâm sở sanh lên tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo với 4 cõi 
tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp chót trực tiếp) 
(Yassa ciffassa anantfarä agøamagsøam pafilabhissanti tassa 
ciffassa uppãdakkhane tesam tattha sadisipacäranaya). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm 
thánh đạo thấp, 38 tâm sở sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ sau khi bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
đồng lực cận tử thứ 5 với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi sắc 
cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm người phàm hữu phần tam nhân, 
gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 38 tâm sở sanh lên 
tính tâm tục sanh... cho đến trước bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phần tam nhân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập 
lưu quả, gọi là ngay sát na sanh của 17 thiện hiệp thế, tâm thánh 
đạo Nhập lưu, 38 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho đến 
trước bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 

Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
người phàm hữu phần tam nhân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh 
quả thâp, gọi là ngay sát na sanh của 17 thiện hiệp thế, 2 tâm thánh 
đạo, 38 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho đến trước bất 
thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Thượng Tọa Khải Minh 991 


Pháp Song 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bất lai gồm có: 
người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thâp, gọi là ngay sát na sanh của của 17 tâm thiện hiệp thế, 3 
tâm thánh đạo thấp, 38 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho 
đến trước bất thiện hiện khởi lần sau cùng với 4 cõi tứ uấn, 22 cõi 
ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 


4 người phàm hữu phân, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa gọi là ngay sát na sanh của L7 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm 
thánh đạo thấp, 38 tâm sở sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến trước bất thiện hiện khởi lần sau 
cùng với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh). 

4 người phảm hữu phần, 4 người phàm vô phần sẽ không sanh 
vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm 
thiện hiệp thế, 38 tâm sở sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người nảy là đồng lực bất thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến trước bất thiện hiện khởi lần sau 
cùng với I1 cõi dục giới (là người kiếp chót gián tiếp). 


4 người phàm hữu phân, + người phàm vô phân, 3 bậc thánh đạo 
thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi 
là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm thánh đạo thâp, 
38 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm tử với 4 CÕI 
tứ uân, 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi tịnh cư) (không phải là người kiếp 
chót) (itaresam kusalanam uppädakkhape tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do 
không có bất thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gôm: Người phàm 
hữu phần tam nhân, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay 
sát na sanh của I2 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp 
thế, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm đồng 
lực bất thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện 
khởi lần sau cùng. 


999 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phần tam nhân, Bậc Dự lưu đạo, Bậc Dự lưu 
quả, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 
12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm Nhập 
lưu quả, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm 
đồng lực bắt thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện 
hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm đồng lực bắt thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất 
thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm đồng lực bắt thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất 
thiện hiện khởi lần sau cùng với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 
cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na 
sanh của 12 tâm bất thiện 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 
tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm đồng lực bất thiện thứ 6 
sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm đồng lực cận tử thứ 4 với 
4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp 
chót gián tiếp). 


Thượng Tọa Khải Minh 995 


Pháp Song 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh đạo, 
3 bậc thánh quả sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là ngay 
sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm bất thiện, 
2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm 
sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm tử, với 4 cõi tứ uân, 
21 cõi ngũ uần (trừ 5 cõi tịnh cư) (không phải là người kiếp chót) 
(sabbesam ciftassa bhangakkhane kusalavippayutfacitfassa 
uppädakkhane tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammã na uppajjanti, tassa 
tattha akusalãä dhammä na uppajjissanfiti? 


Pháp thiện không đang sanh với người nảo trong cõi nảo thì 
pháp bât thiện sẽ không sanh với người đó trong cối đó phải chăng? 


Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavipputfacitfassa uppädakkhane tesam ta(tha kusalä 
dhammä na uppajjanti no ca tesam ta(tha akusalä đhammä 
na uppajjissanti, aøøamagøassa bhangakkane arahantaänam 
yassa ci(fassa ananfarä agøamagsøsam pafilabhissanfi fassa 
cifttassa bhangakkhane asaññasattänam tesam tattha kusalã ca 
dhammä na uppajjanti akusalä ca dhammã na uppajjissanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó, hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó trong cõi 
đó, pháp thiện không đang sanh nhưng pháp bất thiện sẽ sanh với 
những người đó trong cõi đó. Còn vảo sát na diệt của tâm A la hán 
đạo của những người đó hay tất cả bậc A la hán hay những người 
nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ tịnh vào sát na diệt 
của tâm dũ tịnh của những người đó, người ở trong cõi vô tưởng 
trong cõi đó, pháp thiện không phải đang sanh lẫn pháp bất thiện 
cũng sẽ không sanh. 


994 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Vấn ngược: Yassa vä pana yattha akusalä dhammäã na 
uppajjissanti, tassa tattha kusalä dhammäã na uppajjantIti? 


Hay là pháp bất thiện sẽ không đang sanh với người nào trong 
cối nảo thì pháp thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: Aggamagøassa uppäadakkhane yassa citassa anantarä 
aggøamagøampafilabhissantitassacittassauppaädakkhanetesam 
tattha akusalãä dhammä na uppajjissanfi no ca tesam tattha 
kusalã đhammäã na uppajjanfi, aøøamagøassa bhangakkhane 
arahanfinam  yassa ciffassa ananfarä agøamagøøam 
pafilabhissantfi tassa citfassa bhangakkhane asaññasattänam 
tesam tattha akusalä ca dhammäã na uppajjissanti kusalä ca 
dhammä na uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm A la hán đạo của những người đó 
hay những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ 
tịnh vào sát na sanh của tâm dũ tịnh của những người đó trong cõi 
đó, pháp bất thiện sẽ không sanh nhưng pháp thiện đang sanh với 
những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na diệt của tâm A la hắn 
đạo của những người đó, hay tất cả bậc A la hán hay những người 
nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ tịnh vào sát na diệt 
của tâm dũ tịnh của những người đó, người ở trong cõi vô tưởng 
trong cõi đó, pháp bất thiện sẽ không sanh lẫn pháp thiện cũng 
không sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cẩu mở: Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do 
không có bất thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm 
hữu phần tam nhân, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay 
sát na sanh của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp 
thế, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm đồng 
lực bắt thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện 
khởi lần sau cùng. 


Thượng Tọa Khải Minh 995 


Pháp Song 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phần tam nhân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập 
lưu quả, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh 
của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm 
Nhập lưu quả, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm đồng lực bắt thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất 
thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh 
quả, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 
12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm 
đồng lực bắt thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện 
hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm đồng lực bắt thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất 
thiện hiện khởi lần sau cùng với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 
cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na 
sanh của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 
tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm đồng lực bất thiện thứ 6 sanh 
trước tâm đồng lực thứ 7 là tâm bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm đồng lực cận tử thứ 4 với 
4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp 
chót gián tiếp). 


996 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


4 người phàm hữu phân, 4 người phảm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh 
của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm tử với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi tịnh cư) (không 
phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacitfassa uppädakkhane tesam tattha). 


Và bậc A la hán đạo gọi là ngay sát na diệt của tâm A la hán 
đạo, 36 tâm sở (aggamassa bhangakkhane tesam tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm A 
la hán quả thứ 1 trong lộ đắc A la hán đạo... cho đến tâm viên tịch 
Níp bàn (arahantanam tesam tattha). 


Bậc bất lai quả gọi là ngay sát na diệt của tâm đũ tịnh trong 
lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä aggamaggam 
patilabhissanfi fassa ci(fassa bhangakkhane tesam tattha 
mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bắt thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát na 
diệt của tâm và ngay sát na sanh của I2 tâm bât thiện, 2 tâm khai 
môn , 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh 
lên tính từ tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng.. 
cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
gọi là ngay sát na diệt của tâm và ngay sát na sanh của tâm bất 
thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 
50 tâm sở (trừ tà kiến, hoài nghi) sanh lên tính từ tâm đồng lực bất 
thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong 
lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc nhất lai quả, Bậc bất lai đạo, Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát 
na diệt của tâm và ngay sát na sanh của tâm bât thiện, 2 tâm khai 
môn, 32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm quả giữa, 50 tâm sở (trừ tà kiến, 


Thượng Tọa Khải Minh 997 


Pháp Song 


hoài nghi) sanh lên tính từ tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi 
lân sau cùng...cho đên tâm thuận thứ trong lộ đặc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát na diệt của tâm và ngay sát na sanh 
của tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thê, tâm Bắt lai 
quả, 46 tâm sở (trừ tà kiến, 4 tâm sở sân phần, hoài nghi) sanh lên 
tính từ tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng... .cho 
đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo với 4 cõi tứ uân, 22 cõi 
ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na 
sanh của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 
tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm đông lực bât thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng... 
cho đên tâm tử. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ tâm đồng lực cận tử thứ 5... cho đến tâm tử với 4 cõi 
tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót 
gián tiếp) (yassa cittassa anantarã agøgamagsam pafilabhissanti 
tassa ciftassa bhangakkhane tesam tattha sadisipacäranaya). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hán đạo gọi là ngay sát na sanh 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (agøamagøassa uppädakkhane 
tesam tattha). 

Bậc bắt lai quả gọi là ngay đủ sát na sanh của tâm dũ tịnh 
trong lộ đặc A la hán đạo (yassa ciftassa anantarã aøøamagøam 


pafilabhissanfi fassa ciffassa uppädakkhane tesam tattha 
mukhayanaya). 


998 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Người sẽ đắc được 4 đạo do không có bất thiện ngăn chặn 
trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc 
thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát na sanh của 17 
tâm thiện hiệp thế, 3 tâm thánh đạo thấp, 38 tâm sở sanh lên tính từ 
sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 2 tâm thánh đạo 
giữa, 38 tâm sở sanh lên tính từ sau khi bắt thiện hiện khởi lần sau 
cùng...cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc nhất lai quả, Bậc bất lai đạo, Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát 
na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, tâm Bắt lai đạo, 38 tâm sở sanh 
lên tính từ sau khi bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp 
thế, 38 tâm sở sanh lên tính từ sau khi bắt thiện hiện khởi lần sau 
cùng...cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo với 4 cõi 
tứ uân, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) 
(yassa ciffassa ananfarä agøamagøam pafilabhissanti tassa 
ciffassa uppãdakkhane tesam tattha sadisipacäranaya). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của l7 tâm thiện hiệp thê, 3 tâm 
thánh đạo thâp, 38 tâm sở sanh lên. 

Nếu là đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại 
thiện thì tính từ sau khi bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm đồng lực cận tử thứ 5, VỚI 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi 
sắc cứu cánh) (là người kiêp chót gián tiêp). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Thượng Tọa Khải Minh 999 


02) 


— — 
2/1 đội HỘ1IJJ PT /J 
OP /ĐJ 211 độ1/ 
JÊH ĐỆH “2212 ĐT ¿J 


——._- 


đu) oởp 21/1 độH/ 


gnb 18[ 1q 2q tqượt] (uỤ) € 242/7 140} ¿J 


—————— 


gnb 1e[ yq 2¿q dpt) oÉp 21) dội 
OÉp I#[ 1gqq 2¿q “ẹnb re[ tqN 2# (UẸU] LỆ] Z “0// 140, /J 


|  snr2 enb quyu1 2q z | 


ĐỊI8 OÉp 21/; đạn, 9118 o#p qượu[ 9¿q z “gnb nnỊ dệqN 2Ẻ£1 Op nnỊ 20 đột 


tuệ() tỆ] £ 'Ö//J 14pJ ¿J 


đựuN tIẸ[, '⁄Ö//2 1pƑ ¿J 


uÉ2 ug8u u31) §4I 


UplJ DỊ ÿ 20g Ì 


XS ng 


Pháp Song 


tups 2S Hộ11J) 10 dplq[ “Ju0S đuDp tệ) dpd 


dụ] nh HIJU HD) 
————` ‹‹:‹-‹‹4‹ š 
dựu) oép 21) đột “dẹu) oép upid nu, 


QƯợt) UU] £ “Ô///⁄PJ/I  quyuisbqp “G14 /055N | 


Hj1,2 HSM 3U01J3) HỆ!) 10T 


tuipu 1H} 
dẹu ẹnb qượuJ s¿q d5 
dẹu) op quyu |, oộq ÿ_ ⁄0đ2055/ 
IIDIH 1D) 
dgu) ẹnb quy [ øÿqZ  øđ14 
dgu oép quyu[[ 2Éq ý 1?/đ12"3N 
: › 1IP1JH 10) 
PS DN GỒNN 94 up mm 
cép nnỊ đỆNN 2Q zp7;on3iy 
(8S 3s tệ!) 1eq dẹtq 
qưes 8uep u$r) dd 


— 


2/1 độ1/ 
211 ⁄?J /¿J  tượqd ton3MN 


H112 0S DỊ 101/21 
HỘI HỘH/1 1D 


UENqU UIE} 
ugud nnụ 


dạn 2ä11, 102 đa ton3N 


# 


Thượng Tọa Khải Minh 


250 


Pháp Song 


(jes @s uộr) yeq dẹud “ques 2ưep uệrt) dựqdq 


(12 


đẹu 0p 21/) d21ƒ €-€-b-b 


(uý\) 9) MộH{J 14D Ƒ ZI 


- 1221244 


Ø11u 0 u[UI 102 80.1 0A quS 2S LỌnđNJ 


(ues 9s u$r yeq dẹud “ques 2ưep u14) dẹd 


—_______] b-Ðb 


21/) đột tộ11J2 1D] /J 


Œ-- CaXsXeXzXa tội 1q T9 to ðÄ| 8uọ@ +%GXoexb 12011200kod 


IjuDs uotJy 2S uộ1J) 10Q đpUd[ 1JUDS upp uột/) dpdj 


(Js 3s tệ!) 1eq dạt “{ues 8uep uỏ1t) dt 


—————i 


dựt oép 211 đột 
(UẸ] UIÿ] £ “2 1DƑ, ¿J 


: trtrt-t 
dpu oép 


tuệ) tỆ} € “2Ö 7, /] 


Ì t1] I1 0É2 


2uq2 n6s tg[ 1O ] ] ] Ì 
() sấN 4à Ủ aXyzXe) @€@® 2ä 8uoiÏ "34% tộI tộIt) 1p[ "^^ ¿362%%X@)€X3 tộNT l9 nh 


đạt [, ugt 102 đọrXM 19n3N 


251 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(1£) 


dẹu) gnb tqượu.[ 5Éq £ 


I-cc-c tội veg spy—- VRĐJ9|1ÿđ 2Ệd —ÌL— dụụ o¿p quyu| oòn c 
li va : tít Cá mpi 21p] . 
enb 1e[ 1q s¿q 7 _ đu nb quyuq[ 26q z 
—— L— OÉp I8Ị lụq oÿq _ “ẹnb re[ 1N 2È ——ÌL—— dgu) op qượu[, 9q Z 
c-c£-c uệtu 1q 2! : í Œ£E£Cữ1 MpIP210T 
1Ø gnb qượu[, 5Éq Z ẹnb nnỊ dệqN 2q 


Crrcuamipd sp; HE 6Ép quyg[ sýq ý ynb nhị đệ{N 9Ä I-Z£ccl s;p2¿py - 9Ép tnỊ đếgN ộg 


uÉ2 ug8u u34) 1ÿ 


MIDIJH LĐJ upid 
'ụM II LỌ11ỔN 
MDIJH LĐDJ upid 
IrợMJ HỌA LỌ1ổN 
HIDIJU HD} upd 


In tupMd LỌI"ỔN 


. (j§s 3s uộr yeq dạt 
(XX) tJuDS 3u0tIJ 2S uộH/) 10Q đpUq[ “UDS 3uDp 8u00 Hột) dptJqJ tJưes 8ưep 8uouy u$I) dựdq 


gnb ượu£[V 2q ượqu UIe) 


VDD Tý ý | | du) ẹnb qượu) 5Éq € uetd nạ 
'oÉp ượtt[V 2‡q@ ˆ. dẹu o#p qượu[ 9$q € 


b BBáaoooe bả Bộ Bỏ È 


H112 1S 1011 
uÉ2 uy8u 2u0ị tệ) 1ÿ4I tận; ưỆNg 7P 


tu tre] 


II ugqd nnụ 


uợtd tọn8N MM pj D2 jpJ — uyqd ton8N 


411 


đột [ 3811 1042 đạrM 1ọn3N 


Thượng Tọa Khải Minh 


252 


Pháp Song 


(uss as uệr) yøq dẹqd “{ues Zưep 2uoqp† u$ru} dạt 


—— L—— Crcby 


£-£E-£-ZI Mỹ) 21D ị 


X tu) gq dẹud “x uậrt) dẹud{ 
na) ".ố.ốẽ.ố ẽ ốc. n8) X¬....... 2X b HỘ S9227222%% 


(1© 


2U0N1 0A 1Q15N 9U 0 JUIUI 103 đ011 0A ưES 3S LỌn3À[ 
X uệ1) ypq dựud 
X tội) đọng quss as u$1) 1gq dẹud “qưes 8ưep 8uou u$111 dụng. 


——i—— Cty 


ễE£ZI — 1P} P210T 


22442 IN 


(XX) ques 2uou3 ạs tội) 1q dựa “qưes 8ưep 2uoux uộr) dựqdq tjugs ạs 1u) 1eq dự “ques 8ưep 8uoqn tt) dẹtag 


=——l_— €-€-bp-y “——-'`_—=. 


21222... 7! 


Baane +14 
@9) tưt[ LUI uậïd ...... (zX92Xe3%b9) X9 tế] 9 9 sớe 


tộ1() 194 
dạt, 0# 102 đdạr1 tọn3N 


Crtt-t 


h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
Ị 
Ị 
Ị 
Ị 
Ị 
Ị 
Ị 
Ị 
Ị 
Ẹ Ỉ 


2535 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammäã uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammäã uppajjissanfiti? 


Pháp thiện đang sanh với người nào trong cõi nảo thì pháp vô 
ký sẽ sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã 
uppajjissanti, tassa tattha kusalä dhammäã uppajjanfIti? 


Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì pháp 
thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacifftassa uppädakkhanc asaññasatfänam 
tesam tattha abyaäkatä dhammä uppajjissangøi no ca tesam 
tattha kusalä dhammäã uppajjanti, kusalãnam uppädakkhane 
tesam tattha abyäkatä ca dhammäã uppajjissanti kusalä ca 
dhammä uppajjanti. 

Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô ký sẽ sanh nhưng pháp 
thiện không phải đang sanh với những người đó trong cõi đó. Còn 
vào sát na sanh của tâm thiện của những người đó trong cõi đó, 
pháp vô ký sẽ sanh lẫn pháp thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uấn (kusalãnam uppädakkhane 
tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Trong câu vân ngược: 


954 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phân tam nhân, 8 bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm 
và ngay sát na sanh của l2 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 
52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm sanh trước 
tâm viên tịch Níp bàn 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ cõi khổ) (là 
người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vào cõi mình ở nữa, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của của 
12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm 
sanh trước tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uẫn (trừ sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào cõi mình ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của của 12 
tâm bât thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm 
tử với 4 cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi tịnh cư) (không 
phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacittassa uppädakkhane tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi vô 
tưởng và sẽ sanh vào trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammã na uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä na uppajjissanfiti? 


Pháp thiện không đang sanh với người nảo trong cõi nảo thì 
pháp vô ký sẽ không sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 


Thượng Tọa Khải Minh 955 


Pháp Song 


kusalavippayutfacciffassa uppädakkhane asaññasat(änam 
tesam tattha kusalãä đhammã na uppajjanfi no ca tesam tattha 
abyäkatä dhammäã na uppajjissanti, pacchimacittasamangnam 
tesam tattha kusalãä ca đhammäã na uppajjanti abyäkatä ca 
dhammä na uppajjissanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không đang sanh nhưng 
pháp vô ký sẽ sanh với những người đó trong cõi đó. Còn đối với 
người hội đủ tâm viên tịch Níp bàn trong cõi đó, pháp thiện không 
phải đang sanh lẫn pháp vô ký cũng sẽ không sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
uppajjissanti, tassa tattha kusalä dhammäã na uppajjantiti? 


Hay là pháp vô ký sẽ không sanh với người nào trong cõi nào 
thì pháp thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó phải 
chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm 
và ngay sát na sanh của l2 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 
tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm sanh trước tâm 
viên tịch Níp bàn với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) 
(là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na 
sanh của của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thẻ, 
3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... 
cho đến tâm sanh trước tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uẫn (trừ 
cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


956 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của của 12 
tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả 
thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm sanh 
trước tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uâẫn (trừ cõi 5 cõi tịnh cư) 
(không phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacittassa uppädakkhanpe tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng sẽ 
sanh vào trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na của I3 tâm tử tam nhân, 35 
tâm sở với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khô) (là người kiêp 
chót trực tiêp) (pacchimacittacittasamangIinam tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là hội 
đủ sát na của 19 tâm tử, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân 
(trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiêp chót gián tiêp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ không sanh vào trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (chi pháp 
cụm từ này chưa được nói đên asaññasatfänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 957 


Pháp Song 


(1Ø) 


X Xj. tnbtuyu[ uugi c* 'ot động enb tp) z tp} p2 1D], 


S.h KỂ: 2214606653506 62066 XAY0A' vượng CÀ quế: "Sta2NOEOPETT/TESTS7710TTP727E300A. .» 
óne) 


tu 8uưọn ỌA 102 8uo1) ogA qưes 8uQ) ạS ÿA, su 8u) ỌA 109 801) OÿA u0S 3S ÿA 


2u0nL 0A 192 
(4X) 1Jups 2s ÁJ ọA dpd 1Jups 8upp 3u0tJ uộtJ) đptJqJT 


L_——_ dpi) pnb (up, J 204 € upd ỌA tipt[d ng 
dpu pnb qượuL tu) c “tị đội pnb trợ cc - TP TẾT quy onp gupạy sa g- tUENd toH8N ÿ 800đ t@HỔN ÿ 


“Q1 TEUD† Uÿ) Z “UộI(] EQ UTE[, Z] 


ÑÌ dpi) pnb iJMp14T 204 £ uytqd ỌA Uupid nh 


9u) öð/ 11T 24 £_ uryqd ton8N y Iipid 1OM"3N ÿ 


(AI _J] _1_1_1_] _] 


“UOUU E3 tự] £ “UệI] 1ÿ UIT, Z1 


S9 ——"... GXXXXXXĐ-- @ 


dạp uy12) 102 đọr tọon35N 
(1Y) tJHDS 2S (0 0A dptd ' ups đupp 8uow uộ} PT 


3 ————=——= tưrequ trượt [, 2¿q § TT) tupd LQH8N 


ÿ† trợ) 0£ 'ynD tự) 9 “HộNg TQ UẸIL Z[  zø/ g2 TL (LU) ups 2s Á† 0a dpWd 'tups 8upÐ uật) dpJ 


„1. ]- | 1,2] =.-I-I—_.1.1- 


lo 200021866: XeXe4IX®X X6) bêu tuyệt (Ấn X12 TXLXE) — éĐ 


dạy 3ä11, 10q2 dạy tọn35N 


Thượng Tọa Khải Minh 


258 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla. 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammã uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä uppajjissanfiti? 


Pháp bắt thiện đang sanh với người nào trong cõi nào thì pháp 
vô ký sẽ sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã 
uppAjjissanti, tassa tattha akusalä dhammäã uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì pháp 
bât thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayutfacittassa uppädakkhane asaññasatfänam 
tesam tattha abyäkatä dhammäã uppajjissanfi no ca tesam tattha 
akusalãä dhammä uppajjan(i, akusalanam uppädakkhane 
tesam tat(tha abyäkatä ca đhammä uppajjissanfi akusalä ca 
dhammä uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện của những người đó, 
người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô ký sẽ sanh nhưng 
pháp bắt thiện không đang sanh với những người đó trong cõi đó. 
Còn vào sát na sanh của tâm bất thiện của những người đó trong 
cõi đó, pháp vô ký sẽ sanh lẫn pháp bất thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na sanh của 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở với 4 cõi tứ 
uân, 26 cõi ngũ uân (akusalänam uppädakkhanpe tesam tattha). 


Thượng Tọa Khải Minh 959 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu ván ngược: 


Chi pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm 
và ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm 
sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm sanh trước tâm viên 
tịch Níp bản 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (là người 
kiếp chót trực tiếp). 


4 người phàm hữu phân, 4 người phàảm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vào cõi mình ở nữa, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của của 
20 tâm thiện (trừ tâm A la hán quả), 2 tâm khai môn, 32 tâm quả 
hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục 
sanh... cho đến tâm sanh trước tâm tử với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


4 người phàm hữu phân, 4 người phảm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào cõi mình ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của của 20 
tâm thiện (trừ tâm A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 32 tâm quả 
hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm 
tục sanh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 
cõi tịnh cư) (không phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa 
bhangakkhanc  akusalavippayutfacittassa uppädakkhane 
tesam tattha). 


Người lạc tam nhân đang sanh và đang chêt trong cõi vô 
tưởng và sẽ sanh vào trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng 
(asññasattänam tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãä dhammäã na uppajjanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na uppajjissanfiti? 


940 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Pháp bắt thiện không đang sanh với người nào trong cõi nảo thì 
pháp vô ký sẽ không sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkane 
akusalavippayutfacittassa uppäadakkhanc asaññasatfänam 
tesam tattha akusalä dhammä na uppajjanti no ca tesam tattha 
abyäkatä dhammäã na uppajjissanti, pacchimacittasamangInam 
tesam tattha akusalä ca dhammäã na uppajjanti abyäkatä ca 
dhammä na uppajjissanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện của những người đó, 
người trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp bắt thiện không đang 
sanh nhưng pháp vô ký sẽ sanh với những người đó trong cõi đó. 
Còn đối với người hội đủ tâm viên tịch Níp bàn trong cõi đó, pháp 
bắt thiện không đang sanh lẫn pháp vô ký cũng sẽ không sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
uppajjissanti, tassa tattha akusala dhammä na uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký sẽ không sanh với người nào trong cõi nào 
thì pháp bât thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó phải 
chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm 
và ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tổ, 52 
tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm sanh trước tâm 
viên tịch Níp bàn với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) 
(là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na 


Thượng Tọa Khải Minh 941 


Pháp Song 


sanh của của 20 tâm thiện (trừ tâm A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 
32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính 
từ tâm tục sanh... cho đến tâm sanh trước tâm tử với 4 cõi tứ uấn, 
25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 
của 20 tâm thiện (trừ tâm A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 32 tâm 
quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm 
tục sanh... cho đến tâm sanh trước tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi 
ngũ uẫn (trừ cõi 5 cõi tịnh cư) (không phải là người kiếp chót) 
(sabbesam cif(assa bhangakkhane akusalavippatfacitfassa 
uppãdakkhane tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng sẽ 
sanh vào trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattaänam 
tesam tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na của 13 tâm tử tam nhân, 
35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khô) (là người 
kiêp chót trực tiêp) (pacchimacittasamangnam tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là hội 
đủ sát na của 19 tâm tử, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân 
(trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiêp chót gián tiêp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
và sẽ không sanh vào trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


949 Thượng Tọa Khải Minh 


6? ẽốốx.ẽaẽAẽ.ẽ- ẽ.ẽ . ... Á^ Áˆ 


Pháp Song 


gu) gib tượ [, trợ) £° “u) dội gnD tuự) c€ 
“ưọ 1e † 0g) z “(oÉp ượ(e[V tupt -)uộr) ý,[, 0 


THẺ #9 TÖL- đọ op upij[ 0q £- trọn tonẦN p uupjd onBN g 


(A2 =] Tl _] _1_]1_1 _] 


102 đạt ton5N #1 ga 3u0u3J 


] | đ5U] ĐIID TJNPIT 2PJ € ưgud ọA upid n‡wỊ 


ị : đpIH} OÙJP 4p] 2Ò ò 
X Xi đẹp enb quyd1 up €- 'ệp đậm tnbuplzE wpypa/p, Ý Ốc TÔ MÀ CO(Ế (VN HQHỀN ÿ s4pVd J@IỔN ý 


LỊ “tOt1 [83 tự) £ “(Ép ty(e[V tự -)uộ†t] trợ [ 02 (A) ÃÄl TlÌ _]_]_ILI_I 


(AX) uDS 2S ÁJ 0A dpJd ° ups Supp 8u0t Hộ1j) 00Q dpjqJ 
—————_ Ì —_ tì) 2ì H‡mJ tỌiJd 1O215N 


01 ty) 0Z “enb up) 9€ “0ộI() 18Q Z[| 202707 (1⁄ tụuDs 2s Ấ 0A dpud 'ubs SuD) uộ/) 0Q đpJJ 


"“.. mg... 


dạy ugt2 102 đạrM 19n15N 


dạu 211, 102 dạt tọn3N[ 


X2) mm... na... is (2303434360363 Han @) 


L 
@X3 82900192016 ®®6G)00009) — (XXXXXIXXĐ tôt/£h @) 


Xi ðA dpUa "Y uộnj20Q đi TA 7 TTN” A Ø 0A dpig 'X uộn/ 0Q đ)ụg N 
IET A IẺL t$!H ugtqad n9 
ì #nu 8uo1 ỌA 102 8uo1 O¿A ques 8uo][ ạS A, ĐHHEHOH.DA 100 SU0H, DA. 89 9Á 
an 9 
”ÊU ly 3u0n1[, 0A 1092 
102 Đ/{ 10H15 IĐtJd (4X) 1Jups 2s 0J 0A dptJd '0ups 3upp 3u00 HộIJ) 10Q dpdJ 
21L 12T L_—— li pnb up r 204 c uytd QA p/đø/ 


+ 


243 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẦN QUÁ KHỨ VỊ LAI 


Afifanägatavära 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kussalä dhammä uppajjittha, tassa akusalã 
dhammä uppajjissanfiti? 


Pháp thiện từng sanh với người nào thì pháp bất thiện sẽ sanh 
với người đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
ananfaräã aøøamagøam pafilabhissanti tesam kusalã đdhammä 
uppajji(tha na ca tesam akusalã dhammä uppajjissanti, 
ifaresam tesam kusalãä ca dhammä uppajji(tha akusalä ca 
dhammä uppajjissanti. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh 
là người hội đủ tâm dũ tịnh, pháp thiện từng sanh nhưng pháp bất 
thiện sẽ không sanh với những người đó. Còn đối với người ngoài 
ra đó thì pháp thiện từng sanh lẫn pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana akusalãä dhammäã uppajjissanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjitthäti? 


944 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Hay là pháp bất thiện sẽ sanh với người nào thì pháp thiện từng 
sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo gọi là hội đủ sát na tâm 
của A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøasamangnam tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ A la 
hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên tịch 
Níp bàn (arahantänam tesam). 


Bậc bất lai quả gọi là hội đủ sát na của tâm dũ tịnh trong lộ đắc A 
la hán đạo (yassa cittassa anantarã aøøamaggam pafilabhissanti 
tesam mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ bất thiện hiện khởi lần sau cùng...cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Nhật lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bất lai gồm có: 
Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ bắt thiện 
hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa citfassa anantarä agøamagsøam paf{ilabhissanti 
tesam sadisũpacäranaya). 


Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gôm 4 người phàm hữu phân, gọi là hội 
đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... không 


Thượng Tọa Khải Minh 945 


Pháp Song 


tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến tâm đồng lực bất thiện thứ 6 
sanh trước tâm đông lực thứ 7 là bât thiện hiện khởi lân sau cùng. 
Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: 4 người phàn hữu phần, bậc nhập lưu đạo, bậc nhập lưu quả.. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gôm có: 4 
người phàn hữu phần, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh quả thấp... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm CÓ: 
+ người phản hữu phần, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, 
gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng luân hồi tử sanh.. 
không tìm thấy khởi được điểm ban đầu cho đến tâm đồng lực bất 
thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần 
sau cùng (itaresam tesam là người phàm hữu phần). 


+ người vô phần, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng 
luân hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy được điểm tận cùng 
(itaresam tesam là người phàm vô phân). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalã đhammäã na uppajjittha, tassa 
akusalä dhammä na uppajjissanfiti? 


Pháp thiện không từng sanh với người nảo thì pháp bắt thiện sẽ 
không sanh với người đó phải chăng? 
Đáp: “Không có”. 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalãä dhammã na uppajjissanti, 
tassa kusala dhammäã na uppajjitthãti? 


Hay là pháp bất thiện sẽ không sanh với người nảo thì pháp 
thiện không từng sanh với người đó phải chăng? 
Đáp: “Từng sanh”. 


946 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 


Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo gọi là hội đủ sát na tâm 
của A la hán đạo, 36 tâm sở (arahantänam tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ A la 
hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên tịch 
Níp bàn (aggamagøasamangInam tesam) 


Bậc bất lai quả gọi là hội đủ sát na của tâm dũ tịnh trong lộ đắc A 
la hán đạo (yassa cittassa anantarã aøøamagsgam pafilabhissanti 
tesam mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Nhất lai quả, Bậc bất lai đạo, Bậc bắt lai quả... 

Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm bất thiện 
hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa citftassa anantarä agøamagsøam paf{ilabhissanti 
tesam sadisũpacäranaya). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Thượng Tọa Khải Minh 947 


r2 
(ugs 9s tệ1) 1q dự “{ues 8u) u$r) dẹtjJ 


upid 0A M2 LQỔN ÿ D 
0q 2Œ 2u0u5J 3S Lọon5N 


--Œ--GXG))----G)XR)--- G) I0 p1 


(ues 8uou3 3s uậ1) yeq dua “ques 8um) uộr) dựa tJups 2s uộIJ) 1D dplJqJ 'Jups 8u) uột) dpqj 


đợi) pH tuptJ.[ 204 € 
d1) ODP 1M] 20 € 


Thượng Tọa Khải Minh 


enb Ie[ 1t 2#q uợud nnự urệgd ronổN ÿ 


gnb I8| 1ÿ 26q dpi) pnÐ up1J1 204 £ 
oởp rị Jpg sa — ÿnb !5[1PNN 2É@ đi) OÐÿ 1/1, 204 £ ttỆtd nạu 0retd tonẩN y 


D18 pnP 1JupJT 204 £ phb nj dÐJN 20g 
04118 ODJ 1JM1J], 204 £ 00p 1inỊ dÐJN 2Ö 


NÝH2 NYĐN NẵIH.L LY1 


ẹnb nnỊ đệHN 2q ueud nạ uưegd ron8N ÿ 


dgự) enb qượu [, 9q £ 
du) oÉp qượu,[, 9ÉQ € “0/1 „2 upid ng, tI2Ad LỌ1SN 


ugud min urẹud 1on8N 


ŒA@~ @X@6%XnXAX 9t X@) _ Xe) --: @Ð tuệ @Ò--:@3X3-:&) 101J PHT 


NÝH2 NYĐN ĐNOHX NÄIH.L.LY 0q 2q 3S 1L0n8N 


Pháp Song 
248 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalä đhammäã uppajjittha, tassa abyäkatã 
dhammä uppajjissanfiti? 

Pháp thiện từng sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ sanh với 
người đó phải chăng? 

Đáp: PacchimacittasamangInam tesam kusala đhammä 
uppajji(tha no ca tesam abyäkatä dhammä uppajjissanti, 
ifaresam tesam kusalä ca dhammã uppajjittha abyäkatä ca 
dhammä uppajjissanti. 

Người hội đủ tâm viên tịch Níp bàn, pháp thiện từng sanh 
nhưng pháp vô ký sẽ không sanh với người đó. Còn đôi với người 
ngoài ra đó pháp thiện từng sanh lân pháp vô ký cũng sẽ sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammäã uppajjissanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjitthäti? 

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào thì pháp thiện từng 
sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na 
của I3 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở (pacchimacittasamanginam 
tesam). 


Và 4 người phàm hữu phân, § bậc thánh nhân, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm 
thấy được khởi điểm ban đầu cho đến tâm sanh trước tâm Viên tịch 
Níp bản (itaresam tesam là người phàm hữu phân). 


4 người phàm vô phân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... không tìm thây được khởi điêm 
tận cùng (itaresam tesam là người phàm vô phân). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Thượng Tọa Khải Minh 949 


Pháp Song 


Một lý khác nữa, 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na 
của I3 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở (pacchimacittasamanginam 
tesam). 


_ Và người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc thánh nhân là người 
kiệp chót, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... 
cho đên tâm sanh trước tâm viên tịch Níp bàn (itaresam tesam là 
người kiêp chót). 

4 người phảm hữu phân. 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp (trừ người kiệp chót), gọi là hội đủ 
sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... không 
tìm thây được khởi điêm ban đâu cho đên tâm tử (itaresam tesam 
không phải là người kiệp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalã đhammäã na uppajjittha, tassa 
abyäkatä dhammä na uppajjissanfiti? 

Pháp thiện không từng sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ 
không sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: “Không có”. 


Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
uppajjissanti, tassa kusalã dhammä na uppajjitthäti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không sanh với người nảo thì pháp thiện 
không từng sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Từng sanh”. 


950 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na 
của I3 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở (pacchimacittasamanginam 
tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không từng. 


Thượng Tọa Khải Minh 951 


Pháp Song 


(s12 


(4A) 1Jups 2S 40 0A dpd 'ups 3,4 UộJ) dpdqT 


dpu) pnb tupJ] 20q £ 'đp1J) 00p 10p 20g € “ueud 9A treud tonÄN y “004đ 140g tupid 1onổN 


TL} hig3bSepk30dufgp4rlbugfonhtheffkeieisfdetorgmdRnygietpidtBuỹi (ly 


102 đọ IQnẩN I#a 2u0q3% 


(1A) 1Jups 2S 4ÐJ 0A dpWd 'Jups 841) uộ#/) dptJdT 


| uợuu (qượu[, 9¿q § “uequ ure) ueqd nnú tượud tọnổN | 


ŒX»9--@sXwXwXsX®XOXGX& 218 ŒryXe£)--ŒeXøÐ)--:£X1)-'Œ@) 


(cau) £'J) 102 d1 tọn3N 


(4A) 1Jups 2S A0 0A dpd 'ups 3,4) tuệ) dpdq 


utd ỌA trệud I0n8N ÿ ] 


"= š vàn: GÐ@3-:GÐ(} _ @) lọ uẹn 


0ẺŒ 2Œ 2u0u% 3S tọon3N 


(1) tJupS 25 40 0A dpWd “upS 84) u21) dpqT 


X X 
LI ugqu ©p qượu [ 9¿q § “ueqd nn ureuqd rọn8N 


" @œXeX#XAXA®X@X® ` Xe} ŒX@)-- œX®--@Ð lọt uyn[ 


([ nu) #1 ) 0q 2# 3S IQn3N 


Thượng Tọa Khải Minh 


252 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 

Vấn xuôi: Yassa akusalãa dhammäã uppajjittha, tassa 
abyäkatä dhammäã uppajjissanfiti? 

Pháp bất thiện từng sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ sanh 
với người đó phải chăng? 

Đáp: Pacchimacittasamanginam tesam akusala dhammä 
uppajji(ttha no ca tesam abyäkatä dhammä uppajjissanti, 
ifaresam tesam akusalä ca dhammäã uppajjittha abyäkatä ca 
dhammä uppajjissanti. 

Người hội đủ tâm viên tịch Níp bàn, pháp bất thiện từng sanh 
nhưng pháp vô ký sẽ không sanh với người đó. Còn đôi với người 
ngoài ra đó pháp bât thiện từng sanh lân pháp vô ký cũng sẽ sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammäã uppajjissanti, 
tassa akusalä dhammäã uppajjitthãti? 

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào thì pháp bất thiện 
từng sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của cáu mở: Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na của 
13 tâm tử tam nhân (pacchimacittasamangnam tesam). 

Và 4 người phàm hữu phân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh 
lên tính từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... không tìm thây được 
khởi điêm ban đâu cho đên tâm sanh trước tâm Viên tịch Níp bàn 
(itaresam tesam là người phàm hữu phân). 


4 người phàm vô phân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 


Thượng Tọa Khải Minh 955 


Pháp Song 
từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm 
tận cùng (itaresam tesam là người phàm vô phân). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Một lý khác nữa, 


Chi pháp của câu mở: Bậc A la hắn quả gọi là hội đủ sát na tâm 
sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho đên tâm sanh trước tâm viên 
tịch Níp bàn (ïtaresam tesam là người kiêp chót). 


4 người phàm vô phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp (trừ người kiệp chót) gọi là hội đủ 
sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... không 
tìm thây được khởi điêm ban đâu cho đên tâm tử (itaresam tesam 
không phải là người kiệp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa akusalãä đhammäã na uppajjittha, tassa 
abyäkatä dhammä na uppajjissanfiti? 

Pháp bất thiện không từng sanh với người nào thì pháp vô ký 
sẽ không sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: “Không có”. 


Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
uppajjisanti, tassa akusalä dhammã na uppajjitthãti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không sanh với người nào thì pháp bất 
thiện không từng sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh”. 


954 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na 
của I3 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở (pacchimacittasamanginam 
tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Thượng Tọa Khải Minh 955 


1Q18N' IĐtJd 21H/T 12 
(1A 1ups 2s ÁJ 0A dpWd 'ups 8u) uộ1tJ) 104 dptq 


| dpu) pnb p1] 20q £ 'dpi) o0p 1u T 204 € *uyqd ọA urẹud tonSN y "001đ ng, tupd 1QổN ÿ | 


C3) GD) su tớ 
102 đrM t0n5N I#a 2u051 
(4A 1ups 2s Á 0A dpWd 'ups 84) uộIt/) 104 dpiqJ 


11 uợu qượ[, 9¿q § “ưẹqu uue) ugud nng uiệgd 1ọnổN 
-@@X9%X9%9--@X@)-GX@)--@(--Œ) 
(ca) £']) 3042 đạØJT tQn5N #'J 


(4A) 1ups 2S Á 0A dpd %ups 8u) Uộ1J) 10Q dptJqJT 


"Ằ© ©®ì@bc€) E20/418 GÐ 1o trẹn 
0Ẻq 28 2u0u5ị 3S I9n3N 
(1A) 1Ịups 2S & 0A dpjd 'ups 8u) u21) 10Q dptqJT 


XA _†“1e 
ugqu quợu [ 2¿q § “ugud nạ ureqd tọnổN 


L1 
CC @XeXøGXIXOĐGXS) - @XE)- (XE) GD Buượm 


(1 a) £'T ) 0q 3# 2uouXị 3S 19n3N 


Pháp Song 


Thượng Tọa Khải Minh 


256 


Pháp Song 


PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla. 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammäã uppajjittha, tassa 
tattha akusalä dhammäã uppajjissanftiti? 


Pháp thiện từng sanh với người nảo trong cõi nào thì pháp bất 
thiện sẽ sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggøasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
ananfarä aøøamagsam pa{ilabhissanfi tesam tattha kusalä 
dhammä uppajji(tha no ca tesam tattha akusalä đdhammä 
uppajjissanti, i(aresam catuvokãrãänam pañcavokãränam 
tesam tattha kusalãä ca đdhammä uppajjittha akusalä ca 
dhammä uppajjissanti. 


Người A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay những người 
nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đã tịnh, là người hội 
đủ tâm dũ tịnh trong cõi đó, pháp thiện từng sanh nhưng pháp bất 
thiện sẽ không sanh với những người đó trong cõi đó. Còn đối với 
người ở trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn ngoài ra đó trong cõi đó, pháp 
thiện từng sanh lẫn pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusalãa đhammäã 
uppajjissanti no ca tesam tattha kusala dhammäã uppajjittha, 
itaresam catuvokãranam pañcavokãrãnam tesam tattha 
akusalãä ca dhammä uppajjissant kusalä ca đdhammäã 
uppajjittha. 


Thượng Tọa Khải Minh 957 


Pháp Song 


Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 sanh lên với người ở 
trong cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp bất thiện sẽ sanh nhưng pháp 
thiện không từng sanh với những người đó trong cõi đó. Còn đôi 
với người ở trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân ngoài ra đó trong cõi đó, 
pháp bắt thiện sẽ sanh lẫn pháp thiện cũng từng sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cáu mở: Bậc A la hán đạo, gọi là hội đủ sát na tâm 
A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøasamangnam tesam tattha) 


Bậc A la hán quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên 
tịch Níp bàn (arahantänam tesam tattha). 


Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm dũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa citftassa anantarä agøamagsøam paf{ilabhissanti 
tesam tattha mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Nhật lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ bất 
thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ 
A la hán đạo với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) (là 
người kiếp chót trực tiếp) (yassa cittassa anantarã aggamaggam 
pafilabhissanti tesam tattha sadisipacaranaya). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 


958 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của người này là đồng lực bất thiện thì 
tính từ tâm đông lực cận tử thứ 5 cho đên tâm tử. 


Nếu đồng lực cận tử của người này là đồng lực thiện thì tính từ 
bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 
25 cõi ngũ uần (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm người phàm hữu phần tam nhân, 
gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm 
đồng lực bắt thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện 
hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phân tam nhân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập 
lưu quả,... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: Người phàm hữu phân tam nhân, 2 bậc thánh đạo thâp, 2 bậc 
thánh quả thâp,... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
người phàm hữu phân tam nhân, 3 bậc thánh đạo thâp, 3 bậc thánh 
quả thâp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 2 hiện 
khởi trong lộ tâm đầu tiên... cho đến tâm đồng lực bất thiện thứ 6 
sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 

Nếu là người tứ uẫn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đến tâm đồng lực bất thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng 
lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần sau cùng với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi 
ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 2 hiện 


Thượng Tọa Khải Minh 959 


Pháp Song 


khởi trong lộ tâm đầu tiên... cho đến tâm đồng lực bất thiện thứ 6 
sanh trước tâm đông lực thứ 7 là bât thiện hiện khởi lân sau cùng. 


Nếu là người tứ uẫn, người ngũ uẫn ngoài ra, nếu đồng lực cận 
tử của những người nảy là đồng lực thiện thì tính từ tâm tục sinh... 
cho đến tâm đồng lực cận tử thứ 4; nếu đồng lực cận tử của những 
người này là đồng lực đại thiện thì tính từ tâm tục sinh... cho đến 
tâm đồng lực bắt thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7là bất 
thiện hiện khởi lần sau cùng với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uần (trừ 
cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho 
đến tâm đồng lực cận tử với 4 cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 
cối tịnh cư) (itaresam catuvokärãänam pañcavokäränam tesam 
tattha không phải là người kiếp chót). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bắt lai quả ở trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng đầu 
thứ 2, tâm tục sinh, tâm hữu phần thứ 2... cho đến tâm đồng lực đại 
thiện thứ I hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên có tính tương tự như tâm 
thứ 2 (tamsadisadutiyacitta) với Š cõi tịnh cư (suddhävãsãnam 
dutfiye cit(e vattamäãne tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: YVassa yattha kusalä đhammã na uppajjittha, 
fassa tattha akusala dhammäã na uppajjissanfiti? 


Pháp thiện không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp bât thiện sẽ không sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


960 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Đáp: Suddhäväsänam dutiye citte vattamäne tesam tattha 
akusalä dhammaã na uppajjittha no ca tfesam tattha akusalä 
dhammä na uppajjissanti, asaññasattänam tesam tattha 
kusalä ca dhammäã na uppajjittha akusalä ca dhammäã na 
uppajjissanti. 


Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 sanh lên với người ở 
trong cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp thiện không từng sanh nhưng 
pháp bất thiện sẽ sanh với những người đó trong cõi đó. Còn đối 
VỚI người ở trong vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không từng 
sanh lẫn pháp bắt thiện cũng sẽ không sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusalä dhammäã na 
uppajjissanti, tassa tattha kusalä dhammäã na uppajjitthäti? 


Pháp bất thiện sẽ không sanh với người nào trong cõi nảo thì 
pháp thiện không từng sanh với người đó trong cối đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
anantarä agøamagøam pafilabhissanti tesam tattha akusalä 
dhammä na uppajjissanfi no ca tesam tattha kusala đhammä 
uppajjittha, asaññasattänam tesam tattha akusalä ca đhammä 
na uppajjissanti kusalã ca dhammã na uppajjittha. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ tịnh, 
là người hội đủ tâm đũ tịnh trong cõi đó, pháp bất thiện sẽ không 
sanh nhưng pháp thiện từng sanh với những người đó trong cõi đó. 
Còn đối với người ở trong vô tưởng trong cõi đó, pháp bắt thiện sẽ 
không sanh lẫn pháp thiện cũng không từng sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc Bất lai quả trong cõi tịnh cư, gọi 
là hội đủ sát na của tâm sanh lên, tức tâm hữu phân thứ 1 là tâm 
đứng đầu thứ 2, tâm tục sinh, tâm hữu phần thứ 2... cho đến tâm 
đại thiện thứ 1 khởi hiện trong lộ tâm đầu tiên có tánh chất tương 


Thượng Tọa Khải Minh 961 


Pháp Song 


tự như tâm thứ 2, với Š cõi tịnh cư (suddhaväsãänam dutiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô 
tưởng với cõi vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la 
hán đạo, gọi là hội đủ sát na tâm A la hán đạo, 36 tâm sở 
(aøgamagøasamansTnam tesam tattha). 


Bậc A la hán quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên 
tịch Níp bàn (arahantänam tesam tattha). 


Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm dũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa cittassa anantarä agøamagsøam pafilabhissanti 
tesam tattha mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Nhật lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ bất 
thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ 
A la hán đạo với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) (là 
người kiếp chót trực tiếp) (yassa cittassa anantarã agøamaggam 
pafilabhissanti tesam tattha sadisipacäranaya). 


4 người phảm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


969 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Nếu đồng lực cận tử của người này là đồng lực bất thiện thì 
tính từ tâm đông lực cận tử thứ 5 cho đên tâm tử. 

Nếu đồng lực cận tử của người này là đồng lực đại thiện thì 
tính từ bât thiện hiện khởi lân sau cùng... cho đên tâm tử với 4 cõi 
tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cảnh) (là người kiệp chót 
gián tiêp). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Thượng Tọa Khải Minh 965 


Pháp Song 


(02) 


X tr) 1sq dựqd 
*“A uệIu) dẹtq (1) qws ôs 1ô J0 dd '{u6s 8,41) Hộ) dptJqJ (AX) qưøs ạs uậ¡) yeq dựud “quøs 8um) 8uod uệ!t) dựud 


eX:%X:›X:X:XzX9nn§XSĐ 


8un2 nss ưÉ[ LỌUĐỊ uẹ[ TiEp tộ†] 2| Suop ở] H¿MJ tịIDS J2 'ỊP tuPIJ) 2đ| 3uoŒ 
uộIt uệIt yÿq đẹt : : 


112) qu[, I02 
(x1) quts 8MoJy 2s uậJ) 0q dd 1ues 3,40 Hộ) d1 (AA) uss 9s uậu) 1eq dựud *ques 8umg uộig) dựudg 
ị 8un2 ns 
Œ--GÖGXGXGX) sau mưp sn Buạg ——------GXGXGXG)GXGXG)mg sụt têu GD 
uệr yeq dựd 
X Hộ) 10 dpjd 
A Iột) đplj (AA) t0ws ạs uột) ypq dựqd “ues 8um 0ộrt dựtq 


dt ugt) 102 d9 tọn3N 


4 !UộM) 10q dpjd 
X uộn/! đpụd 


ị pnb up DỊ ÿ 2Ù dựu gnb qượu 2q € uytu tre) uetd 

ị OÖp Up ĐỊ ÿ 2Ö đu] OÉp du [, 9É £ “1/01 10) Up nợ, tuọnđ LQ"3N ttn uryud 1onŸN 

@- €X%Xs)GXfXĐĐ@ --- @@) -- @@ -- @@--@6-:@) 
uÉ2 ug8u 3uo u$4 ygq dựaq SMI12 HUS HỤỊ 1011[ 


Hội uộ!j) 104 piJqjT 


dạt[ 2ä811 10q2 đạp ọn5N 


Thượng Tọa Khải Minh 


264 


Pháp Song 


(z2 


(XX) 1JMĐS 2S u21) 4 dp,d (XX) tịups đuouy ¿s u21? 1?q dpd 
¬ “JJHDS M1-8191Y-HÔHI] DJ --- -Ì-- - "1... .... '8U/Oty "tờ? de o<: 


0u 8uọn1 ỌA 102 8uo1) o¿A qưes 8uoW ạS 9A, gu 8uïn) ỌA 109 801) OÿA 8S 3S 9A, 


2u01,0A tQn15N 


(1) tJMÐS 2S u21) 10q dpWd 'u0S 341) u21) dpt,qJ 


102 đọ†M 1on5N Igda 2u0qX 


265 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammäã uppajjittha, tassa 
tattha abyäkatä dhammä uppajjissanfiti? 


Pháp thiện từng sanh với người nào trong cõi nảo thì pháp vô 
ký sẽ sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp. PacchimacittasamangIinam tesam tattha kusalä 
dhammä uppajjiftha no ca tesam tattha abyäkatä đhammä 
uppajjissanti, i(aresam catuvokãrãänam pañcavokãränam 
tesam tat(tha kusalä ca dhammä uppajji(ttha abyäkatä ca 
dhammä uppajjissanti. 

Người hội đủ tâm viên tịch Níp bàn trong cõi đó, pháp thiện 
từng sanh nhưng pháp vô ký sẽ không sanh với những người đó 
trong cõi đó. Còn đối với người ở trong tứ uân, cõi ngũ uẫn ngoài 
ra đó trong cõi đó, pháp thiện từng sanh lẫn pháp vô ký cũng sẽ 
sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä đdhammã 
uppajjissanti, tassa tattha kusalä dhammä uppajjitthãti? 


Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì pháp 
thiện từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp. 7D Suddhäväsanam  dutiye cie  vaftamäne 
asaññasattänam tesam tattha abyäkatä dhammäã uppajjissanti 
no ca fesam tattha kusalãa dhammä uppajjit(ha, ïitaresam 
catuvokãärãnam pañcavokäränam tesam tattha abyäkatä ca 
dhammä uppajjissanti kusalä ca dhammäã uppajjittha. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 sanh lên với người ở 
trong cõi tịnh cư, người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô 
ký sẽ sanh nhưng pháp thiện không từng sanh với những người đó 
trong cõi đó. Còn đối với người ở trong tứ uẫn, cõi ngũ uân ngoài ra 
đó trong cõi đó, pháp vô ký sẽ sanh lẫn pháp thiện cũng từng sanh. 


966 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hản quả gọi là hội đủ sát na của 
13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 
cối khô) (là người kiêp chót trực tiêp) (pacchimacittasamangmnam 
tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, bậc thánh quả 
hữu học sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ 
sát na của I9 tâm tử, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ 
cõi sắc cứu cánh) (là người kiêp chót gián tiêp). 

Và người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc thánh nhân là người 
kiêp chót, gọi là hội đủ sát na tâm hiện khởi. 

Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 2 
hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên... cho đên tâm sanh trước tâm viên 
tịch Níp bàn. 

Nếu là người tứ uẫn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đên tâm sanh trước tâm viên tịch Níp bàn với 4 cõi tứ 
uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khô) (là người kiêp chót trực tiêp). 


4 người phảm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm hiện khởi. 

Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực thiện thứ 2 hiện 
khởi trong lộ tâm đâu tiên... cho đên tâm sanh trước tâm tử. 


Nếu là người tứ uẫn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đến tâm sanh trước tâm tử với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình 
ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm hiện khởi tính từ tâm tục sanh... 
cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi tịnh 
cư) (itaresam catuvokäränam pañcavokäraänam tesam tattha 
không phải là người kiếp chót). 


Thượng Tọa Khải Minh 967 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả ở trong cõi tịnh cư, gọi 
là hội đủ sát na tâm hiện khởi, tức tâm hữu phần thứ I là tâm đứng 
đầu thứ 2 (mukhayadufiyacitta), tâm tục sanh, tâm hữu phần thứ 
2... cho đên tâm đông lực đại thiện thứ I hiện khởi trong lộ tâm đâu 
tiên có tính tương tự như tâm thứ 2 (tamsadisadutiyavitta) với Š cõi 
tịnh cư (suddhãväsãnam dutiye citte vaftamäne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi vô 
tưởng và sẽ sanh vào trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammã na uppajjittha, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na uppajjissanfiti? 


Pháp thiện không từng sanh với người nảo trong cõi nào thì 
pháp vô ký sẽ không sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Sẽ sanh” (uppajjissanti). 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
uppAjjissanti, tassa tattha kusalä dhammäã na uppajjitthäti? 


Hay là pháp vô ký sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp thiện không từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Từng sanh”(uppajjittha). 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc Bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na tâm hiện khởi, tức tâm hữu phân thứ I là tâm đứng 


9268 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


đầu thứ 2, tâm tục sinh, tâm hữu phần thứ 2... cho đến tâm đồng 
lực đại thiện thứ 1 khởi hiện trong lộ tâm đầu tiên có tánh chất 
tương tự như tâm thứ 2, với 5 cõi tịnh cư (suddhãvãsãnam dutiye 
cifte vattamäne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô 
tưởng và sẽ sanh vào trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu mở: Không có (lý đầu tiên là câu vấn tiền sanh). 

Hoặc I lý khác nữa (lý thứ 2 này là câu vẫn hoàn bị). 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư, gọi 
là hội đủ sát na của tâm hiện khởi, tức tâm hữu phần thứ I1 là tâm 
đứng đầu thứ 2, tâm tục sinh, tâm hữu phần thứ 2... cho đến tâm 
đồng lực đại thiện thứ I hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên là tâm có 
tánh chất tương tự như tâm thứ 2, với 5 cõi tịnh cư (suddãvãsãnam 
dutfiye cit(e vattamäãne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô 
tưởng và sẽ sanh vào trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam tattha). 

Và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô 
tưởng và sẽ không sanh vào trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô 
tưởng (Chi pháp cụm từ này chưa được nói đên asaññasattänam 
tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của cáu mở: Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na của 
13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 
4 cõi khô) (là người kiêp chót trực tiêp) (pacchimasamangmnam 
tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là hội 
đủ sát na của I9 tâm tử, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân 
(trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiêp chót gián tiêp). 


Thượng Tọa Khải Minh 969 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có (lý đầu tiên là câu vấn tiền sanh). 

Hoặc 1 lý khác nữa (lý thứ 2 này là câu vấn hoàn bị). 

Chỉ pháp của cáu mở: Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na của 
13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (4 
cối khô) (là người kiêp chót trực tiêp) (pacchimacittasamanginam 
tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là hội 
đủ sát na của 19 tâm tử, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân 
(trừ cối sắc cứu cánh) (là người kiêp chót gián tiêp). 

Và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô 
tưởng và sẽ không sanh vảo trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô 
tưởng (Chi pháp cụm từ này chưa được nói đên asaññasattänam 
tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi 


970 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TC (X) tups 8uotpj 2s Ấy ga dpd Ạ (AY) tựubs ạs 0A dpyd 


"¬'k..`.- ''juDs 8n] 8Uðj$ uợnjl đPng] ngự tt 8n) ' 8O 0ợnj! đpjT 
@n) CC) Go 


9u Su 0A I02 8uo1) oÿA {ues 8uoP[ 9S #A, tu 8uọñn] ỌA IQ2 ổuo1 00A 6S ậS ÿA, 


3u0n[, 0A 102 
(AA) es ạs (3 ọA dựud “ques 8un) uộr) dạtd 


102 đọrX ton3N I#ad 2u0u5J 
(AX) ues ạs Á3† ọA dựud *quws 8un) 8uou3 tội) đẹtJ 


GX:X5% X6: XeX3X8)m@SĐ 


uọI) ẹp uệr) 2ñ[ 8uọp ỏ*J 10 Su0s d2H[ d2 “1p M014) 28j S10 


112 (quỈ[, I02 


(4A) tU0s 2s (0J ọA dpd 'jups 3u4J tận) dpqT 


_ (4A) 1Jups 2S ÁJ 0A dpd %ups 8u) u12 dptqT 
X 


đdt[, uựt 302 dạr tọn3N 


dọtL 3811 30q2 đọ tọn2N 


(4A) 1ups ôS 40J 0A dpid 'ups 3u) uộI/) dpd 


Ạ 


971 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammäla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalä đhammäã uppajjittha, tassa 
tattha abyäkatä dhammäã uppajjissanfiti? 


Pháp bắt thiện từng sanh với người nảo trong cõi nào thì pháp 
vô ký sẽ sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: PacchimacittasamangInam tesam tattha akusalä 
dhammäã uppajji((ha no ca tesam tat(ha abyäkatä dhammä 
uppajjissanti, i(aresam catuvokãrãänam pañcavokãränam 
tesam tattha akusalä ca dhammä uppajjittha abyäkatä ca 
dhammä uppajjissanti. 

: Đối với người hội đủ tâm viên tịch Níp bản trong cõi đó, pháp 
bât thiện từng sanh nhưng pháp vô ký sẽ không sanh với những 
người đó trong cõi đó. Còn đối với người ở trong tứ uẩn, cõi ngũ 
uân ngoài ra đó trong cõi đó, pháp bất thiện từng sanh lẫn pháp vô 
ký cũng sẽ sanh. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammäã 
uppajjissanti, tassa tattha akusala dhammä uppajjitthãti? 


__ Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nảo trong cõi nào thì pháp 
bât thiện từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhäväsanam  dufiyc cite  vatfamäne 
asaññasattänam tesam tattha abyäkatä dhammäã uppajjissanti 
no ca tfesam tattha akusalä dhammäã uppajjittha, ïtaresam 
catuvokärãnam pañcavokäränam tesam tattha abyäkatä ca 
dhammä uppajjissanti akusalä ca đhammäã uppajjittha. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở 
trong cõi tịnh cư, hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 

vô ký sẽ sanh nhưng pháp bất thiện không từng sanh với những 
người đó trong cõi đó. Còn đối với người ở trong cõi tứ uẫn, cõi 
ngũ uấn ngoài ra đó trong cõi đó, pháp vô ký sẽ sanh lẫn pháp bất 
thiện cũng từng sanh. 


979 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na của 
13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 
cối khô) (là người kiêp chót trực tiêp) (pacchimacittasamangmnam 
tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
thánh quả hữu học sẽ không sanh vảo trong cõi mà mình ở nữa, gọi 
là hội đủ sát na của I9 tâm tử, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 25 cõi 
ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiệp chót gián tiêp). 

_ Và người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc thánh nhân là người 
kiêp chót, gọi là hội đủ sát na tâm hiện khởi. 

Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp 
trong kiệp sông mới (bhavanikantikalobhajavana citta) thứ 2... 
cho đên tâm sanh trước tâm viên tịch Níp bàn. 


Nếu là người tứ uẫn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đên tâm sanh trước tâm viên tịch Níp bàn với 4 cõi tứ 
uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khô) (là người kiêp chót trực tiêp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm hiện khởi. 

Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp 
trong kiêp sông mới... cho đên tâm sanh trước tâm tử. 


Nếu là người tứ uẫn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đến tâm sanh trước tâm tử với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, 
gọi là hội đủ sát na tâm hiện khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm tử với 4 cõi tứ uấn, 21 cõi ngũ uẫn (itaresam catuvokãrãnam 
pañcavokärãnam tesam tattha không phải là người kiếp chót). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Thượng Tọa Khải Minh 975 


Pháp Song 


Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả ở trong cõi tịnh cư, gọi 
là hội đủ sát na của 19 tâm, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng 
đầu thứ 2, tâm tục sanh, 15 tâm hữu phần, tâm khai ý môn, tâm 
đồng lực tham ái chấp kiếp sống mới thứ 1 là tâm có tính tương 
tự như tâm thứ 2, với Š cõi tịnh cư (suddhäãväsãnam dutiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ sanh vảo trong cõi vô tưởng với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãa dhammä na uppajjittha, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na uppajjissanfiti? 


Pháp bắt thiện không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp vô ký sẽ không sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Sẽ sanh” 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
uppajjissanti, tassa tattha akusala dhammä na uppajjitthãti? 


Hay là pháp vô ký sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp bât thiện không từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Từng sanh” 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc Bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na của 19 tâm, tức tâm hữu phân thứ I là tâm đứng đâu 
thứ 2, tâm tục sinh, 15 tâm hữu phân, tam khai ý môn, tâm đông lực 


974 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


tham ái chấp trong kiếp sống mới có tánh chất tương tự như tâm 
thứ 2, với 5 cõi tịnh cư (suddhãäväsãnam dutiye cỉtte vattamäne 
tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ sanh vào trong cõi vô tưởng, với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có (lý đầu tiên là câu tiền vấn). 
Hoặc 1 lý khác nữa, (lý thứ 2 này là câu vấn hoàn bị). 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na của 19 tâm, tức tâm hữu phân thứ 1 là tâm đứng đầu 
thứ 2, tâm tục sinh, 15 tâm hữu phần, tâm khai ý môn, tâm đồng 
lực tham ái chấp trong kiếp sống mới thứ 1 có tánh chất tương tự 
như tâm thứ 2, với 5 cõi tịnh cư (suddhäväsãnam dutiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ sanh vào trong cõi vô tưởng, với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của cáu mở: Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na của 
13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 
cối khô) (là người kiêp chót trực tiêp) (pacchimacittasamangmnam 
tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là hội 
đủ sát na của I9 tâm tử, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân 
(trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiêp chót gián tiêp). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có (lý đầu tiên là câu tiền vấn). 

Hoặc I lý khác nữa (lý thứ 2 này là câu vẫn hoàn bị). 

Chỉ pháp của cáu mở: Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na của 
13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 


Thượng Tọa Khải Minh 975 


Pháp Song 


cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (pacchimacittasamangTnam 
tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là hội 
đủ sát na của 19 tâm tử, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân 
(trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiêp chót gián tiêp). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có (lý đầu tiên là câu tiền vấn). 

Hoặc 1 lý khác nữa (lý thứ 2 này là câu vấn hoàn bị). 

Chỉ pháp của cáu mở: Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na của 
13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 
cõi khô) (là người kiêp chót trực tiêp) (pacchimacittasamangInam 
tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là hội 
đủ sát na của 19 tâm tử, 35 tâm sở với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uân 
(trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

Và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô 
tưởng và sẽ không sanh vào trong cõi vô tưởng nữa, với cõi vô 
tưởng (chi pháp cụm từ này chưa được nói đến asaññasattãnam 
tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


976 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(co 


q0uẽs ưu 20) 3951 
I#T [A 3 gnÒ ueq[ 204[, 123 
102 Đ/4 1Q18N I01Jq 21H, 12 


(XY) tups 8uowy 2s @ oa dpud 
“Jups 8u) 8uoty tôn tpq đptJd Ạ (4X) 1ups 2s 6 0a dpd Á 
lành Do ca f0 8W) SU01J trộ†) TDứ tp [ ` ` ` ` 


C) co, Ôn9 
#qu Su01n1 QA IQ2 ổuo4] OA (uES 9S 8 em 


ñu đưọm1 0A 102 8uo1J O£A (ưs 8u0 3S ỆA, 


§) 


đượn [0A LỌOn3N 
(4A) 1Jups ạs (0J 0A dpWdl 0ậups 8M) U21) 104 dpId ' 


102 đạr1 IonẩN I#q 2u0u5 
X A_ (AA)(9sas @j 0A dẹud “ques 2um 0ộtu) 1ạq dẹtd (4X) 1/05 2$ Ấý 0A dptd "gups 8u 8uOt Hộ 10 dpdT 


lọt 8u0s d21 dptJ2 "1 ID) 21] SU0@ 


(4A 1upS 2s A9 0A dpd “ups 3u) u21) 0Q dpWdT 


đọt[, ug1D 102 đọr% Lọn3N 


LÍ 
0Ìb-@@@0x0@ p= G@®-G@-@@-@ 


đọt[ 281 102 đạp tọn3N 


(1A) Ju0s 2s (0J 0A dpid “Jups S41 uậ1/) 1q dpd 


977 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẦN DIỆT 


Nirodhavära 


PHÁP HIỆN TẠI 


Paccuppannavära 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalã dhammä nirujjhanti, tassa akusalã 
dhammäã nirujjhanfiti? 

Pháp thiện đang diệt với người nào thì pháp bắt thiện đang diệt 
với người đó phải chăng? 

Đáp: “Không phải” (no). 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalãä đhammäã nirujjhanti, 
tassa kusala dhammä nirujjhanfiti? 


Hay là pháp bất thiện đang diệt với người nảo thì pháp thiện 
đang diệt với người đó phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 


978 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả), gọi là ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 38 tâm quả 
(kusalãnam bhangakkhape tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 
Trong câu vân ngược: 


Chi pháp của câu mở: 4 Người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na diệt của I2 tâm bât thiện, 27 tâm sở (akusalanam 
bhangakkhape tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã na nirujjhanti, tassa 
akusalä dhammäã na nirujjhanfiti? 

Pháp thiện không đang diệt với người nào thì pháp bất thiện 
không đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp.  Akusalanam bhangakkhane tesam  kusalä 
dhammäã na nirujjhan(i no ca tfesam akusalã đdhammäã 
na  nirujjhant, sabbesam  citassa  uppädakkhane 
kusalavippayuttaakusalavippayuttacittassa  bhangakkhane 
nirodhasamapannanam asaññasat(änam tesam kusalä ca 
dhammä nirujjhanti akusalä ca dhammäã na nirujjhanti. 


Vào sát na diệt của tâm bất thiện của những người đó, pháp 
thiện không đang diệt nhưng pháp bất thiện đang diệt với những 
người đó. Còn vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó 
hay vảo sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện, bắt tương ưng bất 
thiện của những người đó, người đang nhập thiền diệt, người Ở 
trong cõi vô tưởng, pháp thiện không đang diệt sanh lẫn pháp bất 
thiện cũng không đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalä đhammã na nirujjhanti, 
tassa kusala dhammä na nirujjhanfiti? 


Thượng Tọa Khải Minh 979 


Pháp Song 


Hay là pháp bất thiện không đang diệt với người nào thì pháp 
thiện không đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp.  Kusalanam bhangakkhane tesam  akusalä 
dhammä na nirujjhant no ca (esam kusals đdhammäã 
na  nirujjhan( sabbesam  citassa  uppädakkhane 
akusalavippayuttakusalavippayutfaciftassa  bhangakkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasattanam tesam kusalä ca 
dhammä na nirujjhanti akusalä ca dhammä na nirujjhanti. 


Vào sát na diệt của tâm thiện của những người đó, pháp bất 
thiện không đang diệt nhưng pháp thiện đang diệt với những người 
đó. Còn vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na diệt của tâm bất tương ưng bắt thiện, bất tương ưng thiện 
của những người đó, người đang nhập thiền diệt người ở trong cõi 
vô tưởng, pháp bất thiện không đang diệt sanh lẫn pháp thiện cũng 
không đang diỆt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chi pháp của cẩu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na diệt của 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở (akusalanam 
bhangakkhape tesam). 

Và 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là ngay sát na sanh 
của 89 tâm, 52 tâm sở (sabbesam citfassa uppädakkhane tesam). 

4ngườiphàm,4bậcthánhquả, gọilàngaysátnadiệtcủa36tâmquả, 
20 tâm tô, 38 tâm sở (kusalavippayuttaakusalavippayutfacittassa 
bhangakkhape tesam). 

Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả vào sát na đang nhập thiền 
diệt (nirodhasamäpannänam tesam). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


9280 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả), gọi là ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 38 tâm sở 
(kusalãänam bhangakkhape tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Thượng Tọa Khải Minh 981 


Pháp Song 


2uỌ11 ỌA 109 IỌn8N 


1ộIP 
ueru dệqu 8uep Ion3N 


u$1ư) †gq đun 8uom 
1q “$1 đun 8uom 
1ÿq Urÿ) #9 1$Tp 8u 1ÿS 


SJ| vở | S2 
3| $ || 


uIE) 
2 †E} E2 uES ®u 1S 


>l$|# l8 


|| 4 || 


tệ! 
1Q ti) #09 1ÊIP £u 1ÿS 


R12 


tệT} 
(IV) E9 1ŠIP £U 1ÿS 


1ộIp 8uep | 1ộIp 2uep 
tật u$Il1pq 
dụqd ¿ dựa 


tộtp 8uep ' 
uộ14) Jpq ¡ 


1ŠIp 8uep 


dpuq ¡ tiệt) dẹtq 


1ộIp đuep | 1ộIp đuep 
uộï) | uộT)Jeq 
dụqg! — dẹuad 


ST: 


tp 8uep - 


: ¡ _ !IP 8uEp 
u$r)Jp#qj ` 


¡ nưeufnu | Ị nưeuffnnu 
#J6s5V [esn5% 


Thượng Tọa Khải Minh 


282 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalã đhammã nirujjhanti, tassa abyäkatä 
dhammaã nrruJjhanfrti? 

Pháp thiện đang diệt với người nào thì pháp vô ký đang diệt 
với người đó phải chăng? 

Đáp. Aripe kusalanam bhangakkhane tesam kusalä 
dhammä nirujjhanti no catesam abyäkatä dhammä nirujjhanti, 
pañcavokãre kusalãanam bhangakkhane tesam kusalä ca 
dhammä nirujjhanti abyäkatä ca dhammã nirujjhanti. 


Vào sát na diệt của tâm thiện trong cõi vô sắc của những người 
đó, pháp thiện đang diệt nhưng pháp vô lý không đang diệt với 
những người đó. Còn vào sát na diệt của tâm thiện trong cõi ngũ 
uấn của những người đó, pháp thiện đang diệt sanh lẫn pháp vô ký 
cũng đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhanti, 
tassa kusala dhammä nirujjhanfiti? 


Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào thì pháp thiện đang 
diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavanftaänam pavatte 
kusalavippayutfaciftassa bhangakkhane tesam abyäkatä 
dhammä nirujjhanti no ca tesam kusalä đhammã nirujjhanti, 
pañcavokãre kusalãnam bhangakkhane tesam abyäkatä ca 
dhammä nirujjhanti kusalãä ca dhammã nỉirujjhanti. 


Đối với tất cả những người đang chết hay vào sát na diệt của 
tâm bất tương ưng thiện trong thời bình nhật của những người đó, 
thì pháp vô ký đang diệt nhưng pháp thiện không đang diệt với 
những người đó. Còn vào sát na diệt của tâm thiện trong cõi ngũ 
uẩn của những người đó thì pháp vô ký đang diệt lẫn pháp bắt thiện 
cũng đang diệt. 


Thượng Tọa Khải Minh 985 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh đạo 
cao, 3 bậc thánh quả thấp trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na diệt 
của 8 tâm đại thiện, 4 tâm thiện vô sắc, 3 tâm đạo cao, 36 tâm sở 
(aripe kusalanam bhangakkhane tesam). 


Và 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc A la hán quả) 
trong cõi ngũ uân, gọi là ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 38 tâm 
quả, sắc tâm (pañcavokäre kusalãnam bhangakkhape tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 Người phàm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 


sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau cùng (sabbesam 
cavanfãänam tesam). 


4 người phàm, 4 bậc thánh quả sinh diễn trong thời bình 
nhật, gọi là ngay sát na diệt của 12 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 
20 tâm tố, 52 tâm sở, sắc tâm (trừ tâm bắt thiện trong cõi vô sắc) 
tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm sanh trước tâm tử (pavatte 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammä na nirujjhanti, tassa 
abyäkatä dhammäã na nirujjhanfiti? 

Pháp thiện không đang diệt với người nảo thì pháp vô ký không 
đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantänam pavatte 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhape tesam kusalä đhammäã 


984 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


na nirujjhanfi no ca tesam abyäkatä đdhammäã na nirujjhanti, 
sabbesam uppajjantänam pavatfe ci(fassa uppädakkhane 
aripe akusalanam bhangakkhane tesam kusalä ca dhammäa 
na nirujjhanti abyäkatä ca dhammã na nirujjhanti. 


Đối với tất cả những người đang chết hay vào sát na diệt của 
tâm bất tương ưng thiện trong thời bình nhật của những người đó, 
thì pháp thiện không đang diệt nhưng pháp vô ký đang diệt với 
những người đó. Còn đối với tất cả người đang sanh, hay vào sát 
na sanh của tâm trong thời bình nhật của những người đó, hay vào 
sát na diệt của tâm bất thiện trong cõi vô sắc của những người đó, 
pháp thiện không đang diệt lẫn pháp vô ký cũng không đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammäã na nirujjhanti, 
tassa kusala dhammä na nirujjhanfiti? 


Hay là pháp vô ký không đang diệt với người nào thì pháp 
thiện không đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Artpe kusalanam bhangakkhane tesam abyäkatä 
dhammä na nirujjhanti no ca (esam kusalãä đdhammä na 
nirujjhanti, sabbesam uppajjanfanam pavatfe citfassa 
uppädakkhane arupe akusalanam bhangakkhane tesam 
abyäkatã ca dhammä na nirujjhanti kusalä ca dhammäã na 
nirujjhanti. 

Vào sát na diệt của tâm thiện trong cõi vô sắc của những người 
đó, pháp vô ký không đang diệt nhưng pháp thiện đang diệt với 
những người đó. Đối với tất cả người đang sanh hay vào sát na 
sanh của tâm trong thời bình nhật của những người đó, hay vào sát 
na diệt của tâm bắt thiện trong cõi vô sắc của những người đó, pháp 
vô ký không đang diệt sanh lẫn pháp thiện cũng không đang diệt. 


TRÌNH BẢY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
- Chỉ pháp của cẩu mở: 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 3l cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 


Thượng Tọa Khải Minh 985 


Pháp Song 


sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lân sau cùng (sabbesam 
cavantãänam tesam). 


=: người phàm, 4 bậc thánh quả sinh diễn trong thời bình 
nhật, gọi là ngay sát na diệt của 12 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 
20 tâm tố, 52 tâm sở, sắc tâm (trừ tâm bất thiện trong cõi vô sắc) 
tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm sanh trước tâm tử (pavatte 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane tesam). 


Và 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học đang sanh trong 3 Ï 
cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sanh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc hiện khởi vào sát na đầu 
tiên (sabbesam uppajjantänam tesam). 


4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình 
nhật, gọi là ngay sát na sanh của 89 tâm, 52 tâm sở hiện khởi 
tính từ tâm hữu phân thứ I... cho đên tâm tử (pavatte cittassa 
uppädakkhane tesam). 

__ Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh quả hữu học trong cõi vô 
sắc, là ngay sát na diệt của 8 tâm tham, 2 tâm s1, 23 tâm sở (trừ 4 
tâm sở sân phân) (aripe akusalanam bhangakkhane tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Người phảm tam nhân, 3 bậc thánh đạo 
cao, 3 bậc thánh quả thấp trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na diệt 
của 8 tâm đại thiện, 4 tâm thiện vô sắc, 3 tâm thánh đạo cao, 36 tâm 
sở (aripe kusalänam bhangakkhane tesam). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


9286 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(c2 


2S ỌA IQ2 ổuO1 $1} 
16q UIE) E2 19IP EU 1ÿS 


1ếqu 
(uq 1Q) 8u01) up) 
ÿĐ 181 82 u6øS 6u 1ÿS 


|9 |3 


{UIS 28) tu #9 1E, 


(28S QA IQ2 đuo1 uậ1() 

16q UIỆ) 11) ) yẺu quỊq 

1Q] u01) Á3[ ỌA “tộI1) 
UP} 89 1$IP 8U 1S 


bệ 2 0> 
IS | |8 


(IV) ÿ9 1EL 


3% L/A 
3 L/A 
2112 


A.A 


ượn 8u Ioo 8uo1 uộ1u) 
UP} 89 19IP 8U 1S 


2 


% 


ØES ỌA IQ2 ổuO1 U$T1 
(UP #09 19IP 8u 1S 


lộtp 8uep _ lộIp 8uep 


UộI] 
dẹqd_. 


N 


ẤN ỌA 
dẹqd 


1ộIp 2ưep | 
ẤJQA | 1ổIp8uep 
dyuq  uệr) dua 


tộIp 8utp ` tộtp 8uep 
uột'  Á0A 
dựqd_. dựqq 


TIÊN 


lộtp 8utp 
Ấ3j QA ¡ 1ộIp 8uEp 
dụua _ $1) dựa 


I nuet[[nnu 
8JE[EÁqV ¡ 


I nueuqffnnu 
E[Esn5 


287 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa akusalã dhammä nirujjhanti, tassa 
abyäkatä dhammäã nirujjhanfiti? 


Pháp bất thiện đang diệt với người nào thì pháp vô ký đang 
diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Ardpe akusalãnam bhangakkhane tesam akusalä 
dhammä nirujjhanti no catesam abyäkatä dhammä nirujjhanti, 
pañcavokãäre akusalãnam bhangakkhane tesam akusalä ca 
dhammä nirujjhanti abyäkatä ca dhammã nirujjhanti. 


Vào sát na diệt của tâm bất thiện trong cõi vô sắc của những 
người đó, pháp bắt thiện đang diệt nhưng pháp vô lý không đang 
diệt với những người đó. Còn vào sát na diệt của tâm bắt thiện 
trong cõi ngũ uẫn của những người đó, pháp bắt thiện đang diệt 
sanh lẫn pháp vô ký cũng đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana,abyäkatä dhammã nirujjhanti, 
tassa akusalä dhammã nirujjhantiti? 


Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào thì pháp bất thiện 
đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantänam pAavatte 
akusalavippayuttacittassa bhangakkhanc tesam abyäkatä 
dhammä nirujjhanfi no ca tesam akusalã dhammäã nirujjhanti, 
pañcavokãre akusalãanam bhangakkhane tesam abyäkatä ca 
dhammä nirujjhanti akusalä ca dhammä nirujjhanti. 


Đối với tất cả những người đang chết hay vào sát na diệt của 
tâm bất tương ưng bắt thiện trong thời bình nhật của những người 
đó, thì pháp vô ký đang diệt nhưng pháp bắt thiện không đang diệt 
với những người đó. Còn vào sát na diệt của tâm bất thiện của 
những người đó thì pháp vô ký đang diệt lẫn pháp bất thiện cũng 
đang diệt. 


9288 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh quả 
hữu học trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 8 tam tham, 
2 tâm s1, 23 tâm sở (trừ 4 tâm sở sân phân) (aripe akusalãnam 
bhangakkhape tesam). 

Và 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học trong cõi ngũ uấn, 
gọi là ngay sát na diệt của 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở, sắc tâm bât 
thiện (pañcavokãre akusalaänam bhangakkhane tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 Người phàm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 3l cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 


sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau cùng (sabbesam 
cavanfãänam tesam). 


4 người phàm, 8 bậc thánh quả diễn tiễn trong thời bình nhật, gọi 
là ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm 
sở, sắc tâm (trừ tâm thiện trong cõi vô sắc) tính từ tâm tục sanh.. 
cho đến tâm sanh trước tâm tử (pavatte akusalavippayuttacittassa 
bhangakkhape tesam). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yassa akusalä dhammäã na nirujjhanti, tassa 
abyäkatä dhammäã na nirujjhanfiti? 
Pháp bất thiện không đang diệt với người nào thì pháp vô ký 
không đang diệt với người đó phải chăng? 
Đáp: Sabbesam cavanftänam pAavatte 


akusalavippayuttacittassa bhangakkhane tesam akusalä 
dhammä na nirujjhanfi no ca tesam abyäkatã đdhammä 


Thượng Tọa Khải Minh 989 


Pháp Song 


na nirujjhanti, sabbesam uppajjanftinam pavatfe ciffassa 
uppädakkhane aripe kusalanam bhangakkhane fesam 
akusalä ca dhammäã na nirujjhanti abyäkatä ca dhammäã na 
nirujjhanti. 

Đối với tất cả những người đang chết hay vào sát na diệt của 
tâm bất tương ưng bất thiện trong thời bình nhật của những người 
đó, thì pháp bất thiện không đang diệt nhưng pháp vô ký đang diệt 
với những người đó. Còn đôi với tât cả người đang sanh, hay vào sát 
na sanh của tâm trong thời bình nhật của những người đó, hay vào 
sát na diệt của tâm thiện trong cõi vô sắc của những người đó, pháp 
bắt thiện không đang diệt lẫn pháp vô ký cũng không đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammäã na nirujjhanti, 
tassa akusalä dhammã na nirujjhantfiti? 


Hay là pháp vô ký không đang diệt với người nào thì pháp bất 
thiện không đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Artpe akusalaänam bhangakkhane tesam abyäkatä 
dhammä na nirujjhanfi no ca fesam akusalãä dhammäã na 
nirujjhanti sabbesanm uppajjanfanam pavatfe ciffassa 
uppädakkhane aripe kusalanam bhangakkhane fesam 
abyäkatä ca dhammã na nirujjhanti akusalä ca dhammä na 
nirujjhanti. 

Vào sát na diệt của tâm bắt thiện trong cõi vô sắc của những 
người đó, pháp vô ký không đang diệt nhưng pháp bắt thiện đang 
diệt với những người đó. Còn đối với tất cả người đang sanh hay 
vào sát na sanh của tâm trong thời bình nhật của những người đó, 
hay vảo sát na diệt của tâm thiện trong cõi vô sắc của những người 
đó, pháp vô ký không đang diệt sanh lẫn pháp bắt thiện cũng không 
đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
_ Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 3l cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 


9290 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lân sau cùng (sabbesam 
cavantãänam tesam). 


4 người phàm, 8 bậc thánh quả sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na diệt của 2 Ï tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm 
sở, sắc tâm (trừ tâm thiện trong cõi vô sắc) tính từ tâm tục sanh.. 
cho đến tâm sanh trước tâm tử (pavatte akusalavippayuttacittassa 
bhangakkhape tesam). 


Và 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học đang sanh trong 
31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của I9 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7- 
4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyên khởi hiện vào sát na đầu tiên 
(sabbesam uppajjantänam tesam). 

4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na sanh của 89 tâm hiện khởi tính từ tâm hữu phần 
thứ 1... cho đến tâm tử (pavatte cittassa uppädakkhane tesam). 


Người phàm, 3 bậc thánh đạo cao, 3 bậc thánh quả thấp trong 
cõi vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 8 tâm đại thiện, 4 tâm thiện vô 
sắc, 3 tâm đạo cao, 36 tâm sở (arpe kusalanam bhangakkhane 
tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh quả 
hữu học trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 8 tâm tham, 
2 tâm si, 23 tâm sở (trừ 4 tâm sở sân phần) (arũpe akusalãnam 
bhangakkhape tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Thượng Tọa Khải Minh 991 


Pháp Song 


44) 


1QHNỔN UE(d 20L 125 


ØES QA IQ2 đuo1 1) 
UUÿ) 89 1ŠIP 8u 1S 


1ẽqu 
(uq 1Q) 2uo) up) 
92 1#) #2 quøs 6u 1S 


I9 |8 


3% 9% |8 


{uIs 21 U18} ÿ2 †E, 


(985 ỌA IQ2 đuo1) u$14) 

UIE) 114) ) 1É qu1q 1Q) 

đuo1 A3 ỌA UIE “Uộf} 
UP} 9 191P EU 1ÿS 


>Đị> j3 |â8 
| |8 8 


IV) 89 18] 


ALA 


ượn nẩu 102 8uo1 u$1) 
1ÿq UUỆ) #09 191p 8u 1S 


A 
lÃ 
A 


98S OA 102 8uo1] tệ1) 
16q UIÿ} #9 191p 8 1ÿS 


tộp 8uep. 
uộJ(] - 
)ÿq dụqd_ 


1ộIp 8uep 
49A 
dẹqq 


lộtp 8uep. 
ẤT ỌA. 
đpqq 


I” 


3p t1} 
1gq dẹtq 


tIP|| tộtp8u,ep  sộtp 80p 
uộu)  @j@A 
1ÿq dc. dẹqq 


% / 


tIp 8uep | 1IP 
3 QA | 2UEP uŠ1} 
dẹuqj 1q deud 


I nưeu[[nnu ¡ 
EJ2JEÁQV 


I 0ueqfftrru 
EJESnV 


Thượng Tọa Khải Minh 


292 


Pháp Song 


PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnula 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalã dhammã nirujjhanti, tassa 
tattha akusalä dhammäã nirujjhanfiti? 


Pháp thiện đang diệt với người nảo trong cõi nảo thì pháp bất 
thiện đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Không phải”. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đhammäã 
nirujjhanti, tassa tattha kusalãä đhammäã nirujjhantiti? 


Hay là pháp bắt thiện đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp thiện đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả), gọi là ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở, với 4 cõi tứ uấn, 26 cõi ngũ uẫn (kusalãnam bhangakkhane 
tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Trong câu vân ngược: 


Thượng Tọa Khải Minh 995 


Pháp Song 


Chi pháp của cẩu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na diệt của l2 tâm bắt thiện, 27 tâm sở, với 4 cõi tứ 
uẩn, 26 cõi ngũ uẫn (akusalãnam bhangakkhane tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalã dhammä na nirujjhanti, 
tassa tattha akusalã dhammä na nirujjhanfiti? 


Pháp thiện không đang diệt với TRƯỜI nào trong cõi nảo thì pháp 
bất thiện không đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Akusalanam bhangakkhane tesam tattha kusalä 
dhammä na nirujjihant no ca tesam ta(tha akusalä 
dhammä na nirujjhanti, sabbesam ciffassa uppädakkhãne 
kusalavippayuttaakusalavippayuttaciftassa  bhangakkhane 
asaññasattänam tesam tattha kusalä ca dhammä na nirujjhanti 
akusalä ca dhammä na nirujjhanti. 


Vào sát na diệt của tâm bắt thiện của những người đó trong cõi 
đó, pháp thiện không đang diệt nhưng pháp bắt thiện đang diệt với 
những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na sanh của tâm của tất 
cả những người đó hay vào sát na diệt của tâm bất tương ưng bất 
thiện, bât tương ưng thiện của những người đó, hay người ở trong 
cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không đang diệt sanh lẫn 
pháp bât thiện cũng không đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vä pana yattha akusalä dhammäã na 
nirujjhanti, tassa tattha kusalã đhammäã na nirujjhantiti? 


Hay là pháp bất thiện không đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì pháp thiện không đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Kusalãnam bhangakkhane tesam tattha akusalä 
dhammä na nirujjihantdi no ca (tesam ta(tha kusalä 
dhammä na nirujjhant(i, sabbesam ciffassa uppädakkhane 
akusalavippayuttakusalavippayuttaciftassa  bhangakkhane 
asaññasatfänam (tesam tattha akusali ca dhammä na 
nirujjhanfi kusalã ca dhammã na nỉirujjhanti. 


994 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Vào sát na diệt của tâm thiện của những người đó trong cõi 
đó, pháp bất thiện không đang diệt nhưng pháp thiện đang diệt với 
những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na sanh của tâm của tất 
cả những người đó hay vào sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện, 
bất tương ưng bất thiện hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi 
đó, pháp bất thiện không đang diệt sanh lẫn pháp thiện cũng không 
đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na diệt của I2 tâm bắt thiện, 27 tâm sở với 4 cõi tứ 
uẩn, 26 cõi ngũ uẫn (akusalãnam bhangakkhane tesam tattha). 


Và 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là ngay sát na sanh 
của 89 tâm, 52 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân (sabbesam 
cifttassa uppädakkhane tesam tattha). 

4 người phàm, 4 bậc thánh quả, gọi là ngay sát na diệt của 
36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(kusalavippayuttaakusalavippayutfacittassa bhangakkhane 
tesam tattha). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả), gọi là ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uân (kusalãnam bhangakkhane 
tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Thượng Tọa Khải Minh 995 


Pháp Song 


( rd) 


Suọn) ỌA 102 IonÐN 


uệ1u) †gq đun 8uom 
1gq “u$I) đun 8uom 
JEq Iÿ) #2 191p 6u 1ÿS 


ưượ) 
2 1E} 22 ưs u J#S 


>l# |# |8 


II i8 


an 


tệ!) 
1ÿq UỆ} #02 1ộIP EU JÿS 


TT: 


uệI) 
UIE) 809 191P EU JÿS 


1ệIp 8up 1ệIp 8uep 
tộI} uộT)1pq 
dẹuq ¡ dẹuq 


1$Ip 8uep | 
tộ1(] J0q- 


1ộIp 8uep 


dpuq | u$rq) dựa 


lệIp 8uep lệIp 2uep 
tộI]}  uộI)1pq 
dẹuq ¡ dẹuq 


lộtp 8uep . 
uội qpq — 3!PE5P 
dpug - 09 dựtd 


[ nueq[fuyu - [ nueu[fnrtu 
E[esnjV j 8[esnw 


Thượng Tọa Khải Minh 


296 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä đhammã nirujjhanti, tassa tattha 
abyäakata dhamma niruJJjhanfrt1? 


Pháp thiện đang diệt với người nào trong cõi nào thì pháp vô 
ký đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Arữpe kusalanam bhangakkhane tesam tattha kusalä 
dhammä nirujjhanti no ca tesam tattha abyäkatä dhammä 
nirujjhanfi, pañcavokäre kusalãnam bhangakkhane tesam 
tattha kusalä ca dhammä nirujjhanti abyäkatä ca dhammä 
nirujjhanti. 

Vào sát na diệt của tâm thiện trong cõi vô sắc của những người 
đó trong cõi đó, pháp thiện đang diệt nhưng pháp vô ký không 
đang diệt với những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na diệt của 
tâm thiện trong cõi ngũ uẫn của những người đó trong cõi đó, pháp 
thiện đang diệt sanh lẫn pháp vô ký cũng đang diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammäã 
nirujjhanti, tassa tattha kusalãä đhammäã nirujjhanfiti? 


Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào trong cõi nảo thì 
pháp thiện đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavanftänam pavatte 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhape tesam tattha abyäkatä 
dhammä nirujjhanti no ca (esam tattha kusalä đdhammäã 
nirujjhanfi, pañcavokäre kusalãnam bhangakkhane tesam 
tattha abyäkatä ca dhammä nirujjhanti kusala ca dhammäã 
nirujjhanti. 

Đối với tất cả người đang chết hay vào sát na diệt của tâm bất 
tương ưng thiện trong thời bình nhật của những người đó trong cõi 
đó, pháp vô ký đang diệt nhưng pháp thiện không đang diệt với 
những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na diệt của tâm thiện 
trong cõi ngũ uân của những người đó trong cõi đó, pháp vô ký 
đang diệt lẫn pháp thiện cũng đang diệt. 


Thượng Tọa Khải Minh 997 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh đạo 
cao, 3 bậc thánh quả thấp trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na diệt 
của 8 tâm đại thiện, 4 tâm thiện vô sắc, 3 tâm đạo cao, 36 tâm sở, 
với 4 cõi vô sắc (arũpe kusalãnam bhangakkhane tesam tattha). 


Và 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc A la hán quả) 
trong cõi ngũ uân, gọi là ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở, sắc tâm thiện với 26 cõi ngũ uẫn (pañcavokãre kusalãnam 
bhangakkhape tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt (phangakkhanasamang) 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt 
lần sau cùng với 31 cõi (sabbesam cavantãnam tesam tattha) 


4 người phàm, 4 bậc thánh quả, sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na diệt của l2 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm 
tố, 52 tâm sở, sắc tâm (trừ tâm bất thiện trong cõi vô sắc) tính từ 
tâm tục sinh... cho đến tâm sanh trước tâm tử, với 4 cõi tứ uân, 26 
cõi ngũ uân (pavatte kusalavippayuttacittassa bhangakkhane 
tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalã dhamma na nirujjhanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhanfiti? 


Pháp thiện không đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp vô ký không đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 


9298 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Đáp: Sabbesam cavanftänam pavatte 
kusalavippayutfacittassa bhangakkhane tesam tattha kusalä 
dhammä na nirujjhanti no ca tesam tattha abyäkatä đdhammä 
na nirujjhanti, sabbesam uppajjanftinam pavaffe citfassa 
uppädakkhane aripe akusalänam bhangakkhane tesam tattha 
kusalãä ca dhammäã na nirujjhanti abyäkatä ca dhammäã na 
nirujjhanti. 

Đối với tất cả người đang chết hay vào sát na diệt của tâm bất 
tương ưng thiện trong thời bình nhật của những người đó trong cõi 
đó, pháp thiện không đang diệt nhưng pháp vô ký đang diệt với 
những người đó trong cõi đó. Còn đối với tất cả người đang sanh 
vào sát na sanh của tâm trong thời bình nhật của những người đó, 
hay vào sát na diệt của tâm bất thiện trong cõi vô sắc của những 
người đó trong cõi đó, pháp thiện không đang diệt lẫn pháp vô ký 
cũng không đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhanfi, tassa tattha kusalã đhammäã na nirujjhanfiti? 

Hay là pháp vô ký không đang diệt với người nảo trong cõi nào 
thì pháp thiện không đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Artpe kusalänam kusalänam tesam tattha abyäkatä 
dhammä na nirujjhanfi no ca tesam tattha kusalãa đhammä 
na nirujjhanti, sabbesam uppajjanftinam pavatfe citfassa 
uppädakkhane aripe akusalanam bhangakkhane tesam tattha 
abyäkatä ca dhammã na nirujjhanfi kusalä ca dhammä na 
nirujjhanti. 

Vào sát na diệt của tâm thiện trong cõi vô sắc của những người 
đó trong cõi đó, pháp vô ký không đang diệt nhưng pháp thiện 
đang diệt với những người đó trong cõi đó. Còn đối với tất cả 
người đang sanh hay vào sát na sanh của tâm trong thời bình nhật 
của những người đó hay vào sát na diệt của tâm bắt thiện trong cõi 
vô sắc của những người đó trong cõi đó, pháp vô ký không đang 
diệt sanh lẫn pháp thiện cũng không đang diệt. 


Thượng Tọa Khải Minh 999 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 3l cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau cùng với 31 cõi 
(sabbesam cavantänam tesam tattha). 


4 người phàm, 4 bậc thánh quả, sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na diệt của l2 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm 
tố, 52 tâm sở, sắc tâm (trừ tâm bất thiện trong cõi vô sắc) tính từ 
tâm tục sinh... cho đến tâm sanh trước tâm tử, với 4 cõi vô sắc, 26 
cõi ngũ uân (pavatte kusalavippayuttacittassa bhangakkhane 
tesam tattha). 


Và 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học đang sanh trong 3 Ï 
cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sanh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc hiện khởi vào sát na đầu 
tiên với 3l cõi (sabbesam uppajjantänam tesam tattha). 


4 người phàm, § bậc thánh nhân, sinh diễn trong thời bình 
nhật, gọi là ngay sát na sanh của 89 tâm, 52 tâm sở hiện khởi tính 
từ tâm hữu phân thứ 1... cho đên tâm tử với cõi tứ uân, 26 cõi ngũ 
uân (pavatfe ciftassa uppädakkhane tesam tattha). 

: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh quả hữu học trong cõi vô 
sắc, gọi là ngay sát na diệt của 8 tâm tham, 2 tâm si, 23 tâm sở (trừ 4 
tâm sở sân phân 4 cõi vô sắc (aripe akusalãänam bhangakkhane 
tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh đạo 
cao, 3 bậc thánh quả thâp trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 
8 tâm đại thiện, 4 tâm thiện vô sắc giới, 3 tâm đạo cao, 36 tâm sở, 
với 4 cõi vô sắc (aripe kusalanam bhangakkhape tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


300 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


744) 


2S ỌA IQ92 8uO1 Uộ1u] 
1ÿQ IV) E9 1ŠIP Eư 1ÿS 


1U utq 1Q) 8uox) tup) 
92 181 2 qưesS #u †§S 


|9 3 
%.#.% 


(IS 9ñ) UUẸ) #9 1E[, 


% 


(28s 
ỌA 109 8u tiộï(] 1gq 
tứ} 111)) TÊ{U (0q LỌU]) 
đuo1) Á3 ỌA E1 “uộ1ư) 
1Q tt) E9 JŠD Eư 1ÿS 


5 > |3 |8 
ị 3 || |3 


(UV) ÿ9 }ÿL 


A 
S L/À 
A12 


À 


ượn ẩu 102 8uo1 
lệ] UIE) 89 191p 8u JES 


% 


À 
À 


2S QA IO2 8uo1 
1) UUÿ) #9 191p 8u 1S 


tộtp 8ưep | lậtp 8uep 

tội), — 40A 
dẹqq 
Án 


tộtp 8utp j 


ÁjQA|  1ệIp8uep 
dẹuqj tiệt) dpqdg 
I ..... I .... 


!ộtp 8uep | tộtp 8uep 
uột,  @J@A 
dẹqj — dẹud 


1ộIp 2ưep | 
ẤN QA ¡ 
dựqg j 


1 nuetffunm ¡ 
gJtgÁqV j 


1ộIp 8uep 
tuệ dẹtaq 


[ aueuffnnu 
[esa5 


301 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalä dhammä nirujjhanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhanfiti? 


Pháp bất thiện đang diệt với người nảo trong cõi nào thì pháp 
vô ký đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Artpe akusalãnam bhangakkhane tesam tattha 
akusalä dhammäã nirujjhanfi no ca tesam tattha abyäkatä 
dhammä nirujjhanti, pañcavokãäre akusalãänam bhangakkhane 
tesam ta(tha akusala ca dhammä nirujjhanti abyäkatä ca 
dhammä nirujjhanti. 


Vào sát na diệt của tâm bắt thiện trong cõi vô sắc của những 
người đó trong cõi đó, pháp bất thiện đang diệt nhưng pháp vô ký 
không đang diệt với những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na 
diệt của tâm bắt thiện trong cõi ngũ uân của những người đó trong 
cõi đó, pháp bất thiện đang diệt sanh lẫn pháp vô ký cũng đang diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä đhammã 
nirujjhanti, tassa tattha akusalä dhammã nirujjhanfiti? 


Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào trong cõi nảo thì 
pháp bắt thiện đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantänam pAavatte 
akusalavippayutfaci(tassa bhangakkhanc (tesam  tattha 
abyäkatãä dhammä nirujjhanti no ca tesam tat(tha akusalä 
dhammä nirujjhanti, pañcavokãäre akusalãänam bhangakkhane 
tesam ta(tha abyäkatä ca dhammäã nirujjhanti akusalä ca 
dhammä nirujjhanti. 

Đối với tất cả người đang chết hay vào sát na diệt của tâm bất 
tương ưng bắt thiện trong thời bình nhật của những người đó trong 
cõi đó, pháp vô ký đang diệt nhưng pháp bắt thiện không phải đang 
diệt với những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na diệt của tâm 


309 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


bắt thiện trong cõi ngũ uẫn của những người đó trong cõi đó, pháp 
vô ký đang diệt lân pháp thiện cũng đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh quả 
hữu học trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 8 tâm tham, 
2 tâm si, 23 tâm sở (trừ 4 tâm sở sân phần với cõi vô sắc (arũpe 
akusalãänam bhangakkhape tesam tattha). 

Và 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học trong cõi ngũ 
uấn, gọi là ngay sát na diệt của 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở, sắc 
tâm bất thiện với 26 cõi ngũ uẫn (pañcavokãre akusalãnam 
bhangakkhape tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 3l cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau cùng với 31 cõi 
(sabbesam cavantänam tesam tattha). 


4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm 
sở, sắc tâm (trừ tâm thiện trong cõi vô sắc) tính từ tâm tục sinh... cho 
đến tâm sanh trước tâm tử, với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uẫn (pavatte 
akusalavippayutfacittassa bhangakkhane tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalã đhammã na nirujjhanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhanfiti? 


Thượng Tọa Khải Minh 505 


Pháp Song 


Pháp bắt thiện không đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp vô ký không đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavanftaänam pAavatte 
akusalavippayuttacittassa bhangakkhane tesam tattha akusalä 
dhammä na nirujjhanti no ca tesam tattha abyäkatä đhammä 
na nirujjhandi, sabbesam uppajjanftinam pavatfe citfassa 
uppädakkhane aripe kusalanam bhangakkhapne tesam tattha 
akusalä ca dhammã na nirujjhanti abyäkatä ca dhammä na 
nirujjhanti. 

Đối với tất cả người đang chết hay vào sát na diệt của tâm bất 
tương ưng bất thiện trong thời bình nhật của những người đó trong 
cõi đó, pháp bất thiện không đang diệt nhưng pháp vô ký đang diệt 
VỚI những người đó trong cõi đó. Còn đối với tất cả người đang 
sanh vào sát na sanh của tâm trong thời bình nhật của những người 
đó hay vào sát na diệt của tâm thiện trong cõi vô sắc của những 
người đó trong cõi đó, pháp bắt thiện không đang diệt lẫn pháp vô 
ký cũng không đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhanfi, tassa tattha akusalä dhammä na nirujjhanfiti? 


Hay là pháp vô ký không đang diệt với người nào trong cõi 
nào thì pháp bât thiện không đang diệt với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp. Aripe akusalanam bhangakkhane tesam tattha 
abyäkatä dhammã na nirujjhanti no ca tesam tattha akusalä 
dhammä na nirujjhant(i, sabbesam uppajjantänam pavatte 
ci(fassa uppädakkhane arũpe kusalanam bhangakkhane 
tesam tattha abyäkatä ca dhammã na nirujjhanti akusalä ca 
dhammä na nirujjhanti. 


Vào sát na diệt của tâm bắt thiện trong cõi vô sắc của những 
người đó trong cõi đó, pháp vô ký không đang diệt nhưng pháp bât 
thiện đang diệt với những người đó trong cõi đó. Còn đối với tất cả 
người đang sanh hay vào sát na sanh của tâm trong thời bình nhật 
của những người đó hay vào sát na diệt của tâm thiện trong cõi vô 
sắc của những người đó trong cõi đó, pháp vô ký không đang diệt 
sanh lẫn pháp bắt thiện cũng không đang diệt. 


304 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang chết 
trong 31 cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc 
nghiệp, bọn mạng quyên diệt lân sau cùng với 3l cõi (sabbesam 
cavantãänam tesam tattha). 


4 người phàm, § bậc thánh nhân, sinh diễn trong thời bình 
nhật, gọi là ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm 
tố, 38 tâm sở, sắc tâm (trừ tâm thiện trong cõi vô sắc) tính từ tâm 
tục sinh... cho đến tâm sanh trước tâm tử, với 4 cõi vô sắc, 26 
cõi ngũ uẫn (pavatte akusalavippayuttacittassa bhangakkhane 
tesam tattha). 


Và 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học đang sanh trong 3Ï 
cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sanh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc hiện khởi vào sát na đầu 
tiên với 3l cõi (sabbesam uppajjantãänam tesam tattha). 


4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na sanh của 89 tâm, 52 tâm sở hiện khởi tính từ tâm 
hữu phân thứ 1... cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(pavatfte cifttassa uppãdakkhane tesam tattha). 

4 người phàm, tam nhân, 3 bậc thánh đạo cao, 3 bậc thánh 
thấp trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 8 tâm đại thiện, 4 
tâm thiện vô sắc, 3 tâm thánh đạo cao, 36 tâm sở, với 4 cõi vô sắc 
(aripe kusalanam bhangakkhane tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chi pháp của câu mở: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh quả 
hữu học trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 8 tâm tham, 2 
tâm s1, 23 tâm sở (trừ 4 tâm sở sân phân), với 4 cõi vô sắc (aripe 
akusalänam bhangakkhane tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Thượng Tọa Khải Minh 505 


Pháp Song 


1È, UỆ!H uyqa 20L 1931 


.~ 
D= 


2 €A !9n8N (da 2041 195 


3 


28S ỌA 102 đuo1) tộ1u) 
UIE) 82 1ŠIP 8u 1S 


yẻqu 
(uq 1Q) 8uo1 tr) 
ÿ2 181 £2 qus 6u 1S 


([0S 21 IE] ÿ9 1E[, 


(98S ỌA IQ92 đuo1 1) 

UIE) 111) ) 1ÿqU utq 1Q) 

2u01 Á3 ỌA UIE) “uộ1) 
LUẸ) #9 1ŠIP 8u 1S 


>> |Ø88 | 
ị $2 || 


(Iÿ) ÿ9 1E, 


Ầ 


ưẹn n8u Io2 8uo1 uộ1) 
16q U) 809 19T 8u 0S 


A 


3 


À 
A 


Ø8S OA IO2 801) Uệ1U1 
18q UIÿ} #09 11p 8u 1S 


^L8 


1ộIp 2ưep | 1ệIp 8uep 


uộ)' — 40A 
1ÿq dyqd ¡ dựuaq 


1ộIp 2uep | lộtP 
Á3 0A ¡ 8uep uộIth 
dẹqq j  1gq dựuaq 


1ộIp 2ưep | 1ệIp Suep 
tội)! — &j 0A 
)yq dụdq¡  dựqaq 


lộIp 8utp 
ÁN 0A, 
dpud . 

I 0ueuqffnatu | 
JÐJEÁqV - 


1ộIp 
up u1) 
1gq dựtq 


I nueqffnru 
E[EsịV 


Thượng Tọa Khải Minh 


306 


Pháp Song 


PHẦN QUÁ KHỨ 


Atiftavara 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalä dhammäã nirujjhittha, tassa akusalã 
dhammä nirujjhitthãti? 

Pháp thiện từng diệt người nào thì pháp bất thiện từng diệt 
người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana akusalã dhammã nirujjhittha, 
tassa kusala dhammäã nirujjhitthãti? 

Hay là pháp bất thiện từng diệt người nào thì pháp thiện từng 
diệt người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 507 


Pháp Song 


Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: YVassa kusalä dhammä na nirujjhittha, tassa 
akusalä dhammäã na nirujjhitthãti? 


Pháp thiện không từng diệt với người nảo thì pháp bất thiện 
không từng diệt với người đó phải chăng? 
Đáp: “Không có”. 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalã dhammã na nirujjhittha, 
tassa kusala dhammäã nirujjhitthãti? 


Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nào thì pháp 
thiện không từng diệt với người đó phải chăng? 
Đáp: “Không có”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 


Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 


Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 


308 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(0£) 


1018 I01Jq 2111/,L 12 


'10) đuoS uöổu U21) 0q dpud '2o3 u21? dpd nu 3u013 
8uom Áeq quI 8uno 2? ổuos uöổu ;6I oaA dpd 208 u21 0q dpwdl $A 10p ẩuoS uöổu 6 0A dpựd '208 021/1 dpJ ôm 1ẻ[ uọo 0ö3u treo gö Á63N, 


A 


A 


uy (quy) 2¿q § 
'uretd Ion8N ÿ 


1ệIp đun) 
tu) 
1ạq dua 


tộtp 8un) ' 
uộIg] j 
1gq dẹud ' 


1ộIp 8um 
uệr) dựtq 


1ộIp đum 
uệr) dựa 


1ộtp 2um) 
t1) 
1gq dựtdq 


1P. „ 
đum uệIq) ¡ 1P 8um 
req dẹug . 0$! đytd 


z eun[[uyu  zeumi[eddn 
E[EsnJV - t[esn 


309 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 

Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammä nirujjhittha, tassa 
tattha akusalã dhammäã nirujjhitthãti? 

Pháp thiện từng diệt với người nào trong cõi nào thì pháp bất 
thiện từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đhammäã 
nirujjhittha, tassa tattha kusalãä đhammã nirujjhitthäti? 


Hay là pháp bắt thiện từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp thiện từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhävasanam dutiye akusale cifte vatftamäane 
tesam tat(ha akusalä dhammä nirujjhittha no ca tesam 
tattha kusala dhammã nirujjhittha, itaresam catuvokãrãänam 
pañcavokãränam tesam tattha akusalä ca dhammä nirujjhittha 
kusalã ca dhammã nirujjhittha. 


Khi tâm đồng lực bắt thiện thứ 2 khởi hiện với người ở trong 
cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp bất thiện từng diệt nhưng pháp thiện 
không từng diệt với người đó trong cõi đó. Còn đối với người ở 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẩn ngoài ra đó trong cõi đó, pháp bất 
thiện từng diệt lẫn pháp thiện cũng từng diệt. 


310 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân trong cõi 
tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là hội đủ sát na tâm (khanattayasamang) 
sanh lên. 

Nếu là người cõi TỊnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 
2 hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên... cho đên tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uẫn, người cõi ngũ uẫn ngoài ra thì tính 
từ tâm tục sinh... cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(catuvokäränam pañcavokãrãänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư gọi 
là hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm đông lực tham ái châp kiêp 
sông mới thứ 2 (bhavanikantikalobhajavanacitta) là tâm bât 
thiện đứng đâu thứ 2 (mukhayadutiyaakusalacitta) tâm đông lực 
tham ái châp sanh hữu thứ 3... cho đên tâm đông lực đại thiện thứ 
1 hiện khởi trong lộ đâu tiên có tính chât tương tự như tâm thứ 2 
(tamsadisadutiyacitta) với 5 cõi tịnh cư (suddhãvãsãnam dutiye 
akusale cit(e vaffamäne tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä dhammã na nirujjhittha, 
tassa tattha akusala dhammä na nirujjhitthãtï? 


Pháp thiện không từng diệt với người nào trong cõi nào thì pháp 
bât thiện không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhäväasanam dutiye akusale citte vatfamäane 
tesam tattha kusalä dhammã na nirujjhit(ha no ca tesam tattha 


Thượng Tọa Khải Minh 511 


Pháp Song 


akusalãä dhammäã na nirujjhi(tha, suddhãvãsãänam dutiye citte 
vafttamäãnam asaññasattänam tesam ta(tha kusalä ca dhammä 
na nirujjhittha akusalä ca dhammä na nirujjhittha. 

Khi tâm đồng lực bắt thiện thứ 2 hiện khởi với người ở trong 
cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp thiện không từng diệt nhưng pháp 
bắt thiện từng diệt với người đó trong cõi đó. Còn đối với tâm thứ 
2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở trong cõi tịnh cư, 
hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không từng 
diệt lẫn pháp bắt thiện cũng không từng diệt. 


Vấn ngược: Yassa vä pana yattha akusalä dhammäã na 
nirujjhittha, tassa tattha kusalãä đhammã na nirujjhitthãti? 


Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nảo trong cõi nào 
thì pháp thiện không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm đồng lực tham ái chấp kiếp 
sông mới thứ 2 là tâm bắt thiện đứng đầu thứ 2, tâm đồng lực tham 
ái chấp kiếp sống mới thứ 3... cho đến tâm đồng lực đại thiện thứ 
I hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên là tâm có tính chất tương tự như 
tâm thứ 2 với Š cõi Tịnh cư (suddhaväsaänam dutiye akusale citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Và Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là hội đủ sát na của 
19 tâm hiện khởi, tức tâm hữu phần thứ I là tâm đứng đầu thứ 2, 
tâm tục sinh, 15 tâm hữu phần, tâm khai ý môn, tâm đồng lực tham 
ái chấp kiếp sống mới thứ 1 là tâm có tánh chất tương tự như tâm 
thứ 2, với 5 cõi TỊnh cư (suddhãvãäsãnam dutiye citte vattamäne 
tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


319 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 515 


Pháp Song 


(r2) 
ị ị ị 8uon nyug 
% l sẻ se : % | 12 8uep + ques 8uep 8uọn ỌA Ion8jN U20 ỌA 9| 
ị ị ị 9A 99 IỌnØN 
ị ị _ 
ị ị ị uyn qẩu | quợu 
ị ị / A ị A #1 IgO8u ượn n8u Io2 99% 2ÿ4 8 
ị TÀ. ị ị trợn 79 o2 ượn ureud 
ị ị ị ñL !92 | ton8N 
| | | | &)--GX X;X:; X X; X2 h 
ị = | no qưi[ | ®I1§q 
BEBLANR¿IL.SFA @- GKXXSX:Xð]| 9° | 
% | #3 | #4 | #9 ®@u+@G] mm Lớn 
ị ị 19) S§q 


#12 IJHẬJ 102 € 


tộtp 8um | tộtp 8um 
UộI] ¡ tiệï)1pq 
dọqg! — dựua 


tộtp 8um ¡ tộip8un) 


uiộ1g) 1gq j uộ1) 
dụug' — dua 
vn 


9Ip 8um ' tộip8um 
UuộI{] ( tr] yeq 
dự deud 


lộtp 8u. 
D)010150 
dụqd | 


z tunu[[au j 
#[esnV ¡ 


1ộtp 8um) 
uậr) dựudq 


z san 
£[esn5 


Thượng Tọa Khải Minh 


314 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammä nirujjhittha, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhitthãti? 

Pháp thiện từng diệt với người nảo trong cõi nào thì pháp vô 
ký từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä đdhammã 
nirujjhittha, tassa tattha kusalãä đhammã nirujjhitthäti? 

Pháp vô ký từng diệt với người nảo trong cõi nào thì pháp 
thiện từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhävãänam dutiye citte vatfamäne 
asaññasattänam tesam tattha abyäkatä dhammä no ca fesam 
tattha kusala dhammaã nirujjhittha, itaresam catuvokärãänam 
pañcavokãranam tesamn ta(tha abyäkatäã ca dhammäa 
nirujjhittha kusalä ca dhammäã nirujjhittha. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người 
ở trong cõi tịnh cư hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, 
pháp vô ký từng diệt nhưng pháp thiện không từng diệt với người 
đó trong cõi đó. Còn đôi với người ở trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân 
ngoài ra đó trong cõi đó, pháp vô ký từng diệt lần pháp thiện cũng 
từng diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân trong 
cõi tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 

Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 
2 hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên... cho đên tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uẫn, cõi ngũ uấn còn lại thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(catuvokäränam pañcavokãränam tesam tattha). 


Thượng Tọa Khải Minh 515 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng đầu 
thứ 2, tâm hữu phần thứ 2... cho đến tâm đồng lực đại thiện thứ I 
hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên có tính chất tương tự như tâm thứ 2 
(tamsadisadutiyacitta) với 5 cõi tịnh cư (suddhãväãsãnam dutiye 
cifte vattamäne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä dhammã na nirujjhittha, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhitthãti? 

Pháp thiện không từng diệt với người nảo trong cối nào thì 
pháp vô ký không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp. 7D Suddhäväsanam  dutiye cie  vafttamäne 
asaññasattänam tesam tattha kusala đhammäã na nirujjhittha 
no ca tfesam ta(tha abyäkatã dhammä na nirujjhittha, 
suddhävãsam uppajjantänam tesam tattha kusalä ca đhammä 
na nirujjhittha abyäkatä ca dhammã na nirujjhittha. 

Khi tâm thứ 2 tức tâm hữu phần thứ I hiện khởi với người đó 
trong cõi tịnh cư hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 
thiện không từng diệt nhưng pháp vô ký từng diệt với những người 
đó trong cõi đó. Còn đôi với những người đang sanh trong cõi tịnh 
cư trong cõi đó pháp thiện không từng diệt lân pháp vô ký cũng 
không từng diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhittha, tassa tattha kusalãä đhammã na nirujjhitthãti? 


316 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 

Pháp vô ký không từng diệt với người nào trong cõi nào thì 

pháp thiện không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phân thứ I là tâm đứng đâu 
thứ 2, tâm hữu phân thứ 2... cho đên tâm đông lực đại thiện thứ 
I1 hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên có tính chât tương tự tâm thứ 2 
với 5 cõi tịnh cư (suddhãväsãnam dutiye ci(te vattamäane tesam 
tattha). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 

Và Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là hội đủ sát na 
của tâm tục sinh ngũ thiên sắc giới, 30 tâm sở, với 5 cõi tịnh cư 
(suddhäväsãnam uppajjantänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 517 


Pháp Song 


ị 8u. kàn 
% là: % 1oo 8ươp + ques 8ưep 8uọm ọA Iọn8N NA NI C-¡ 

| | 9A SỐ | n8 

| ị ượn Bào 

| ị Šu | HƯỢNI 

ị ị Lê 2ÿq § 

ị TÀ. ị 91 teo8u uựn nu 102 102 9£ 

ị A ị Su ĐT) tượud 

ị ị tỷ" 8L | tong N 

| __ |- GXXXX ko) | 

TÀ | bệ: S jÌ | ạug |, PH 

ị ị l #q 5# 

| | @ Số... == toc | WH9Éd 
và % % ị % ị @) NT tị 

ị t2 | U sẽ 


#12 IƒHẬT 102 € 


tộtp 8u. 
tội] ' 
dụqd 


1ŠIp 8u) 
ÁN ỌA 
dẹuqa 


tộtp 8un | 


ÁN ỌA | 
dpqd ¡ 


1ộIp 8u) 
uộr{] 
dẹuqa 


tộtp 8u) ' 
tlộI] ' 
dựgd 


1ŠIp 8u) 
ÁN ỌA 
dẹuqa 


tộtp 8u | 
ÁN QA j 
dpqd j 


c eunufmam j 
#]eEAqV j 


1ộtp 8u 
uộr) dẹtaq 


z eunuffnnu 
#Jesn5 


Thượng Tọa Khải Minh 


318 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1. PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãä dhammäã nirujjhittha, 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhitthãti? 

Pháp bất thiện từng diệt với người nào trong cõi nảo thì pháp 
vô ký từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammäã 
nirujjhittha, tassa tattha akusalä dhammäã nirujjhitthãti? 

Pháp vô ký từng diệt với người nào trong cõi nào thì pháp bất 
thiện từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhãväsanam  dufiyc  cite  vatfamäne 
asaññasattanam tesam tattha abyäkatä dhammä nirujjhittha 
no ca fesam tattha akusalãä dhammäã nirujjhittha, itaresam 
catuvokärãänam pañcavokäränam tesam tattha abyäkatä ca 
dhamma nirujjhittha akusalä ca dhammäã nirujjhittha. 

Khi tâm thứ 2 tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở 
trong cõi tịnh cư hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 
vô ký từng diệt nhưng pháp bất thiện không từng diệt với những 
người đó trong cõi đó. Còn đối với những người cõi tứ uân, cõi ngũ 
uân ngoài ra đó trong cõi đó pháp vô ký từng diệt lẫn pháp bắt thiện 
cũng từng diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 3 người phàm, 8 bậc thánh nhân trong 
cõi tứ uân, cõi ngũ uần, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp 
kiêp sông thứ 2... cho đên tâm tử. 


Thượng Tọa Khải Minh 519 


Pháp Song 


Nếu là người người tứ uấn, người ngũ uấn ngoài ra thì tính 
từ tâm tục sinh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uấn 
(catuyokãrãänam pañcavokãäränam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư gọi là 
hội đủ sát na của I8 tâm, tức tâm hữu phần thứ I là tâm đứng đầu 
thứ 2, I5 tâm hữu phân, tâm khai ý môn, tâm đồng lực tham ái chấp 
kiếp sống mới thứ 1 có tánh chất tương tự như tâm thứ 2 với 5 cõi 
tịnh cư (suddhãvãänam dutiye citte vattamäne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãä đhammä na nirujjhittha, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhitthãti? 


Pháp bắt thiện không từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp vô ký không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhãväsanam  dufiyc  cite  vatfamäne 
asaññasattänam tesam tattha akusalä dhamm3ã na nirujjhittha, 
suddhäãvasam uppajjantänam tesam tattha akusalä ca đhammä 
na nirujjhittha abyäkatã ca dhammã na nirujjhittha. 

Khi tâm thứ 2 tức tâm hữu phân thứ 1 hiện khởi với người đó 
trong cõi tịnh cư hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 
bất thiện không từng diệt nhưng pháp vô ký từng diệt với những 
người đó trong cõi đó. Còn đối với những người đang sanh trong 
cõi tịnh cư trong cõi đó pháp bắt thiện không từng diệt lẫn pháp vô 
ký cũng không từng diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhittha, tassa tattha akusalä dhammäã na nirujjhitthãti? 


390 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nảo trong cõi 
nào thì pháp bât thiện không từng diệt với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na của 18 tâm, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng đầu 
thứ 2, I5 tâm hữu phần, tâm khai ý môn, tâm đồng lực tham ái chấp 
kiếp sống có tính chất tương tự như tâm thứ 2 với 5 cõi tịnh cư 
(suddhäväsãnam dutiye cit(e vattamäne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là hội đủ sát na 
của tâm tục sinh ngũ thiên sắc giới, 30 tâm sở, với 5 cõi tịnh cư 
(suddhävãsam uppajjantänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 591 


Pháp Song 


3x2) 


TIM E0Ò uÿa 2n 395 
102 ĐA LQH5NI Ht[dq 21H.T 12 


ị 8uom | 8U 
về ị 192 Øuep + ques 8ưep 8uon1 0A Ion8N vn ỌA 9Ẻ|[ 
ị : ' 9A !9© Í tong N 
Ì ượn bạn 
| tấu | T9 
ị TÀ TÀ t1 [O8u ugn nu I2 102 9£ 2⁄8 
Ự ị "uyn #Ị I9 uưryud 
| | | tt ®L | ton§y 
| —XX;X XS XGo) ter |; 
A^i83 12 @@ nh luụP 
ị | | táo: G) 102 $ k2 Mi 
%|# |8 | # 6| „n 
| | HỌC | TU SH 


#2 t{MRT 102 € 


tộtp 8um | tộtp 8um 
uộI1gq | — @@A 
dẹug¡  dẹud 


é- c— 


1ộIp 8u | 1ộtp 8u 
ÁJ 0A ( tuộI)1tq 
dẹuq!  dựud 


La La 


1ộIp 8u | 1ộtp 2u) 
uỏI13ÿq 40A 
dẹqq'  dẹud 


tệp 8um — 16IP8um 
ÁjoA  UỘNH1PQ 
dpqg | dụqd 
csunwffmuu | ceumffu 
EIIEÁqV ` E[esm[V 


Thượng Tọa Khải Minh 


3922 


Pháp Song 


PHẦN VỊ LAI 


Anäøatavära 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä đhammã nirujjhissanti, tassa 
akusalä đhammã nirujjhissantfiti? 

Pháp thiện sẽ diệt người nào thì pháp bắt thiện sẽ diệt người 
đó phải chăng? 

Đáp. Aggamagsassa uppadakkhane vyassa cỉftassa 
ananfaräã aøøamagøam pafilabhissanti tesam kusalã đhammä 
nirujjhissanfi na ca tesam akusalä°#hammä nirujjhissanti, 
ifaresam fesam kusalä ca dhammäã nirujjhissanfi akusalä ca 
dhammä nirujjhissanti. 


Vào sát na sanh tâm A la hán đạo của những người đó hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh 
là người hội đủ tâm đũ tịnh, pháp thiện sẽ diệt nhưng pháp bất thiện 
sẽ không diệt với những người đó. Còn đối với người ngoài ra đó 
thì pháp thiện sẽ diệt lẫn pháp bắt thiện cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana akusalä dhammã nirujjhissanti, 
tassa kusala dhammä nirujjhissanfiti? 


Thượng Tọa Khải Minh 595 


Pháp Song 


Hay là pháp bất thiện sẽ diệt người nào thì pháp thiện sẽ diệt 
người đó phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hắn đạo, gọi là ngay sát 
na sanh của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgøamagøøassa 
uppädakkhape tesam)). 


Bậc bất lai quả hội đủ sát na tâm đũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa cittassa anantarãä aggamaggam pafilabhissanti 
mukhanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp gọi là người hội 
đủ na tâm sanh lên tính từ sát na diệt của tâm bắt thiện hiện khởi 
lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc nhập lưu thì gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát 
na diệt của tâm bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo (yassa ciftassa anantarä 
agøamagsam pafilabhissanti tesam sadisipacäranaya theo lý 
gián tiếp). 

Và người sẽ được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó, gồm 4 người phàm hữu phân, gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... 
cho đến không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến sát na 
sanh của bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


3924 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì 
gôm có: 4 người phàm hữu phân, bậc nhập lưu đạo, bậc nhập 
lưu quả... 

Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì 
gôm có: 4 người phàm hữu phân, 2 bậc thánh đạo thâp, 2 bậc 
thánh quả thập... 

Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: 4 người phàm hữu phân, 3 bậc thánh đạo thâp, 3 bậc thánh 
quả thâp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tính từ vòng vô 
thủy luân hôi tử sanh ... cho đên không tìm thây được khởi điêm 
ban đâu cho đên sát na sanh tâm bât thiện hiện khởi lân sau cùng 
(itaresam tesam là người phàm hữu phân). 

4 người phàm vô phần, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... cho đên không tìm thây được 
điêm tận cùng (itaresam tesam là người phàm vô phân). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vân xuôi: Yassa kusalä đhammäã na nirujjhissanti, tassa 
akusalä dhammäã na nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện sẽ không diệt với người nào thì pháp bất thiện sẽ 
không diệt người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vắnngược: Yassaväpanaakusalä dhammãnanirujjhissanti, 
tassa kusala dhammä na nirujjhissanfiti? 

Hay là pháp bắt thiện sẽ không diệt với người nào thì pháp 
thiện sẽ không diệt người đó phải chăng? 


Thượng Tọa Khải Minh 595 


Pháp Song 


Đáp. Aggamagsassa uppadakkhane vyassa cỉftassa 
anantarãä aøøamagsøam pa{ilabhissanti tesam kusalä dhammä 
na nirujjhissanti no ca tesam kusalä dhammäã na nirujjhissanti, 
agøamagøassa bhangakkhane arahantaänam tesam akusalä ca 
dhammä na nirujjhissanti kusalä ca dhammã na nirujjhissanti. 


Vào sát na sanh của tâm A la hán đạo của những người đó hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ tịnh là 
người hội đủ tâm đũ tịnh, pháp bắt thiện sẽ không diệt nhưng pháp 
thiện sẽ diệt với những người đó. Còn đối vào sát na diệt của tâm A 
la hán đạo của những người đó hay tất cả bậc A la hán thì pháp bất 
thiện sẽ diệt lẫn pháp thiện cũng sẽ không diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán đạo, gọi là ngay sát na diệt của 
tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (agøamagøassa bhangakkhane tesam). 

Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ A la 
hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên tịch 
Níp bàn (arahantänam tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo, gọi là ngay sát na 
sanh (uppädakkhanasamang) của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở 
(aøgamagøassa uppädakkhape tesam). 

Bậc bắt lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm (khanattasamangT) 
dũ tịnh trong lộ đặc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä 
aggamaggam paf{ilabhissanti tesam mukhayanaya theo lý 
trực tiêp). 

Người sẽ được 4 đạo theo tuần tự do không có bắt thiện ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gôm: Người phàm tam nhân hữu phân, 
3 bậc thánh đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp, gọi là hội đủ sát na 


396 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


tâm sanh lên tính từ sát na diệt của tâm bất thiện sanh lên lần sau 
cùng... cho đên tâm thuận thứ trong lộ đặc A la hán đạo. 

Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì gồm 
có: Bậc Dự lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 

có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tính 

từ sát na diệt của tâm bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 

tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä 

aggamaggam pafilabhissanti tesam sadisũpa theo lý gián tiếp). 
Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Thượng Tọa Khải Minh 3597 


Pháp Song 


(£) 


ượud ỌA 
uưeud 
IOTẩN ÿ 


nb ượte[v 


| | | F—————IL sÉq 
SG: % % là: @ "..Ố %9 oÉp két 

âm Hs. 

ị ị | £—£-I 


—1LI 
(2GXA) @X9) 9% @X) @) 


1ý ug8u 8uow uộr) ÿq 


EU UIE] 
ưẹud nnụ 
` urpqd 
IO"8N 


[Œ£-t]— [I-I-bÏÌ 
urÉ2 ug8u u11 1£ 


[£-£- pÌ 


>I>:®9 l$S 


PO Bề Np, 


—T—~=eeen 


(26%:XSXSXSX9 - tạ tem 


tưrý2 ug8u 8uow tệ!) ÿq 


ưeqd nnụ 
uưeud 
IQIỔN ÿ 


¡ _ WUES 9§ 
(8S @S ¡ tộI(] JEQ 
uộrt dạtq | — dẹtaq 


(ES ậS - 
UỘI}JÿQ | — (Jưes ạS 


đẹuq - uệr dựa 


¬ c 


{ES 9S ị 
tộr dpug j 


{ES 9S 
uộIt] 18 
dựud 


{uES 3S ; 
uệru) ytq dựtd - 


UES 8S 
tật) dựtdq 


£€ nuessruffnnu '  nuwssrqffnnu 


#ItsnNV j 


#[esnw 


Thượng Tọa Khải Minh 


328 


Pháp Song 


(E2) ŠIP 9s uệru) yụq dẹud “Jộtp $s uột) dạt 


ugqd ỌA urệud tonổN ÿ 


1$Ip 9s uộr dựtq 191p 95 tộru) 1eq đẹud “yệtp 3s tuệ) dựa 


1ộtp 8uo ạs uẻ!t 1eq dẹtqJ 1ộ!p 8uo $s uỏt 1eq đạt 


1ộIp 8uox ạs tru dẹtq 


dẹu) ẹnb quyu[ 2È € ượud nnu 


gnb Ie[ 1N 2# du) op quợt[ 9Éq €  “teud tọnổN ÿ 


SỐ ị du) gnb qượu.[ 2# £ ượud nạ 


gnb 1e[ 1gq 5q 


OÉp I#[ 1ÿ sÉq__ “ gnb re[ 1ÿ1N 2# du) oẻp quyt[ 2q  “trẹqd tọnổN ÿy 


iỡ enb qượu |, 28q Z 


gnb nnỊ dệqN 2É ượud nnu 


#18 oép qượu[ 9¿q z “enb nnỊ dệ{N 2đ 


o#p nn[ dệ{N 2‡£1 uượud 1on8N ÿ 
Ôi X6 Xs Xe Xe °"/pXGi top bì #ø tp Xp: 2S (GI} 
NÝH2 NYĐN NIH.L LYd 


=======d==============ss=e=====mee 


NÝH2 NYĐN ĐNOHX NẩIHL LYđ đYHa 


329 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä đhammã nirujjhissanti, tassa 
abyäkatä dhammäã nirujjhissanfiti? 

Pháp thiện sẽ diệt với người nào thì pháp vô ký sẽ diệt người 
đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhissanti, 
tassa kusala dhammä nirujjhissanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào thì pháp thiện sẽ diệt 
người đó phải chăng? 

Đáp. Aggamagsassa bhangakkhane arahatänam 
tesam abyäkatä đhammäã nirujjhissanfi no ca tesam kusalä 
dhammä nirujjhissanti, itaresam tesam abyäkatã ca đdhammä 
nirujjhissanti. 

__ Vào sát na diệt của tâm A la hán đạo của những người đó hay 
tât cả bậc A la hán, pháp vô ký sẽ diệt nhưng pháp thiện sẽ không 
diệt với những người đó. Còn đôi với người ngoài ra đó thì pháp 
vô ký sẽ diệt lân pháp thiện cũng sẽ diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm hữu phần, 7 bậc thánh 
(trừ bậc A la hán quả), gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng 
vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy khởi điểm ban đầu cho 
đến sát na sanh của tâm A la hán đạo (itaresam tesam là người 
phàm hữu phần). 


4 người phàm vô phân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy được 
điểm tận cùng (itaresam tesam là người phảm vô phân). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Trong câu vân ngược: 


350 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hán đạo gọi là ngay sắt na diệt 
của tâm của A la hán đạo, 36 tâm sở (aøggamagøassa bhangakkhane 
tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ Ï trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên sát na sanh 
của tâm viên tịch Níp bàn (arahantanam tesam). 


Và chi pháp của 2 câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalä dhammäã na nirujjhissanti, tassa 
abyäkatäã dhammäã na nirujjhissanfrti? 

Pháp thiện sẽ không diệt với người nảo thì pháp vô ký sẽ không 
diệt người đó phải chăng? 

Đáp: Aggamagøgassa bhangakkhane arahantaänam tesam 
kusalãä đdhammäã na nirujjhissanfi no ca tesam abyäkatä 
dhammä na nirujjhissanfi, pacchimacit((tassa bhangakkhane 
tesam kusalä ca dhammä na nirujjhissant abyäkatä ca 
dhammä na nirujjhissanti. 

__ Vào sát na diệt của tâm A la hán đạo của những người đó hay 
tât cả bậc A la hán, pháp thiện sẽ không diệt nhưng pháp vô ký sẽ 
diệt với những người đó. Còn vào sát na diệt của tâm viên tịch Níp 
bàn của những người đó thì pháp thiện sẽ không diệt lân pháp vô 
ký cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
nirujjhissanti, tassa kusalãä dhammã na nirujjhissanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào thì pháp thiện 
sẽ không diệt người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


Thượng Tọa Khải Minh 551 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cáu mở: Bậc A la hán gọi là ngay sát na diệt 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøassa bhangakkhane 
tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên sát na sanh 
của tâm viên tịch Níp bàn (arahantãnam tesam). 


Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lân sau 
cùng (pacchimacittassa bhangakkhape tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở. Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


3539 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(o££) 


JôIP đu0IJy 2S 40J 0A dpJ+[ 
tJuDS 8uOty 2S uộIJ) dpJqJ 


1ŠIP 9S Á3 0A dựqd 
1ộIp 8uouy es uộr) dd 
¡nam —mm_mmmmmi 
l I 
| 


1ŠIp $S 3 ọA dụud “Jệtp 9s tội) dựa 


19Ip 9S Á3 ọA dẹud “$rp $s u$1u) dụqdq 


ueqd ỌA uredd 1onổN 


I 
sẻ (œXøXs2XaXaX¿:X Xe -:'deuy gnb qượu [, ø¿q £ “o#p qượu [, 5¿q ÿ “ưeud nụ ureud ronổN ÿ --''1ou g1] 


ị ị ị ¡ _ UEqdOA 
mjẪxZ mg. 56.885... ..... 
ị | | | IQHỂN ÿ 
ị | —' 

. % C ị àSS | CA) lgnb ượte[y 
ị | ị 9¿q 
| “.aaz-zmẫằ=m. lựnb uyt[y 

Al#l#sA ĐI. 
| | (Œ) Jmm.. ®Ằ®€) Tử 
ị Ị ị 9q 
€-b-y 
| —iIM | ugtd nng 
FÀ ®XĐ%®ŒXĐ6) mm mm 
| IQHỂN 
ị 0Ép uự(#[V 2p ÿ'] ị 

lỘP 9S | JỘIP2S | 1ộIP2S | lộIP 9S | lộfP 2S lộtp 9S | lộtp 95 Ấ 0A đẹgg - tộtp $s uộng) đẹud | 

uột : 0A | @joA;/ tuộmg || tận @j@A ị 

dựqd dẹqq| dẹuq¡ dẹuq || dẹua  dẹqa £ nuesstq[[u  c nuessuf[nnu ị 

£ CẺ19| ẾP hủ hi V nh" đớn #]EJEÁqV j E[esn3 l 


333 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa akusalãä dhammäã nirujjhissanti, tassa 
abyäkatä dhammäã nirujjhissanfiti? 

Pháp bắt thiện sẽ diệt với người nào thì pháp vô ký sẽ diệt 
người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhissanti, 
fassa akusalä dhammäã nirujjhissanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào thì pháp bắt thiện sẽ 
diệt người đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggøasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
ananftarãagøamagøam pafilabhissanfitesam abyäkatä đhammä 
nirujjhissanfi no ca tesam akusalãä dhammäã nirujjhissanti, 


ifaresam tesam abyäkatä ca đhammäã nirujjhissanti akusalã ca 
dhammä nirujjhissanti. 


Đối với người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, 
hay những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ 
tịnh là người hội đủ tâm dũ tịnh, pháp vô ký sẽ diệt nhưng pháp bất 
thiện sẽ không diệt với những người đó. Còn đối với người ngoài 
ra đó thì pháp vô ký sẽ diệt lẫn pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự do 
không có bât thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gôm: 4 người 
phàm hữu phân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô 


thủy luân hồi tử sanh.. . không tìm thấy được khởi điểm ban đầu 
cho đến sát na sanh của tâm bắt thiện hiện khởi lần sau cùng. 


334 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì gồm: 
4 người phàm hữu phân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập lưu quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm CÓ: 
4 người phàm hữu phân, 2 bậc thánh đạo thâp, 2 bậc thánh quả thâp.... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: 4 người phàm hữu phần, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả 
thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi 
tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm ban đâu cho đến sát na 
sanh của tâm bất thiện hiện khởi lần sau cùng (itaresam tesam là 
người phàm hữu phần). 


4 người phàm vô phần, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... cho đên không tìm thây được 
điêm tận cùng (itaresam tesam là người phàm vô phân). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo gọi là hội đủ sát na tâm 
A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgamagøasamansgInam tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên sát na sanh 
của tâm viên tịch Níp bàn (arahantãnam tesam). 


Bậc bất lai quả gọi là hội đủ sát na của tâm đũ tịnh trong 
lộ đặc A la hán đạo (Yassa cittassa anantarä aggamaggam 
pafilabhissanti tesam mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện ngăn 
chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm tam nhân, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên 
tính từ sát na diệt của tâm bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho 
đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện sau khi chứng đắc bậc Nhập lưu thì gồm: Bậc 
nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả ... 


Thượng Tọa Khải Minh 555 


Pháp Song 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát 
na diệt của tâm bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo (yassa ciftassa anantarä 
agøamagsam pafilabhissanti tesam sadisipacäranaya theo lý 
gián tiếp). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa akusalãä dhammä na nirujjhissanti, tassa 
abyäkatäã dhammäã na nirujjhissanfrti? 

Pháp bắt thiện sẽ không diệt với người nào thì pháp vô ký sẽ 
không diệt người đó phải chăng? 

Đáp.  AggamaggasamangInam arahantanan  yassa 
ciffassa ananfarä agøamagøam paf{ilabhissanti tesam akusalä 
dhammäã na nirujjhissanfi no ca tesam abyäkatä đdhammä 
na nirujjhissanti, pacchimacittassa bhangakkhane akusalä 
ca dhammä na nirujjhissanfi abyäkatä ca dhamma na 
nirujjhissanti. 

Đối với người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, 
hay những người nảo sẽ đặc A la hán theo tuân tự của tâm dã tịnh 
là người hội đủ tâm dũ tịnh, pháp bât thiện sẽ không diệt nhưng 
pháp vô ký sẽ diệt với những người đó. Còn vào sát na diệt của tâm 
viên tịch NÑíp bàn của những người ngoài ra đó thì pháp bât thiện sẽ 
không diệt lân pháp vô ký cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
nirujjhissanti, tassa akusalä dhammäã na nirujjhissanftiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào thì pháp bất 
thiện sẽ không diệt người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


356 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của cáu mở: Bậc A la hán gọt là hội đủ sát na tâm của 
A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgamagøasamansgInam tesam). 
Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 


A la hán quả thứ 1 trong lộ đắc A la hán đạo... cho đến sát na sanh 
lên của tâm viên tịch Níp bàn (arahantänam tesam). 


Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm dũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa citfassa anantfarä asgamaggam pafilabhissanti 
tesam mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự do không có bắt thiện ngăn 
chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phảm tam nhân hữu phân, 
3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát na 
tâm sanh lên tính từ sát na diệt của tâm bắt thiện hiện khởi lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì mm 
có: bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa .. 
Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: Bậc nhất lai quả, Bậc bắt lai đạo, Bậc bất lai quả.. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát 
na diệt của tâm bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo (yassa ciftassa anantarä 
aggamaggam patilabhissanfi (esam sadisipacäranaya theo lý 
gián tiêp). 

Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng (pacchimacittassa bhangakkhape tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 3557 


Pháp Song 


G££) 


ượud ỌA 
ưryud 
tQổN ÿ 


nb uyue[V 2#q 


nb uyue[V 2¿q 
Ép uyut[V 2‡g 


[1l [r-I-I fíe-z-H 
ị uÉu2 ug8u uệ1) 1ÿ 

cm .— | 0d ———————=-= ---'é 
| LLI UEqu UIE} 
| G19) @X©)@G) XE) 9] — sụdmm 
ưryud 
ư#2 ưe8u 8uo ru) eq IọnØN 
| [££-yl [ez-yl [I-I-gi 
ị uÉ9 ug8u uệ1() 1ÿ 
ma cự lo 2 ————H _'- 
Ì ị G%XsXSX:EX©X9) - tại tem treud nụ 
tượud 
ị ị #2 ug8u 8uo uệ!() 1££[ IOn8N ÿ 


lộP 9S ỔIP 8S 
tệ) 10q ¡ Á@A 
dựqa | dua 


Ea € 


lỘỊP9S 1ổIP@ 
Á3[ 0A ¡ tiệI] Jÿq 
đdẹqq ' dựud 


gi, c° 


ộtp 9S | 
tiệt) 19q ¡ 
dụng j 


1P 3S 
40A 
dựua 


lộtP $S | 
3 0A đcqg ¡ 
£ nuesstu[[nru j 
EIEJEÁqV ; 


1$IP 3S 
uiệI] 1eq dựqd 


€ nusssiqffniru 
8igsny 


Thượng Tọa Khải Minh 


338 


Pháp Song 


(s€2) 


L9n5N uýqd 20L 325 


'}ŠIP $s Á¡ ọA dựd “3ộ†p es trệt) 1gq dụtq 


1öIP 8uo ạs @3 ọA dựtdq ượud ọA uượud 1onẩN ÿ 


-:@Xp9@9XnX1X 9X @ ` ŒzXc®) --: @eXe) ` @%Xf9-- 6 &) IỌH NV1 


19Ip 8uo3 ạs uộrt) 1gq dẹtq @® ®@`) ®ì@) &) 


16IP 9S Á3[ 0A dựtd 


` tp 8000 $s tông 1Q kà 1ÊIP 9S Á3[ 0A dựud “$Ip ạs uệru) 1gq dạt q 

ị m dựu) gnb quyu[ 2#q € ueud nnụ 
| gnb 19Ị 1ÿq 9q j dgu) oởp qượt[ 2q €  “treudton8N y 
GX%SXUĐ) - Q26)- @Œ@) -- @X@)~- 6X) Ð 

ị gnb 1| 1q 26q | dẹu) gnb quyt[[ 2# Z ượud nnu 
| OÉp I8[ 1ÿ 9ÿq_ “ gnb re[ 1N 2É | du) o¿p quợq[ 2#qZ  “turẹqd tọnổN ÿ 


gnb nn[ ñ( 5#q ượud na 


0p nn[  5¿q tợud ronÐN ÿ 


kcZ2isteiSaSi<asicziz=sieieaek2zeyi 


EESOHES: 


dụu) ẹnb qượu[, 2¿q £ “de oép qượ [, 2¿q € “rgqu 0z) egd nạ tượtd rọn8N | uyud np tượgđ ron8N ÿ 


NŸH2 NYOĐN ĐNQHX NẵäIHL LY1 


339 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä dhammã nirujjhissanti, 
tassa tattha akusalãä dhammäã nirujjhissanfiti? 

Pháp thiện sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì pháp bất 
thiện sẽ diệt người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp. Aggamagsassa uppadakkhane vyassa cỉffassa 
ananfarä aøøamagsøam pa{ilabhissanfi tesam tattha kusalä 
dhammä nirujjhissanfi no ca tesam tatfha akusalãa đhammä 
nirujjhissanfi, ifaresam catuvokãranam pañcavokãränam 
tesam tattha kusalä ca dhammä nirujjhissanfi akusalãä ca 
dhammä nirujjhissanti. 


Vào sát na sanh của tâm A la hán đạo của những người đó hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh 
là người hội đủ tâm dũ tịnh trong cõi đó, pháp thiện sẽ diệt nhưng 
pháp bất thiện sẽ không diệt với những người đó trong cõi đó. Còn 
đối với người người ở trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẩn ngoài ra đó 
trong cõi đó thì pháp thiện sẽ diệt lẫn pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đdhammäã 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalãä đdhammäã nirujjhissanfiti? 


Hay là pháp bắt thiện sẽ diệt người nào trong cõi nào thì pháp 
thiện sẽ diệt người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


340 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo, gọi là ngay sát na sanh 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (agøamagøassa uppädakkhane 
tesam tattha). 


Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm dũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (Yassa cittassa anantarä aggamaggam pafilabhissanti 
tesam tattha mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm người phàm hữu phần tam nhân, 
3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp gọi là người hội đủ na 
tâm sanh lên tính từ sát na diệt của tâm bất thiện hiện khởi lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc Nhật lai quả, bậc Bât lai đạo, bậc Bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc Bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát na 
diệt của tâm bất thiện diệt lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo, với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 
cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (yassa cittassa anantarä 
agøamagøam pafilabhissanti fesam tattha sadisũpacäranaya 
theo lý gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ sát na diệt của tâm bât thiện lân sau cùng cho đên sát na 
sanh của tâm đông lực cận tử thứ 5, với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân 
(trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiêp chót gián tiêp). 

Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 


Thượng Tọa Khải Minh 341 


Pháp Song 


ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, gọi là người hội đủ na tâm sanh lên tính từ tâm tục sinh... 
cho đên sát na sanh của tâm bât thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phân tam nhân, bậc nhập lưu đạo, bậc nhập 
lưu quả... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: Người phàm hữu phân tam nhân, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc 
thánh quả giữa... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bất lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho 
đến Sát na sanh của tâm bất thiện hiện khởi lần sau cùng, với 4 cõi 
tứ uân, 22 cõi ngũ uần (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sinh... cho đên sát na sanh của tâm bât thiện hiện 
khởi lân sau cùng. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ tâm tục sinh...cho đến sát na sanh của tâm thiện hiện 
khởi lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình 
ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... 
cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi tịnh 
cư) (itaresam catuvokäränam pañcavokäraänam tesam tattha 
không phải là người kiếp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Trong câu vân ngược: 


349 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu xuôi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Hoặc I lý khác nữa: 

Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm hữu phần, 4 người phàm 
vô phân sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na 
tâm sanh lên, nêu đông lực cận tử của những người này là đông lực 
bât thiện, thì tính từ sát na diệt của đông lực thiện hiện khởi lân sau 
cùng... cho sát na sanh của tâm đông lực cận tử thứ 5 với l] cõi 
dục giới (người kiêp chót gián tiêp). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Chú thích: Trong câu vấn ngược này là câu hậu vấn 
(pacchäpañhä) đặc biệt chỉ pháp có 2 lý giông như đã từng trình 
bày trong phân sanh. 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä dhammã na nirujjhissanti, 

tassa tattha akusalä dhammä na nirujjhissanfiti? 
__ Pháp thiện sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì pháp 

bât thiện sẽ không diệt người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusalä dhammäã na 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalä dhammä na nirujjhissanfiti? 


Hay là pháp bắt thiện sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì pháp thiện sẽ không diệt người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp. Aggamagsassa uppadakkhane vyassa cỉftassa 
anantarä agøamagøam pafilabhissanti tesam tattha akusalä 
dhammä na nirujjhissanti no ca tesam tattha kusalä đhammä 
na nirujjhissanti, aøøamaøsøassa bhangakkhane arahantaänam 
asaññasatfänam (tesam tattha akusali ca dhammä na 
nirujjhissanti kusalã ca dhammä na nirujjhissanti. 


Thượng Tọa Khải Minh 545 


Pháp Song 


Vào sát na sanh của tâm A la hán đạo của những người đó hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ tịnh 
là người hội đủ tâm dũ tịnh trong cõi đó, pháp bất thiện sẽ không 
diệt nhưng pháp thiện sẽ diệt với những người đó trong cõi đó. Còn 
vào sát na diệt của tâm A la hán đạo của những người đó hay tất cả 
bậc A la hán, người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó thì pháp bất 
thiện sẽ không diệt lẫn pháp thiện cũng sẽ không diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hán gọi là ngay sát na diệt 
(bhangakkhanasamangITnam) của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở 
(aøgamagøassa bhangakkhane tesam tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm A 
la hán quả thứ I trong lộ đắc A la hán đạo... cho đến tâm viên tịch 
Níp bàn với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) (là người 
kiệp chót trực tiếp) (arahantänam tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phảm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ 
sát na tâm sanh lên tính từ sát na diệt của tâm đồng lực cận tử thứ 
5... cho đến tâm tử, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi tịnh 
cư) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Hoặc I lý khác nữa, 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm hữu phần, 4 người phàm 
vô phần sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên, nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng 
lực bất thiện thì tính từ sát na diệt của tâm thiện hiện khởi lần sau 


cùng... cho đến sát na sanh của tâm đồng lực cận tử thứ 5, với II 
CÕI dục (người kiếp chót gián tiếp). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


344 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán đạo gọi là sắt na sanh 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (agøamagøassa uppädakkhane 
tesam tattha). 


Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm dũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa cittassa anantarä aggamaggam pafilabhissanti 
tesam tattha mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp gọi là người hội 
đủ na tâm sanh lên tính từ sát na diệt của tâm bất thiện hiện khởi 
lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm CÓ: 
Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả thấp EIUN0/ 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc Nhất lai quả, bậc Bất lai đạo, bậc Bắt lai quả.. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Bậc Bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát na diệt 
của tâm bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... . cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 
cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (yassa cittassa anantarä 
aggamaggam pafilabhissanti tesam ta(tha sadisũpacäranaya 
theo lý gián tiêp). 

4 người phàm hữu phân, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người nảy là đồng lực đại thiện 
thì tính từ sát na diệt của tâm bắt thiện hiện khởi lần sau cùng cho 
đến sát na sanh của tâm đồng lực cận tử thứ 5, với 4 cõi tứ uân, 25 
cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Thượng Tọa Khải Minh 545 


Pháp Song 


(€) 


ị ị ị ƒ*Ỹ 
4/9 9 |9 GIẢ lu 
| @ @%e%9 Nếu 
is IEDTOTINPdEea Xi SatiSz20 BGWWWSdiWo 2209800707 SDQDN2BDOOI280N031120001)2 2E] u0ytP[V 
ị [l [-I-Il Z-£-Hl °Éq 
Ị | ' uệ2 uy8u uậ1) 1eq dựtd[ 
| ị ị Í §=€»] 
| ị Xà: | ~l HC. uyqu tre) 
An _./` |8@®@® @@ @®Ö „| mm 
Ị (r-) tượud 
ị trẻqs ug8u 8uo uệrt) tạq dọa | ZZ KHIỂN 
La gaEE- .--....77 E3SsfuEsitillborcsuekesEe-iiansbooasellrabocbibuoaaocoekioedaoobipbebreoaooil dẸP co cà 
ị ị [ff-Il [EZz-Il I[I-I-T 
trẻ ugổu tr) 1q dựt[q 
: | ttẹqu ue} 
Ị ¬ ] ưeud nn 
| j° Tà S®SeĂ<ceằœx. @) tgnd 
ị t5 g5 2uo uộ1() 1eq dyý IQ"8N 
| ị đạp 283) 102 đạn tọn8N 
([ES S | ([ES @S | [6S 3S Jqts 9S {UES 3S (ES ạS | {ưes 3s 
Tố. tộng Jpq Ì tộttì 
dựqa ị lựqdq dựqa ị dựqd dẹủd | dptd 
| | €nusssrutffniru | €nusssIq[fniru 
ANG. ảNG SE đG - e1” EiesnJV J [esn 


Thượng Tọa Khải Minh 


346G 


Pháp Song 


122 8ưep A quts đu£p 92 1E, I ượqu 0A 
Í _ đượn) 0A 02 9Ẻ[ tọnổN 
Ì (-) 
&) 1| £E 
#1 0 quIuI 102 3101) 0A {uES 3S | y t-b 
tuệ) 8q 
() Lệ su. @ 1 uÉ2 2Ä 8uoq Đ 
=. uậng spa muệa L_ H uyqd ỌA 
C%cXXØX3 2m 8uoq 3 (uậmh đọng) trạd 1onổN 
256022004000 G30 Thờ tNuRiigiiuiiiiitcfiuitiiiikitNiIREEVIIIEE S2 A0DNNg) ượud nnụ 
——=——_=—E—~¬===ãm¬ ' ufyud 
(26%XSXðX3etm tao—€) MIỂN 
| L_. v 
@ Như kc G) u$I] 1 uẻ9 2ñ Suoq €c-cc 
~ uộït] 16q 1) to L_ () a»/ 
€zX:3XE2XO(32ñ 8uod -' 3) (uộmp sạa dptg) L €Z HH ỌA 
: _J | uetd IonổN 
8. = tp nạ 
(uộry yạq dựqgd)'-' uượud 
(26%XeXXSX3) 68m mm d9 -€) No. 


dạp u18 02 dapj tọn8N[ 


34? 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(©) 
l$IP 2uo tên 1ÿq dựtd  yậtp 8uouy s tội) yeq dựqd 

!ŠIp 3uo s uộïu) dd 1ệIp s uệr) dựa 1ộIp s tệ1u) 1gq dẹud “ques 2s uộr) dạt 
‹mxăư.aayưyyỶẰÝ dgu) ẹnb qượu[ 2#q £ ưẹqu tre) ưeqd 
gnb Ie[ 1q 2q dựu) oởp qượu[ 2q £ nnự uượgd tọon8N 
l° D 177C ha dgu) ẹnb qượu [ 2¿q £ uợtu re) ugqd 
OÉp I| 1g oÉq  “ẹn Ie[ 1gN 2É ị dự) oÉp qượu [, 2É Z ng uượgd tọon8N 
i8 gnb qượu [, 9q £ gnb nnI dệuN 2É updqu ure) ueqd 
#ñ1ỡ oép qượu[, s¿q ¿_ “enb nnỊ dệN 2# o#p nnỊ đệN 9q  nnụ urgqd tọnổN 


NÝVH2 NY2ON NẵIH.L .LY1 dyHa 


Ị ưẹqu te) ueqd 
‡ | nạ tợud tọn8N 


NYH2 NYĐN ĐNOHX NãIHL .LYH dYHd 
đọt[ 3811 102 đạp Lọn5N 


Thượng Tọa Khải Minh 


348 


(Œ€) 


Pháp Song 


1ŠIp 9s u$r yýq dẹud '$rp ạs tệru1 dạt 


1ộIp 2uo ạs uộI) 1gq dựud đẹu) ẹnb ượu,[ 2¿q  *uyqd ọA urệqd 1onổN ÿ 
1ộIp 8uo es uệr) dẹtd đẹt o¿p tượt[[ 2¿q € “uụđ nạ urygd 1onổN 
3u0n[ 0A 192 #N O HWUIAI §JAI 102 30011, 0A uES 3S 
1ộtp 8uou3 ạs 
uậIu 1eq dẹdaq 1ộIp 8uou3 s uệrq) yq dựud : : _ - 
+ tông dpg “ ötp 8uou3 ạs uệ1u) dptq 1ÖIp ạs uộr) 1pq dẹtd *3$tp 3s tội) dẹgdJ 


ugud ọA uượud 1on8N 


uợud nnự uượud 1onØN 
$1] Jÿq 1) trẻo : 


TT 0009 ly TP 
\ G›XuXEøXeXIsSöeu dpua G)) 


1ötp 8uou3 ạs 

1uộ1 1gq dựtdq 
+ uôtt dẹdd 1ộtp 8uow ạs uộr 1pq dựud “tp ạs uậr) dựt 1ộIP 9S trộr{) 1eq dựud “ộtp 3s tội) dẹtJ 
E-X-t-t TÊN SuU li ¿ du) ẹnb qượu [ sšq £ “ugud ọA uượud 1ọnØN 


dpu oởp qượu [ 9¿q € “ugqd nụ ureud tọnÐN ÿ 


đạt L g1) 102 đạp tọn5N 


349 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä đhammã nirujjhissanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhissanftiti? 

Pháp thiện sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì pháp vô ký 
sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalãä đdhamma nirujjhissanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì pháp 
thiện sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp.  Aggsamagsassa bhangakkhane arahantänam 
asaññasattänam tesam tattha abyäkatã dhammäã nirujjhissanti 
no ca fesam tat(tha kusala dhammäã nirujjhissanti, itaresam 


catuvokãärãnam pañcavokäränam tesam tattha abyäkatä ca 
dhamma nirujjhissanti kusalä ca đhammã nirujjhissanti. 


__ Vào sát na diệt của tâm A la hán đạo của những người đó hay 
tât cả bậc A la hán đạo, người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, 
pháp vô ký sẽ diệt nhưng pháp thiện sẽ không diệt với những người 
đó trong cõi đó. Còn đối với người ở trong cõi tứ uân, cõi ngũ uấn 
ngoài ra đó trong cõi đó thì pháp vô ký sẽ diệt lẫn pháp thiện cũng 
sẽ diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, 7 bậc 
thánh nhân (trừ bậc A la hán quả), gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên 
tính từ tâm tục sanh ... cho đến sát na sanh của tâm A la hán đạo 
với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót 
trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


350 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực thiện thì 
tính từ tâm tục sanh cho đên... sát na sanh của tâm đông lực cận 
tử thứ 5. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm thiện hiện 
khởi lần sau cùng với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (người kiếp chót gián tiếp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ sanh vào trong cõi mà mình 
ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... 
cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 2l cõi ngũ uân (trừ Š cõi tịnh 
cư) (itaresam catuvokäränam pañcavokärãänam tesam tattha 
không phải là người kiệp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp câu mở: Bậc A la hán đạo là ngay sát na diệt của tâm 
A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøassa bhangakkhane ftesam 
tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ 1 trong lộ đắc A la hán đạo... cho đến sát na sanh 
của tâm viên tịch Níp bàn với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uần (trừ 4 
cõi khổ) (người kiếp chót trực tiếp) (arahantãnam tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là hội 
đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ sát na diệt của tâm đồng lực cận tử thứ 5... cho đến sát 
na sanh của tâm sanh của tâm tử. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ sát na diệt của tâm thiện hiện khởi lần sau cùng... cho 
đến sát na sanh của tâm tử với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi 
sắc cứu cánh) (người kiếp chót gián tiếp). 


Thượng Tọa Khải Minh 551 


Pháp Song 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa vattha kusala dhammä na nỉirujjhissanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhissantiti? 

Pháp thiện sẽ không diệt với người nảo trong cõi nào thì pháp 
vô ký sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp.  Aggsamagsassa bhangakkhane arahantänam 
asaññasattänam tesam tattha kusalã đhammã na nirujjhissanti 
no ca fesam ta(tha abyäkatã dhammäãä na nirujjhissanti, 
pacchimaci(tassa bhangakkhane tesam tattha kusala 
ca dhammä na nirujjhissanfi abyäkatä ca dhammä na 
nirujjhissanti. 

Vào sát na diệt của tâm A la hán của những người đó hay tất cả 
bậc A la hán, người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện 
sẽ không diệt nhưng pháp vô ký sẽ diệt với những người đó trong 
cõi đó. Còn vào sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những 
người đó thì pháp thiện sẽ diệt lân pháp vô ký cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalä dhamma na nirujjhisanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào trong cõi nào 
thì pháp thiện sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


359 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hán đạo gọi là ngay sát na diệt 
tâm của A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøøassa bhangakkhane 
tesam tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ 1 trong lộ đắc A la hán đạo... cho đến sát na sanh 
của tâm viên tịch Níp bàn với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uần (trừ 4 cõi 
khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (arahantãänam tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh lên trong cõi mà mình ở nữa, gọi là hội 
đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ sát na diệt của tâm đồng lực cận tử thứ 5... cho đến sát 
na sanh của tâm tử. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ sát na diệt của tâm thiện hiện khởi lần sau cùng... cho 
đến sát na sanh của tâm tử với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi 
sắc cứu cánh) (người kiếp chót gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uần, 22 cõi ngũ uần (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp 
chót trực tiếp) (pacchimacittassa bhangakkhane tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lân sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uân (trừ sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 


Thượng Tọa Khải Minh 3555 


Pháp Song 


diệt trong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng với cõi vô tưởng (Chi pháp cụm từ 
này chưa được nới đến asaññasattänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


354 Thượng Tọa Khải Minh 


$Ð 
= XX : 
¬——. L. . .  V.. 45 0t PM, X HÔNH ng lội 95 ly oà đdptjg 1ộIP 95 uộng! đptjJ] 
(c£) tu 8uoï1 ỌA 102 8uo1) o¿A ques 8uQ ạs £A, du) ẹnb qượu,[ 5¿q c 'ugqd ọA ureqd tonÐN ÿ 
` dgự) oẻp quợu [ 2¿q  “ưựqd nnự ưreqd rọnÐN ÿ 
A A1 0A đpuđJ X uộn/) dpdJ F _ 
NI nô. 0A0 V8) 290266nhosgeeaeooapedgli @) 
2u01mL 0A 102 8N O HUỊAjI ÿJA| 102 06A uES 3S 
XXx 4.4 0a d?Uq 
X UộHH dpd - 1ộtp 9S Ấ3 0A dẹtd 3$tp 8uog ạs tr dựa 1ô 25 Ấ0J 04 dpUd[ 1ôIP 25 Hộ) dd 


uud ọA trẹud 1on8N ÿ 
“ưyud nqq urệqd IonổN 


I1) tựq 1 uỷ 
; GXOGGXGỔ” 5n lụa “-GÍ@XSXSXGXGSXG)m du) 


| 0A dyqd 
XXỈ x uận đụnd 1ộIP 9S Á3 ỌA dựtd “Jộtp 3s uệr) dạt 
li Hee. dpu) pHb up 2q € 'Apid ọA tptJd On3N È 


dpiJ OÐ70 1U [ 20q € %pjd H1 tuDtđ LO"ỔN E 
u11)  uẺo 


ĐA 10q 
c-x-t-y (sXyaXcs Xa Xa) ñI 8uọg - -(2XsX@X&XeXzzX¿) ai 2MỆ ) 


(XV) !ôIP 8uoJ\ 25 (0 0A dpqJ 1ôIP 8H01 2S uảt1 2q dạt [,ug†2 102 dạrs tọn3[ 
A 3 ọA dựua 
Xx tệ dpqd J2IP 2S (0 oA dpNd 22IP 2s uộJ) dpJ{T 


dẹu) gnb quyu.[ 2#q £ 'oÉp qượu [ 2¿q y “ugqu tre) ugqd nạ tượud † IOn"ổỔN 


--GœXyeX$eXnXaXeXv Xe) . eXce)--GsX@)--- áXi9-- 


đọt[, 2811 1042 đọr tọn3N 


355 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(9'£) 


Thượng Tọa Khải Minh 


| ynb ưu 


Ø 9[ V 2ÿH 


% 
Si 
% 


& iuàt thca ta 9G) (y-) li 


—I LLIƒ ] : TK: 
IÀ. Xe XaX‡X:XS3 PO, &) ượud nạ 

uryqd ron8?N 
dạy 31-0 02 dạn] tọn3N[ 


5 
> 


JÊIP 9S | 1IP9S[ 1ộIP 9S! 1P 9S|[ 1IPS | 1ộIP 9S lộIP 95 lộIP 9S 
ưội)! 40A | 0A; tội uội Ì  @j@A ẨNQA tiệt) 
dụqq | dẹuq|  dẹud; dẹud dụqd dựudq dptd dtd 

€ nusssrqffninu !c nưessiqffniru 
`: EG: L ý cc Ecc ce EJpÁqV t[esn» 


356 


Pháp Song 


(©) 
ị ị su 8uo1 ỌA 102 8uo11 1Ip 8uot[ 9S ÿA, 
lội lộc Sộ ị St ị 1o2 8ưep 8u 0A 102 | ¡ | tuequọA 
lệ Bố... . =1). 6 g8 8| 
ị A ị #nu 8uo1m1 0A 102 8u01] 1ŠIP 3S ỆA IỌn8đN 
ị ị 192 2uep + ques 8uep 8u01\ 0A 102) 
ị ị ị -£ 
/AZ tt 
TT unnn tetd ỌA 
ị LẠ ị - uệng jpq muệa L— lRÌ uryud 
œ®-=@ “49 2ñ 8uoŒ'' (23) (uộng dụng) Ion8N 
a= mxm= —— 
A ị IÀ. TÔ. ị TẠ S6 6606 6a+seasee MEN TRỢ 
| ị ị (uộr) đpgd) -----: tueud 
| | | | (X36X9@%3 &) Khai 
%I|22|lã| | |- -= 
ị HÀNG trừ 
[Em i Ì PP. ảN ng 'ynuani auriannnitrzf na nninanannaaaaninnnnng Mm..^ 
ị | ị t ugttd ỌA 
ị ị =— | 'tượud 
| /WALAAIGGGGwunmseeeOl uốn 
ị ị ị _ tyNl 
ị ị đạp ugt3 3042 đọpi Lọon5N TIÊN 


357 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalä dhammäã nirujjhissanti, 
tassa tattha abyäkatäã đhammã nirujjhissanfiti? 

Pháp bất thiện sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì pháp vô 
ký sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã 
nirujjhissanti, tassa tattha akusalä đhammã nirujjhissanfiti? 

__ Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nảo trong cõi nào thì pháp 
bât thiện sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
ananfaräã aøøamagsam pa{ilabhissanfi asaññasatfänam tesam 
tattha abyäkatä dhammäã nirujjhissanti no ca tesam tattha 
akusalãä dhammä nirujjhissanfi, ifaresam catuvokãränam 


pañcavokãranam (tesam ta(tha abyäkatã ca dhammäa 
nirujjhissanti akusalä ca dhammäã nirujjhissanti. 


Người hội đủ A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay những 
người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đã tịnh là nĐười 
hội đủ tâm dũ tịnh, người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 
vô ký sẽ diệt nhưng pháp bắt thiện sẽ không diệt với những người 
đó trong cõi đó. Còn đối với người trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân 
ngoải ra đó trong cõi đó thì pháp vô ký sẽ diệt lẫn pháp bắt thiện 
cũng sẽ diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự 
do không có bât thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gôm: Người 


358 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


phàm hữu phần tam nhân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ 
tâm tục sinh... cho đên sát na sanh của tâm bât thiện hiện khởi lân 
Sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phân tam nhân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập 
lưu quả... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: Người phảm hữu phân tam nhân, 2 bậc thánh đạo thâp, 2 bậc 
thánh quả thâp... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bất lai gồm có: 
Người, phảm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho 
đến sát na sanh của tâm bất thiện hiện khởi lần sau cùng với 4 cõi 
tứ uân, 22 cõi ngũ uần (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm bất thiện 
hiện khởi lần sau cùng với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uầẫn (trừ cõi sắc 
cứu cánh) (người kiếp chót gián tiếp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh cho đên 
tâm tử với 4 cõi tứ uân, 2l cõi ngũ uân (trừ Š cõi tịnh cư). (itaresam 
catuvokärãänam pañcavokärãänam tesam tattha không phải là 
người kiêp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo gọi là hội đủ sát na tâm 
A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgøamaggøasamangInam tesam tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ A la 


Thượng Tọa Khải Minh 559 


Pháp Song 


hán quả thứ I trong lộ đắc A la hán đạo... cho đến sát na sanh của 
tâm viên tịch Níp bàn (arahantanam tesam tattha). 


Bậc Bắt lai quả gọi là hội đủ sát na tâm đũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa citftassa anantarä agøamagsøam paf{ilabhissanti 
tesam tattha mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp gọi là người hội 
đủ na tâm sanh lên tính từ sát na diệt của tâm bắt thiện hiện khởi 
lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì gồm 
có: Bậc Dự lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát na 
diệt của tâm bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận 
thứ trong lộ đắc A la hán đạo với 4 cõi tứ uần, 22 cõi ngũ uân (trừ 
4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (yassa cittassa anantarä 
agøamagøam pafilabhissanfi fesam tattha sadisũpacäranaya 
theo lý gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh trong cõi mà mình ở, 
gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ sát na diệt của tâm đồng lực cận tử thứ 5... cho đến sát 
na sanh của tâm tử. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ sát na diệt của tâm bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... 
cho đến sát na sanh của tâm tử với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ 
cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng. 


360 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Và sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 
Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãä đhammãä na nirujjhissanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhissanfiti? 


Pháp bất thiện sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp vô ký sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
ananfarä agøamagsam pafilabhissanti asaññasatfänam 
tesam tat(ha akusalä đdhammã na nirujjhissanfi no ca tesam 
tattha abyäkatä dhammäã na nirujjhissanti, pacchimacittassa 
bhangakkhanc (tcsam tatfha akusalã ca dhammäa na 
nirujjhissanti abyäkatä ca dhammä na nirujjhissanti. 


Người hội đủ A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay những 
người nào sẽ đặc A la hán đạo theo tuân tự của tâm dũ tịnh là người 
hội đủ tâm dũ tịnh, người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 
bât thiện sẽ không diệt nhưng pháp vô ký sẽ diệt với những người 
đó trong cõi đó. Còn vảo sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của 
những người đó trong cõi đó thì pháp bât thiện sẽ không diệt lân 
pháp vô ký cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhissanti, tassa tattha akusalä dhammä na nirujjhissanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nảo thì pháp bât thiện sẽ không diệt với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


Thượng Tọa Khải Minh 561 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo gọi là hội đủ sát na tâm 
của A la hán đạo, 36 tâm sở (aøøamagøasamangnam tesam tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ Ï trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên sát na sanh 
cảu tâm viên tịch Níp bàn (arahantänam tesam tattha). 


Bậc Bắt lai quả gọi là hội đủ sát na tâm dũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa citftassa anantarä agøamagøam paf{ilabhissanti 
tesam tattha mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp gọi là người hội 
đủ sát na tâm tính từ sát na diệt của tâm bắt thiện hiện khởi lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Ộ Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc nhập lưu thì 
gôm có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả... 
Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát na 
diệt của tâm bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận 
thứ trong lộ đắc A la hán đạo với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uấn (trừ 
4 cõi khổ) (người kiếp chót trực tiếp) (yassa cittassa anantarä 
agøamagøam pafilabhissanfi fesam tattha sadisũpacäranaya 
theo lý gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh trong cõi mà mình ở, 
gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ sát na diệt đông lực cận tử thứ 5... cho đên sát na sanh 
của tâm tử. 


369 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ sát na diệt của tâm bất thiện hiện khởi lần sau cùng... 
cho đến sát na sanh của tâm tử với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uấn (trừ 
cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô 
tưởng. Và sẽ diệt vào trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam tattha) 

Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn, gọi là hội đủ sát 
na diệt của 13 tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uần (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót 
trực tiếp) (pacchimacittassa bhangakkhane tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chết và sẽ không sanh trong cõi mà mình đang 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng. Và sẽ không 
diệt vào trong cõi vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi vô tưởng (Chi pháp cụm 
từ này chưa được nói đến asaññasattänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 565 


Pháp Song 


(§£) 


A 


[£-£- 1Ì 


dạn añ 


HP=—=—=—=—-----¬= 


eX) @@ @ @X9 @ 


tuệ ug8u 2uo uộr4) +eq dạt 


“mĩ... 7... an 
G5X2XXSX9 


tẻ5 ug5W Zuou ušït ypq dẹừá 


[z-e - IÌ 


[[-1- IÌ 
1rẻ9 ug8u uệ!) 1gq dựqd 


[đ£-Il [I-I-H 
uÉ2 ưg8u uiệ14) Jgq đt.[ 


102 đạn tọn3N 


(p-) 


gnb 
U§tt[V 
s¿q 


£—£-I 
Uượqu I6} 
uợuqd nnq 


ượqu UIE) 
teqd nạn 
` ureud 
IO"ổN 


JộIP $S 
uiệ1) 1§q 
dựtd 


JộIP 9S 
Á1 0A 
dụqa 


JŠIP 9S 
ẤJỌA 
dụua 


LỆ  Scs2sG24n2iceeceiuveiaisurailciaiieidtosissitsotaietzBioöiaee=aieibikivticiei 


JSIP 3S 
uiệ1) 1§q 
dựud 


1ÊIP 3S 
uệI) 1§q 
dựa 


lộIP 9S 
Áj 9A 
dựqa 


}ŠIP 9S 
40A 
đẹqq 


£ nusssrtf[nrru 
EJE3EÁqV 


1ŠIP 3S 
tộ1] 16Q 
đẹuq 


£ nuesstu[[nuru 
Eiesn†V 


Thượng Tọa Khải Minh 


364 


Pháp Song 


(6'£) 


#u 8uọ1 ỌQA I02 8uo1 1ŠIp 3S 
£A 192 đuưep + ques 8ưep đư011 0A 102) 


dọp uy 302 đạp tọn5N 


: ty ỌA 

ị #u 8uọom ỌA I02 8uo1 1ŠID 9S ÉA ï 2ử[ Ion8N 

102 8uep + ques 8ưep 8u0n) 0A 102 

ị () 

| @ - „ _ 

l nu 0 u1u1I 102 30.) 0A qu6s 2S | y t-b 

(2| try 
Ị 'ờn XE EGE%S208500S650522G-SUSEGIPDA............ dan, 
ị | G@-@-@ "99841 trộm tựa đụng) ` " 
ị ị 2 2[ đuọ( SP TY CỢHđ, ST 
IV) l BE MS“... . .. L ưeud ỌA 
ị ị uretd Ion8N 
ị | ¬ L t_ựtrd nụ 
ị @XX2%X3 (uận tạa đọuđ)--''''}) uuyqd 
ị ị IonổN ÿ 
ị ==-r>z=zErEfrE=rrzre=rrrrrmrrrrrzzz=srcgzzrrsrezkzsrrrrmrrcremrrmeecemre (©) 1 ượud ỌA 
ị uộ!U) 1eq 1) II | trgtd Ion8N 
LO |Ï {2| |. |} 5p t8)” &3 trẻ 2ñ| 8uọ 

—33331.k........ ượud nnự 

— ] ưượud 
G9XXGØXØXI) êm tà m to sai 3uod-)) IonÑN ÿ 


365 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


trợ tre) ưed 
du) oép qượu [, 5¿q £ “ugqu tre) ưeđd nạ trợud rọonổN nu tureqd tonổN 


(01'€) 
1ŠIP 3S Á3 0A đỹtd[ '3$!p ẩuo ạs tệ) 1gq dạqdg 1ô1p 2s (0 0a dpU[ 2ô1P 2š tuệ) 1pq dpụq[ 
ị | ị dpM) pnb 1JUp[T 204 E EẸNH EREHUETB 
ị gnb 9 ?pd SÉd ị đp1J2 ODP 1JUPJT 20q € nạ urệud tọnổN 
| vnb reị Jpg[ 2Éq ị 
ị o¿pIe[Jpq o¿q #nbI£|JPNN2ÿd | SP pnÉ I/uPALL 204 ố— tợqg ta uyql 
| | Pin liêc, | đplJJ oöp (up 204 £ — ngụ urẹqd vọnSN 
—_ sezs› @XĐGXGXS--@@-@@~- @@)--@f9~- G) 
ị Ấ3 0A dp l 
(@&) ! 35239 qd LWODjAibuapposasssiidbiiicaoii0oookcai coi 022012234620a22á2áag5iscauaiaaae: - : 
|° s@s3wWnnga | D118 pnb tp] 20q £ | | ĐHb rnj độjN 20g JÿNU 019) trọnd 
60 4 viên Set ben ị pạ8 obp up] 20qc — Ynbnn| dệnN sỹ - | |oðp nụ đp/N 20a 'YR tHọQd ton8ÐN 
c0 n7' 9GXĐ@--@@-@@-- G@ -- @@-- @ 
NÝVH2 NYĐN NẵIH.L LYH dYHd 


KE Error 


NYH2 NYĐN ĐNOHX NiIH.L LY dYHa 
dọtL 3811 102 d9r tọn3N 


Thượng Tọa Khải Minh 


366 


Pháp Song 


(E) 1T 4| UtJqJ 2!H,L 12 
102 ÿA 10N15N U_E(dđ 204 1951 


6n) 4 14 dpWdj X UộHH 109 đp “Ga JộIp ØS Ấ 0 đptJq 2ôIP 2S uộH) 1pq dptJq 
 Ô—............................ D bử 
>x 1U Ọ UuIUI 109 801) oệA t{ues 8u 9S ỆA du) gnb qượu[, 2¿q £ “ưeud ọA ureud ron8N ÿ 
dựu) oÉp qượu[, 9¿q c “ưeqd nạ tưẹud tọon3N 
A1 0A dpJq X uộH/) 104 dpgJ Ga : : 
8u @ (u[U IQ2 ẩu01) OEA 8S 9S A, 
đượn[, 0A 102 8N Q QUA 102 0A uES 3S 
4 4 0A d?Ud 


XX| X12ú2pq d)ug - 12IP ØS Ấ4 04 dpd[ ?ô1P 25 uộ1/) 10Q dpUd L488200846:04422106208:221 24c) 


du) ẹnb qượu [ sẻq £ “ueud ọA ureqd 1ọn8N 
dgu) oép qượu,[ 2q £ “ureqd nạ ureqd 1onổN ÿ 


tộrt) ( 
AE NG! -& Xte Xe Xe› XI») ưẻ2 9ä 8uoq `” (2%2XesXpsXESX62 X9) ya dan)” @p) 


4L 0t dd 
X !ộ1) 1pq dptd 121p 2s (0 04 dpd[ 221P 2š uậ1/) J0 dpdJ 


ượud ọA uượud ron8N ÿ “ugqd nnu trệgd tọnổN ÿ 


uệ11 1gq 1 
uẺ2 2Ä 8uoq ¬ (2XsXeXisXezXeX‡) (u$ru) dẹud) --) 


dt, uet2 02 đọrM Lọon3N 


367 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẦN HIỆN TẠI QUÁ KHỨ 


Paccuppannäfitavära 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 

Vấn xuôi: Yassa kusalã dhammä nirujjhanti, tassa akusalã 
dhammä nirujjhitthãti? 

Pháp thiện đang diệt với người nào thì pháp bất thiện từng diệt 
với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana akusalã dhammã nirujjhittha, 
tassa kusala dhammä nirujjhanfiti? 

Hay là pháp bất thiện từng diệt với người nào thì pháp thiện 
đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane 
nirodhasamäpannanam  asaññasatfãänam tesam akusalä 
dhammä nirujjhittha no ca tesam kusalä dhamma nirujjhanti, 


kusalanam bhangakkhane tesam akusala ca dhamma 
nirujjhittha kusalä ca dhammä nirujjhanti. 


Vào sát na sanh của tâm của tât cả những người đó hay vào 


368 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp bất thiện 
từng diệt nhưng pháp thiện không phải đang diệt với những người 
đó. Còn vào sát na diệt của tâm thiện của những người đó thì pháp 
bắt thiện từng diệt lẫn pháp thiện cũng đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả) gọi là ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 36 tâm sở 
(kusalãänam bhangakkhape tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, 
gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 
12 tâm bắt thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở sanh khởi 
(sabbesam ciffassa uppädakkhane kusalavippayuttacitfassa 
bhangakkhape tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam tfesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattãänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã na nirujjhanti, tassa 
akusalä dhammäã na nirujjhitthãti? 


Pháp thiện không đang diệt với người nào thì pháp bất thiện 
không từng diệt với người đó phải chăng? 


Thượng Tọa Khải Minh 569 


Pháp Song 


Đáp: “Từng diệt”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana akusalä dhammäã na nirujjhittha, 
tassa kusala dhammä na nirujjhanfiti? 

Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nào thì pháp 
thiện không đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: “Không có”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, 
gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 
12 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở sanh khởi 
(sabbesam ciffassa uppädakkhane kusalavippayutfacitfassa 
bhangakkhape tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 


370 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(1€) 
| TẠ :& so. A | 8uon) 0A 109 Iọn8N 
| / ẤN xẻ £A | tộtp uer) đệu 8ưep rọn8N 
II A88 /A | - 
| | “tộI(] tIỹ) E02 3ệIP eu 1ÿS 
| / ị àc SỐ ị TÀ UIE) 2 1E} #2 {us eu 1S 
| ị A | j` A ị A Uộ!\J ti) B02 JIP tu JÿS 

1ệIp 2uep | 1ộIp 2uñ) | 1$Ip 8um| tộtp 8ưep|'_ tộtp 8uvp | tộtp 8u 

(TW) | $1) 1ÿQ | tr)13ÿQ) — tr) tệ!) | tệ!) Jeq tộIP 3ung Ì tộIp 8uep 

dẹuq | dẹtq dẹtq ị dẹtq dẹtq | đỳNd | uwaru tpq dpud|_ uộtg) đẹud 
| ị | Z euruqf[nru I nueu[[nru 

. An. TH „... mi Đc Biọt 


371 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalã dhammä nirujjhanti, tassa abyäkatã 
dhammä nirujjhitthãti? 

Pháp thiện đang diệt với người nào thì pháp vô ký từng diệt với 
người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhittha, 
tassa kusala dhammä nirujjhanfiti? 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào thì pháp thiện đang 
diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangkkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasatfänam tcsam abyäkatä 
dhammä nirujjhittha no ca tesam kusalä dhammä nirujjhanti, 


kusalanam bhangakkhane tesam abyakata ca dhamma 
nirujjhittha kusalä ca dhammäã nirujjhanti. 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp vô ký từng 
diệt nhưng pháp thiện không phải đang diệt với những người đó. 
Còn vảo sát na diệt của tâm thiện thì pháp vô ký từng diệt lẫn pháp 
thiện cũng đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả), gọi là ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 38 tâm sở 
(kusalãänam bhangakkhape tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, 


379 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 
12 tâm bắt thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở sanh khởi 
(sabbesam ciffassa uppädakkhane kusalavippayutfacitfassa 
bhangakkhena tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattãänam tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 3575 


Pháp Song 


(EL€) 
| A ị tóc > | A | đuỌñ1 QA I02 8uo1) O Iọn8N 
| A Pa Pxe LỆ | tộtp uarty dệqu 8ưp tọn8N 
/SID Y eb 
ị “UộI(] UIE) #9 1ŠIP Eul JÈS 
| HN ị 6 bàÒ | A | UIỆ] ÿĐ JE] E112 JUES EU 1ÿS 
| ị £ | A â ị A UộI\J tứ) B12 1IP #u 1S 
1ỆIp đuep | 1ộIp Øuñ) | 1$Ip 8um ị 1ệIp 2uep||_ J$Ip đuep | 1ŠIp đumy | 

dựqaq | dựuaq dựqaq ị dựud dựqd | dựqd Ấy 0A đẹud | uệng dẹug 
ị | c sựnru[nnu | I nueu[[iriu 

EU I £n ¬. phiên gen ng bông 


Thượng Tọa Khải Minh 


374 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa akusalã dhammä nirujjhanti, tassa 
abyäkatä dhammäã nirujjhitthãti? 

Pháp bất thiện đang diệt với người nảo thì pháp vô ký từng diệt 
với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhittha, 
tassa akusalä dhammã nirujjhantiti? 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nảo thì pháp bất thiện 
đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
akusalavippayuttacittassa bhangakkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasaftfanam tcsam abyäkatä 
dhammä nirujjhittha no ca tesam akusalä dhammä nirujjhanti, 


akusalanam bhangakkhance tesam abyäkatä ca dhamma 
nirujjhittha akusalã ca dhammä nirujjhanti. 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na diệt của tâm bất tương ưng bất thiện của những người đó, hay 
người đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp vô ký 
từng diệt nhưng pháp bất thiện không đang diệt với những người 
đó. Còn vào sát na diệt của tâm bất thiện của những người đó thì 
pháp vô ký từng diệt lẫn pháp bắt thiện cũng đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na diệt của 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở (akusalanam 
bhangakkhape tesam). 


Thượng Tọa Khải Minh 3575 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi 
là ngay sát na sanh của tâm và ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 
36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở hiện khởi (sabbesam cittassa 
uppädakkhane  akusalavippayutfacittasa bhangakkhane 
tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa akusalãä đhammäã na nirujjhanti, tassa 
abyäkatäã dhammä na nirujjhitthäti? 

Pháp bất thiện không đang diệt với người nào thì pháp vô ký 
không từng diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt ”(nirujjhittha). 

Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
nirujjhittha, tassa akusalä dhammäã na nirujjhanfiti? 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào thì pháp bất 
thiện không đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: “Không có”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi 


376 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 2l tâm 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở hiện khởi (sabbesam citfassa 
uppädakkhane akusalavippayutfaciftassa bhangakkhape tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 577 


Pháp Song 


(pI'€) 


10Nn3N ug(d 20L 325 


đuọñm 0A 102 8uo1 Ọ Ion3N 


1ệIp uarq) dệqu 8uep Ion8N 


ẹnb “uội) 
1ÿq tUÿ E09 1ŠIP Eu 1pS 


>ị> >> 


| | | 


II) ÿO }ÿ) 809 ([ư6S Eư }ÿS 


À 


À 


tệ!) 1ÿ ti] #9 1ŠID tu 1ÿS 


1ộIp 8uep 
U$1] 1g 
dựqq 


1ỏIp 8um) 
43 9A 
dựqa 


1ỏIp 8um 
Á3 ỌA 
dẹudq 


1ộIp 8uep 
uộ11 1gq 
dẹqq 


1ŠIp 8uep 
t1) 1eq 
dựtd 


lệIp 3un) 
Á3 A dẹtq 


c suqffnatu 
#J0EÁqV 


1ộIp 8uep 
u$1) 1eq dẹtq 


[ nueu[[nyu 


[esnV 


Thượng Tọa Khải Minh 


378 


Pháp Song 


PHÂN NGƯỜI VÀ CÕI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammavära 


-_ 1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG 
ĐOI 
Vấn xuôi: Yassa yattha kusalã dhammäã nirujjhanti, tassa 
tattha akusalã dhammäã nirujjhitthãti? 


Pháp thiện đang diệt với người nảo trong cõi nảo thì pháp bất 
thiện từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đdhamma 
nirujjhittha, tassa tattha kusalãä đdhammã nirujjhantiti? 


Hay là pháp bắt thiện từng diệt với người nảo trong cõi nào thì 
pháp thiện đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacitfassa bhangakkhane tesam tattha akusalä 
dhammä nirujjhittha no ca tesam tattha kusala đhammä 
nirujjhanfi, kusalãnam bhangakkhane tesam tattha akusalä 
ca dhammäã nirujjhiftha kusalä ca dhammä nirujjhanti. 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na diệt của tâm bất tương ưng thiện của những người đó trong cõi 
đó, pháp bắt thiện từng diệt nhưng pháp thiện không đang diệt với 
những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na diệt của tâm thiện của 
những người đó trong cõi đó thì pháp bất thiện từng diệt lẫn pháp 
thiện cũng đang diệt. 


Thượng Tọa Khải Minh 579 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả), gọi là ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uân (kusalãnam bhangakkhane 
tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chi pháp của cấu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của I2 tâm bất 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở sanh khởi. 

: Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp 
kiêp sông mới thứ 2... cho đên tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uâẫn, người cõi ngũ uấn ngoài ra thì tính 
từ tâm tục sinh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uẫn 
(sabbesam ciffassa uppädakkhane kusalavippayutfacitfassa 
bhangakkhape tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalã dhammä na nirujjhanti, 
tassa tattha akusalä dhammä na nirujjhitthãätï? 


Pháp thiện không đang diệt với người trong cõi nào thì pháp 
bất thiện không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane tesam tattha kusalä 
dhammä na nirujjhanti no ca fesam tattha akusalä đhammä 
na nirujjhi(tha, suddhãvãsãnam dufiye ci(e vattamäãne 
asaññasattänam tesam tattha kusalä ca dhammä na nirujjhanti 
akusalä ca dhammäã na nirujjhittha. 


380 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na diệt của tâm bất tương ưng thiện của những người đó trong cõi 
đó, pháp thiện không đang diệt nhưng pháp bắt thiện từng diệt với 
những người đó trong cõi đó. Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 
I hiện khởi với người ở trong cõi tịnh cư hay người ở trong cõi vô 
tưởng trong cõi đó, pháp thiện không phải đang diệt lẫn pháp bất 
thiện cũng không từng diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusalä dhammäã na 
nirujjhittha, tassa tattha kusalä dhammã na nirujjhantfiti? 


Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nảo trong cõi nào 
thì pháp thiện không đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cáu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 12 tâm bất 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở sanh khởi. 


Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp 
sanh hữu thứ 2... cho đến tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uân 
(sabbesam ciffassa uppädakkhane kusalavippayutfacitfassa 
bhangakkhape tesam tattha). 


Và bậc Bất lai quả trong cõi tịnh cư gọi là hội đủ sát na của 19 
tâm, tức tâm hữu phần thứ l1 là tâm đứng đầu thứ 2, tâm tục sinh, 
15 tâm hữu phần nữa, tâm khai ý môn, tâm đồng lực tham ái chấp 
kiếp sống mới thứ 1 có tánh chất tương tự như tâm thứ 2, với 5 cõi 
tịnh cư (suddhãväãsãänam dutiye citte vattamäne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Thượng Tọa Khải Minh 581 


Pháp Song 


382 


Chỉ pháp của câu hỏi 


- Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 


Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở 


Chỉ pháp của câu hỏi 


- Cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


: Giống nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Ị 


(SI'€) 


1ộIp 8um uộI) 1pq dẹqd “J$tp đuep 2uow tệ) dạqd 
1ộIp 8um uộit) 1gq dạtdq 


“ðip 8ưep uệiu dp #.I Igođu 
1ệIp 8u 2uoux uệr) yeq dựa Sài co Vào ` 


1ŠIp 8uep 2uoun uộr) dụ h Ị H u#(1 nẩN I02 
"hố 8ượn[, 0A 102 “(2X 2XaXaXaXaXa}—- ugí1 4L 102 


1q) 9ä| Suoq 


1ệIp 8uñ) uệI) 1eq dẹtd[ *$tp đưep 8uou3 uệu) dạt 


1$Ip 8un) 2uou3 
ị uệr) yeq dẹud 
| _ tp 8un) trệt ypq dựtđ 3‡tp 8ưep tr) đẹug 1ộIp 8ưep 
ị lÌ Ạ 3uou u$ru) dựtq 
| h ¬ UY . CaX 2X:X¿) @@ (X63) ` 0X) 
uŠ1q) 2ñ| đuoq 1ọu 8uos đạp† đo “ty tre) Ä| 8uỌŒ 
112 quÏ[, 102 


3835 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalã dhammäã nirujjhanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhitthãti? 


Pháp thiện đang diệt với người nào trong cõi nào thì pháp vô 
ký từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã 
nirujjhittha, tassa tattha kusalãä đdhammã nirujjhantiti? 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào trong cối nảo thì 
pháp thiện đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayutfaciftassa bhangakkhane asaññasatfänam 
tesam tattha abyäkatä dhammä nirujjhittha no ca tesam tattha 
kusalãä dhammäã nirujjhanti, kusalãnam bhangakkhane tesam 
tattha abyäkatä ca dhammaã nirujjhi(tha kusalä ca dhammäã 
nirujjhanti. 

Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na diệt của tâm bât tương ưng thiện của những người đó, người ở 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô ký từng diệt nhưng pháp 
thiện không đang diệt với những người đó trong cõi đó. Còn vào 
sát na diệt của tâm thiện của những người đó trong cõi đó thì pháp 
vô ký từng diệt lần pháp thiện cũng đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả), gọi là ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uân (kusalãnam bhangakkhane 
tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Trong câu ván ngược: 


384 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh quả, gọi là 
ngay sát na sanh của tât cả tâm và ngay sát na diệt của 12 tâm bât 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở sanh khởi. 


Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm hữu phần thứ I... cho 
đến tâm tử. 

Nếu là người tứ uẫn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uân 
(sabbesam ciffassa uppädakkhane kusalavippayutfacitfassa 
bhangakkhape tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalã dhammä na nirujjhanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhitthãti? 


Pháp thiện không đang diệt với người trong cõi nào thì pháp vô 
ký không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayutfacif(assa bhangakkhance asaññasatfänam 
tesam tattha kusalãa dhammäã na nirujjhanfi no ca tesam 
tattha abyäkatä dhammä na nirujjhittha, suddhãvãsãänam 
uppajjantänam tesam tattha kusalã ca dhammã na nirujjhanti 
abyäkatä ca dhammã na nirujjhittha. 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na diệt của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người ở 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không đang diệt nhưng 
pháp vô ký từng diệt với những người đó trong cõi đó. Còn đối với 
những người đang sanh trong cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp thiện 
không đang diệt lẫn pháp vô ký cũng không từng diệt. 


Thượng Tọa Khải Minh 585 


Pháp Song 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhittha, tassa tattha kusalãä dhammã na nirujjhantfiti? 


Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì pháp thiện không đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 12 tâm bất 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở sanh khởi. 


Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm hữu phần thứ I1... cho 
đến tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uẫn, người cõi ngũ uẫn ngoài ra thì tính 
từ tâm tục sinh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uân 
(sabbesam ciffassa uppädakkhane kusalavippayutfacitfassa 
bhangakkhape tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi vô tưởng 
VỚI CÕI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và bậc Bất lai quả trong cối tịnh cư, gọi là hội đủ sát na 
của tâm tục sinh ngũ thiên sắc giới, 30 tâm sở với Š cõi tịnh cư 
(suddhävãsam uppajjantänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


386 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(o1'€) 


1ệIp 8un) @3[ ọA dựa 
'3$Ip 2uep 8uoqn uệtq) dẹudJ 


x 290sedo 


11) 2ä Su0 


Š HO H 


1öIp 8um) Á@† ọA dạtq *$Ip 2ưep 8uou uŠrg) dẹtdq 


1ệIp 8un) Á3† ọA dẹud “3$tp 2ưep uệtq) dạt 


““——=====================E 


uŠ14) 9ñ 8u 


1Šrp 8um) Á3† ọA dua 391p đuep 8uou uẻrg) dạt 


1ộIp đum) Á3j A dẹtq “J$Ip 2uep uệw) dẹqa 


CaXsX¿Xa) CzX›Xw>) HSI 


1out 2uos don dgq9 “tự u1et) 2ñ đu 


61 Igo2u 
uẽf1 n0ổN 102 
Wu#() 1L 19 


tộtP 

8utp đ3uouw 
Á3 0A dẹtaq 
19IP 

up 8đuou 
uộ1) dẹtdq 


LH 


112 quị[, I02 


387 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalã dhammã nirujjhanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhitthãti? 


Pháp bất thiện đang diệt với người nào đó trong cõi nào thì 
pháp vô ký từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammäã 
nirujjhittha, tassa tattha akusalä dhammä nirujjhanfiti? 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp bât thiện đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
akusalavippayutfaci(tassa bhangakkhane asaññasatfänam 
tesam tattha akusala dhamm nirujjhittha no ca fesam tattha 
akusalãä dhammä nirujjhanti, akusalãanam bhangakkhane 


tesam tattha abyäkatä ca dhammäã nirujjhittha akusalä ca 
dhammä nirujjhanti. 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na diệt của tâm bất tương ưng bắt thiện của những người đó, người 
ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô ký từng diệt nhưng pháp 
bất thiện không đang sanh với những người đó trong cõi đó. Còn 
vào sát na diệt của tâm bắt thiện của những người đó trong cõi đó, 
pháp vô ký từng diệt lẫn pháp bắt thiện cũng đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh hữu học, gọi 
là ngay sát na diệt của 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở, với 4 cõi tứ uân, 
26 cõi ngũ uân (akusalanam bhangakkhanpe tesam tattha). 


388 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na sanh của tât cả tâm và ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 
36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở sanh khởi. 


Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm hữu phần thứ I... cho 
đên tâm tử. 


Nếu là người cõi tứ uẫn, người cõi ngũ uấn ngoài ra thì tính 
từ tâm tục sinh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uấn 
(sabbesam ciffassa uppädakkhane akusalavippayuttacitfassa 
bhangakkhape tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalã đhammäã na nirujjhanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhitthãti? 


Pháp bất thiện không đang diệt với người trong cõi nào thì 
pháp vô ký không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
akusalavippayuttacittassa bhangakkhanc asaññasatfänam 
tesam tat(ha akusalãä dhammäã na nirujjhanfi no ca tesam 
tattha abyäkatã dhammäãä na nirujjhittha, suddhãvãsam 
uppajjantänam tesam tattha akusalä ca dhammä na nirujjhanti 
abyäkatä ca dhammã na nirujjhittha. 

Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na diệt của tâm bất tương ưng bắt thiện của những người đó, người 
ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp bất thiện không đang diệt 
nhưng pháp vô ký từng diệt với những người đó trong cõi đó. Còn 


Thượng Tọa Khải Minh 589 


Pháp Song 
đối với những người đang sanh trong cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp 
bât thiện không đang diệt lân pháp vô ký cũng không từng diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhittha, tassa tattha akusalä dhammä na nirujjhanfiti? 


Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nảo trong cõi 
nào thì pháp bât thiện không đang diệt với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chi pháp của cấu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na sanh của tât cả tâm và ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 
36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở sanh khởi. 

__ Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm hữu phân thứ 1... cho 
đên tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uẫn, người cõi ngũ uẫn ngoài ra thì tính 
từ tâm tục sinh... cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(sabbesam ciffassa uppädakkhane akusalavippayuttacitfassa 
bhangakkhape tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CÕỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và bậc Bất lai quả trong cối tịnh cư, gọi là hội đủ sát na 
của tâm tục sinh ngũ thiên sắc giới, 30 tâm sở với Š cõi tịnh cư 
(suddhäväãsam uppajjantänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


390 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


1M ÿRÒ IẺ,[, tỆ!H tựa 20L 135 


(I'€) 102 ĐA Q5 IIpiJd 211/2 12 


1ệIp 8un) Á3 ọA dẹqd “$Ip 8ưep 2o tệ) 1eq dpng ' 


1‡Ip 8um Á3 ọA dẹqq[ 1ệIp 8un) Á3 ọA dựa 3ÿIp 8uep uậIu) Jyq dẹqd WA TROẾN 


'1$Ip 2uep 8uou3 uệ1) 1eq dẹtJ ugf) n3N 102 
Tố đuưọn1, 9A 1092 : SN lốp ©oooo uý(] 11L 102 


1ộIp đum Á3j A dựtq '3$Ip đưep 2uo3 u$rq) yeq dẹtq tớp 8um 8uodn 
Á3 ọA dẹtq 


1ộtp 2un) Á3 ọA dẹuq *3$Ip 8uep uệ1u) 1øq dẹud 


x........` 


uệ1d] 1gq 9ä| Su0oŒ 


1ŠIp đuep 2uou 
uệ1) 1q dạt 


LU 


1ouI 2uos dạn† ded2 “ry tre 2ñ 8uOŒ 


112 (quỆ[, 102) 


391 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẦN HIỆN TẠI VỊ LAI 


Paccuppannänäsatavära 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalã dhammä nirujjhanti, tassa akusalã 
dhammäã nirujjhissanfiti? 

Pháp thiện đang diệt với người nảo thì pháp bất thiện sẽ diệt 
với người đó phải chăng? 

Đáp: Aggamagøassa bhangakkhane yassa cittassa anantarä 
agøamagøam pa{ilabhissanfi tassa ciffassa bhangakkhane 
tesam kusalã dhammäã nirujjhaníi no ca tesam akusala 
dhammä nirujjhissanfi, ïitaresam kusalanam bhangakkhane 
tesam kusalä ca dhammäã nirujjhanti akusalä ca dhammäã 
nirujjhissanti. 

Vào sát na diệt của tâm A la hán đạo của những người đó, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh 
vào sát na diệt của tâm dũ tịnh của những người đó, pháp thiện 
đang diệt nhưng pháp bất thiện sẽ không diệt với những người đó. 
Còn vào sát na diệt của tâm thiện của người ngoài ra đó thì pháp 
thiện đang diệt lẫn pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana akusalä dhammã nirujjhissanti, 
tassa kusala dhammä nirujjhanfiti? 


399 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Hay là pháp bắt thiện sẽ diệt với người nào thì pháp thiện đang 
diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane 
nirodhasamäpannanam  asaññasafänam tesam kusalä 
dhammä nirujjhissanti no ca tesam kusalä đdhammäã 
nirujjhanfi, kusalãanam bhangakkhane (tesam akusalä ca 
dhammä nirujjhissanti kusalãä ca đhammã nirujjhanti. 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
đanh nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp bắt thiện sẽ 
diệt nhưng pháp thiện không phải đang diệt với những người đó. 
Còn vào sát na diệt của tâm thiện của những người đó, pháp bất 
thiện sẽ diệt lẫn pháp thiện cũng đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo, gọi là ngay sát na diệt 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamaggassa bhangakkhane 
tesam). 


Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na diệt của tâm dũ tịnh trong 
lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä agøamagøam 
pafillabhissanft tassa  ciffasa bhangakkhane  tesam 
mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát 
na diệt của l7 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm thánh đạo thấp, 38 tâm sở 
sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho 
đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 


Thượng Tọa Khải Minh 595 


Pháp Song 


gọi là ngay sát na diệt của 17 tâm thiện hiệp thế, 2 tâm đạo giữa, 38 
tâm sở sanh khởi tính từ sau khi bât thiện hiện khởi lân sau cùng... 
cho đên tâm thuận thứ trong lộ đặc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: Nhất lai quả, Bậc bất lai đạo, Bậc bắt lai quả gọi là ngay sát na 
diệt của L7 thiện hiệp thế, Bậc bất lai đạo, 38 tâm sở sanh lên tính 
từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na diệt của l7 tâm thiện, 38 tâm sở 
sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä 
agøamagøam pa{ilabhissanfi tassa ciffassa bhangakkhane 
tesam sadisupacäranaya). 


Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm 4 người phàm hữu phần, gọi là 
ngay sát na diệt của 17 tâm thiện hiệp thế, 38 tâm sở sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm 
ban đầu cho đên trước bắt thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm có: 
4 người phàm hữu phân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập lưu quả, gọi 
là ngay sát na diệt của l7 thiện hiệp thế, tâm Nhập lưu đạo, 38 tâm 
sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy 
khởi điểm ban đầu cho đến trước bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: 4 người phàm hữu phân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh quả 
thấp, gọi là ngay sát na diệt của 17 tâm hiện hiệp thế, 2 tâm thánh 
đạo thấp, 38 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi tử 
sanh... không tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến trước bắt thiện 
hiện khởi lần sau cùng. 

Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
4 người phàm hữu phân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả 
thấp, gọi là ngay sát na diệt của l7 tâm hiện hiệp thế, 3 tâm thánh 
đạo thấp, 38 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi tử 


394 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


sanh... không tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến trước bắt thiện 
hiện khởi lân sau cùng. 


Người sẽ không đắc được đạo gồm: 4 người phàm vô phần gọi 
là ngay sát na diệt của 17 thiện hiệp thế, 38 tâm sở sanh khởi tính 
từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... cho đến không tìm được điểm 
tận cùng (iftaresam kusalanam bhangakkhane tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự 
do không có bất thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: 4 người 
phảm hữu phần, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát 
na diệt của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 
52 tâm sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không 
tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến sát na sanh của tâm đồng lực 
bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: 4 người phàm hữu phần, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập lưu quả, 
gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 12 tâm 
bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm Nhập lưu quả, 
52 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không 
tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến sát na sanh của tâm đồng lực 
bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: 4 người phảm hữu phân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh quả 
thấp, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 
12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn (avajjana), 32 tâm quả hiệp thế, 
2 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân 
hồi tử sanh... không tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến sát na 
sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 

Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
4 người phàm hữu phân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả 
thấp, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 
12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm quả 


Thượng Tọa Khải Minh 595 


Pháp Song 


thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... 
không tìm thây khởi điêm ban đâu cho đên sát na sanh của tâm 
đông lực bât thiện thứ 7 hiện khởi lân sau cùng. 


Người sẽ không đắc, được đạo gồm 4 người phàm vô phần, gỌI 
là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 12 tâm bất 
thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 52 tâm sở sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy điểm tận cùng 
(sabbesam ciffassa uppädakkhane kusalavippayutfacitfassa 
bhangakkhape tesam). 


Bậc bất lai quả đang nhập thiền diệt (nirodhasamäpannãnam 
tesam) 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattãänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã na nirujjhanti, tassa 
akusalä dhammäã na nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện không đang diệt với người nảo thì pháp bắt thiện sẽ 
không diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane 
nirodhasamäpannanam  asaññasafãnam tesam kusalä 
dhammäã na nirujjhanfi no ca tesam akusalä dhammäã na 
nirujjhissanti, aøøamagøassa uppädakkhane arahantä yassa 
ci(fassa anantarã agøamagsøam pafilabhissanti tassa citfassa 
uppädakkhanc tesam kusalãa ca dhammä na nirujjhanti 
akusalä ca dhammäã na nirujjhissanti. 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó, hay vào 
sát na diệt của tâm bât tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiên diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp thiện không 


396 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


phải đang diệt nhưng pháp bất thiện sẽ diệt với những người đó. 
Còn vào sát na sanh của tâm A la hán đạo của những người đó, hay 
tất cả bậc A la hán, hay những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo 
tuần tự của tâm dũ tịnh vào sát na sanh của tâm đũ tịnh của những 
người đó, pháp thiện không đang diệt lẫn pháp bất thiện cũng sẽ 
không diệt. 

Vắnngược: Yassaväpanaakusalã dhammãnanirujjhissanti, 
tassa kusala dhammä na nirujjhanfiti? 

Hay là pháp bắt thiện sẽ không diệt với người nào thì pháp 
thiện không đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Aggamaggassa bhangakkhanpe yassa cittassa anantarä 
agøamagsam pafilabhissanfi tfassa ciffassa bhangakkhane 
tesam akusalä đhammã na nirujjhissanti no ca tesam kusalä 
dhammä na nirujjhanti, agøamagøassa uppädakkhane 
arahanfinam  vassa cỉifassa anan(arä aøøamagøam 
pafilabhissanfti tassa cittassa uppädakkhane tesam akusalä ca 
dhammä na nirujjhissanti kusalã ca dhammä na nirujjhanti. 


Vào sát na diệt của tâm A la hán đạo của những người đó hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ tịnh 
vào sát na diệt của tâm dũ tịnh của những người đó, pháp bất thiện 
sẽ không diệt nhưng pháp thiện đang diệt với những người đó. Còn 
vào sát na sanh của tâm A la hán đạo của những người đó, hay tất cả 
bậc A la hán hay những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự 
của tâm dã tịnh vào sát na sanh của tâm dũ tịnh của những người đó, 
pháp bắt thiện sẽ không diệt lẫn pháp thiện cũng không đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự 
do không có bất thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: 4 người 
phảm hữu phần, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát 
na diệt của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 
52 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không 


Thượng Tọa Khải Minh 597 


Pháp Song 


tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến sát na sanh của tâm đồng 
lực bât thiện thứ 7 hiện khởi lân sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: 4 người phàm hữu phần, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập lưu quả, 
gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 12 tâm 
bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm Nhập lưu quả, 
52 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không 
tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến sát na sanh của tâm đồng 
lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: 4 người phàm hữu phần, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi 
tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến sát na 
sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
4 người phàm hữu phân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả 
thấp, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 
12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm quả 
thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... 
không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến sát na sanh của 
tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần sau củng. 


Người sẽ không đắc đạo gồm có: 4 người phàm vô phần, 
gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 12 
tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 52 tâm sở 
sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... cho đến không 
tìm thấy điểm tận cùng (sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane tesam). 


Bậc bắt lai quả đang nhập thiền diệt (nirodhasamäpannãnam 
tesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattãänam tesam). 


398 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Và bậc A la hán đạo gọi là ngay sát na sanh của tâm A la hán 
đạo, 36 tâm sở (aøgøamagøassa uppädakkhane tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm A 
la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên tịch 
Níp bàn (arahantänam tesam). 


Đậc bất lai quả gọi là ngay sát na sanh của tâm đũ tịnh trong 
lộ đặc A la hán đạo (yassa ci(tassa ananfarä agøamagsøam 
pafillabhissanf tassa  cifassa uppäadakkhane  tesam 
mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát na 
sanh của tâm và ngay sát na diệt của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai 
môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh 
khởi tính từ sát na diệt của tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi 
lần sau cùng...cho đến sát na sanh của tâm thuận thứ trong lộ A la 
hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
gọi là ngay sát na sanh của tâm và ngay sát na diệt của tâm bất 
thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 
50 tâm sở (trừ tà kiến, hoài nghi) sanh khởi tính từ sát na diệt của 
tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng...cho đến sát 
na sanh của tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc nhất lai quả, Bậc bắt lai đạo, Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát na 
sanh của tâm và ngay sát na diệt của tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 
32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm thánh quả giữa, 50 tâm sở (trừ tà kiến, 
hoài nghi) sanh khởi tính từ sát na diệt của tâm đồng lực bắt thiện 
thứ 7 hiện khởi lần sau cùng...cho đến sát na sanh của tâm thuận 
thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Bậc bât lai quả, gọi là ngay sát na sanh của tâm và ngay sát na diệt 
của tâm bât thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thê, tâm Bât lai 


Thượng Tọa Khải Minh 599 


Pháp Song 


quả, 46 tâm sở (trừ tà kiến, 4 tâm sở sân phần, hoài nghi) sanh khởi 
tính từ sát na diệt của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau 
cùng...cho đến sát na sanh của tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán 
đạo (yassa cỉttassa anantarã agøamagøam pafilabhissanti tassa 
ciftassa uppãdakkhane fesam sadisipacäranaya). 


Bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt (chi pháp cụm từ này 
chưa được nói đên nirodhasamãpannãnam)). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hán đạo gọi là ngay sát na diệt 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøassa bhangakkhane 
tesam). 


Bậc bất lai quả gọi làngay sátna diệtcủa tâm đũtịnhtrong lộ đắc A 
la hán đạo (yassa cittassa anantarã aøøamagsgam pafilabhissanti 
tassa ciftassa bhangakkhane tesam mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát 
na diệt của l7 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm thánh đạo thấp, 38 tâm sở 
sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng...cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện sau khi chứng Nhập lưu gồm có: Bậc nhập 
lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, gọi là ngay sát 
na diệt của l7 tâm thiện hiệp thế, 2 tâm thánh đạo giữa, 38 tâm sở 
sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng...cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 

Nếu có bắt thiện sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: Bậc nhất 
lai quả, Bậc bất lai đạo, Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát na diệt của 
17 tâm thiện hiệp thế, tâm Bắt lai đạo, 38 tâm sở sanh khởi tính từ 
sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng. ..cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 


400 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


có: Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát na diệt của 17 tâm thiện hiệp 
thê, 38 tâm SỞ sanh khởi tính từ sau khi bât thiện hiện khởi lân sau 
cùng...cho đên tâm thuận thứ trong lộ đặc A la hán đạo. (yassa 
ci(fassa anantarã agøamagsøam pafilabhissanti tassa citfassa 
bhangakkhape tesam sadisũpacäranaya). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Thượng Tọa Khải Minh 401 


(§1') 121 2S u21) 00q dpqj 121 3u5p Hộ) dptqJ 


| upidọA 


21/1 đột Uộ1W] 1IDT, ¿] tuptd LOnSN ÿ 


: Fe LÔNG cơn 


2W) đột UỘHJ) t0T /] tuệ) tư} € “02/7 1227 /J 
snb Ie[ 1q 9q 


T27ENPT PJTEZI OP I[ 1ÿ 5Éq “enD re[ 1ÿ{N 2É Em ETD trượt) tội € 


1d 2È “121/2 10J, /] CỤ! 0P NGỊID tHÿY G 
: e8 gnb qượu) s¿q ?M) độ! UỘ1MJ tĐJ, ¿J 
_————— £_ #18 o#p uượu) 9$q £ “§nb nnỊ ä( 9$q 
#II8 OÉp 21 độ L————=— 
(Ệ(] UIỆ) £ 12/0 142Ƒ, ¿] 00p muJ ÿMI G2H 
ñQ IỆJ[, 12/7 142Ƒ /] 


1ộIP 2S u21) 1Dq dpJqJ 121p 3u5p uộ1J) dptqJ 


| dếM] gHB”””  pyw ám; - 
dụnoÉp 2w don THẾ 9ÉQE.. pud ng 
tqượu) 2q € “2 1T /J dpt) 0ÉP ;„p„2 


300066 GƠ GÓ: 


@--@ek%efSXXS)- 


MÙ1J2 HĐỔM SM01J1J HỘ11/) 10£T 


00p Up DỊ ÿ 20 


Pháp Song 


€@X3'G@XY8-- TT 


2H12 HDS HỤỊ 
101J HỘI 
H1) 104 


0Ép 2gp Su0W-'1 8S LỌn3N 


Thượng Tọa Khải Minh 


dgu) enb qượu [ sq £ UiptJd HH 
du) oÉp qượu[, 9Éq €_ 1?/đ;2»öN ý 


dựu) gnb quợu[, sẻq Z Uupi[d ng 
deu) o¿p quợu[ 9q ế 0/đ2oz5N ÿ 


nb nnỊ ñq 2q tupiJd nụ 
OÉp nnỊ ñ 9Q — p/đ;o»8Ny g 


1ŠIp 9s tệ!) 1eq dựqd 

1ộIp 2uep uộrt) dựtq 
| uyud 
2n,  nqu uregd 
Mộ1J 1T, /] IOn8N ÿ 


0ẺŒ 2G 9S IQn2N 


402 


1$Ip 2s uộr) yạq dựqd “1$tp đuep 8uow tội) dựa 


| | upudloA 


c£-c-eI ID) 2 10J tupiJd tOn8N ÿ | 


¬ @--@(@®-Q(@Đ--- suwm 


dẹu) gnb qượuq[ 2q £ tuoud nn 
| J'.. ? b pid n‡ 
___—_— — enb I[ 1# 2q €CEccL wp7p2Jp (Ề) O0Ép quẸt[ 9ÉQ ÿ 1p/đ1053N ÿ 
I-6£-c tuọ) 1tdq 201 : : 


0Ép 2p 3u0w 3s tọn3MN 


enb Ie[ 1g[ 9q VDWC ĐỂM/ 


du) ẹnb qượu [ 26q £ 
L_———_—] cipr tra sòa tẹnb tị truN sửa L— dpth oép quyt sệa ý “9///6@⁄ZMZ 


Z-U£-c tệ lpH, p7 ECVERUET Mi ED THỊ 


tnI8 gẹnb qượu]1 2 gnb nnỊ ä sẻq upiJd nạn 
| | b quýu) 5q : 


Ccccuộnteg 1py © 988 o#p qượu) s6q ơ *gnb nnị 2g IEECấI gip2ip, O6 tỊ ÑQ 9ổQ - wpidj@nEN y 


1$IP S tộru1 1eq dựqdg 
12p đuotJY 2s uộHÓ/) 10q dpMq[ 221p 3upp u04 uộ1) dpụdq 1ộIp 8uep 8uou3 uệru) dạ 


gnb uyqe[y 9¿q dyu) gnb qượu) s¿q €1 ø) up/d 


Op ượ(B[V 2É _——.._ du) o&p qượu[ 9q €_ ?20 ,pi/đ ¡on3N 
£ZEŒZ| "MĐ1 7 


tr tt 0218 t3 f1 Địc 


L—=—=l T7” 


££-£-cL 1p) p2p ttd tonẩN p| 


si 
r© 
_= 
= 
‹® 
=Ì 
^ 


0Ẻq 2EŒ 3S ton3N 


405 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalã dhammä nirujjhanti, tassa abyäkatã 
dhammä nirujjhissanfiti? 

Pháp thiện đang diệt với người nào thì pháp vô ký sẽ diệt với 
người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhissanti, 
tassa kusala dhammä nirujjhanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào thì pháp thiện đang 
diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasatfanam tcsam abyäkatä 
dhammäã nirujjhissanfi no ca tesam kusalä dhammä nirujjhanti, 
kusalanam bhangakkhane tesam abyakata ca dhamma 
nirujjhissanti kusalä ca dhamm nirujjhanti 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na diệt của tâm bât tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiên diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp vô ký sẽ 
diệt nhưng pháp thiện không đang diệt với những người đó. Còn 
vào sát na diệt của tâm thiện của những người đó, pháp vô ký sẽ 
diệt lân pháp thiện cũng đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả), gọi là ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 38 tâm sở 
(kusalãänam bhangakkhape tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, ở bậc 
thánh nhân là người kiếp chót, gọi là ngay sát na sanh của tất cả 


404 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


tâm và ngay sát na diệt của 12 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tó, 
52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của 
tâm viên tịch Níp bàn (là người kiếp chót). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp (trừ người kiếp chót), gọi là ngay 
sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 12 tâm bất 
thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 thánh quả thấp, 3 
tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm tử (không 
phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hởi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: YVassa kusalãä dhammäã na nirujjhanti, tassa 
abyäkatäã dhammä na nirujjhissanfrti? 

Pháp thiện không phải đang diệt với người nào thì pháp vô ký 
sẽ không diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane 
nirodhasamäpannänam asaññasattänam tesam kusaläđhammä 
na nirujjhanfi no ca tesam abyäkatä đhammäã na nirujjhissanti, 
pacchimacittassa bhangakkhane tesam kusalã ca dhammäã na 
nirujjhanti abyäkatä ca đhammä na nirujjhissanti. 

Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na diệt của tâm bât tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiên diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp thiện không 
đang diệt nhưng pháp vô ký sẽ diệt với những người đó. Còn vào 


Thượng Tọa Khải Minh 405 


Pháp Song 


sát na diệt của tâm viên tịch Níp Bàn của những người đó, pháp 
thiện không đang diệt lân pháp vô ký cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
nirujjhissanti, tassa kusalãä đdhammã na nirujjhantfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nảo thì pháp thiện 
không đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chi pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, 6 bậc 
thánh nhân là người kiệp chót gọi là ngay sát na sanh của tât cả tâm 
và ngay sát na diệt của 12 tâm bất thiện, 38 tâm quả, 20 tâm tố, 52 
tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của 
tâm viên tịch Níp bàn (là người kiêp chót). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp (trừ người kiêp chót), gọi là ngay 
sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 12 tâm bât 
thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 thánh quả thấp, 52 
tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm tử (không 
phải là người kiêp chót) (sabbesam ciftassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhape tesam). 

Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattãänam tesam). 

Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp Bàn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lân sau 
cùng (pacchimacittassa bhangakkhane tesam) 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


406 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


xx (AA) #IP 3s Á3 ọA dựud “1$tp 8uep uệru) dẹqd 


(AX) #ÄI $s Á3 ọA dựtq *3$rp 2uep 2uoux u$rq) du | 


dpu gnb dpi) obp ugqd ọA Uupid nợ 


&) kiên) L—_—_‹‹‹‹‹4: ‹⁄2::20/: ịịaccọn3 2 2⁄2/2:255 ..... &) 


dựu) gnb qượu [ urý[, “0u 1e t[c  10/72727 


-::ew động ẹnb urg[ Z£ "tệ Jgq tE[ Z] 1302 dạpị Lọn8u gị reyqd 3uoq»Ị 


&@X) SA vo Mộ LB_ẦỒẦẦẮ____ —ẶẶ-Ì Uuguu quý, 2q S “ượqu UHIE1 ượud ng uưượud IOn8đN 2. &j 
Ø1 14p) £ pH 1úpJ 9£ “UộI) 1ệQ HT | 11270] : 


102 đạn ton3N 


102 dọp[ tọn5u gi rgud 2uo1 ýA 102 đạp[ Lọn3N 


407 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa akusalã dhammä nirujjhanti, tassa 
abyäkatä dhammä nirujjhissanfiti? 

Pháp bất thiện đang diệt với người nảo thì pháp vô ký sẽ diệt 
với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vä pana abyäkatä dhammã nirujjhissanti, 
tassa akusalä dhammã nirujjhantiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào thì pháp bắt thiện đang 
diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
akusalavippayuttacitfassa bhangakkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasatfanam tcsam abyäkatä 
dhammä nirujjhissanfi no ca tesam akusalä đdhammäã 


nirujjhanti, akusalã bhangakkhane tesam abyäkatä ca 
dhammä nirujjhissanti akusalä ca dhammäã nirujjhanti 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na diệt của tâm bất tương ưng bất thiện của những người đó, 
người đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp vô ký 
sẽ diệt nhưng pháp bắt thiện không đang diệt với những người đó. 
Còn vào sát na diệt của tâm thiện của những người đó, pháp vô ký 
sẽ diệt lẫn pháp bắt thiện cũng đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na diệt của 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở (akusalanam 
bhangakkhape tesam). 


408 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, § bậc 
thánh nhân là người kiếp chót, gọi là ngay sát na sanh của tất cả 
tâm và ngay sát na diệt của 12 tâm bắt thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tó, 
52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của 
tâm viên tịch Níp bàn (là người kiếp chót). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp (trừ người kiếp chót), gọi là ngay sát 
na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 20 tâm thiện (trừ tâm 
A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm tử 
(không phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa uppãdakkhane 
akusalavippayuttacittassa bhangakkhape tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa akusalä dhammäã na nirujjhanti, tassa 
abyäkatã dhammä na nirujjhissanfrti? 


Pháp bất thiện không đang diệt với người nào thì pháp vô ký 
sẽ không diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
akusalavippayuttacitfassa bhangakkhane 
nirodhasamäpannanam  asaññasatfänam tesam akusalä 
dhammä na nirujjhanfi no ca tesam abyäkatã đdhammäã 
na nirujjhissanti, pacchimaciftassa bhangakkhanc tesam 


Thượng Tọa Khải Minh 409 


Pháp Song 


akusalä ca dhammäã na nirujjhanti abyäkatä ca dhammä na 
nirujjhissanti. 

Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na diệt của tâm bât tương ưng bât thiện của những người đó, người 
đang nhập thiên diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp bât thiện 
không đang diệt nhưng pháp vô ký sẽ diệt với những người đó. 
Còn vào sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những người đó, 
pháp bât thiện không đang diệt lần pháp vô ký cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
nirujjhissanti, tassa akusalä dhammäã na nirujjhanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào thì pháp bất 
thiện không đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, § bậc 
thánh nhân là người kiếp chót, gọi là ngay sát na sanh của tất cả 
tâm và ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 
tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm 
viên tịch Níp bàn (là người kiếp chót). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh đạo 
thấp, 3 bậc thánh quả thấp (trừ người kiếp chót), gọi là ngay sát na 
sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 20 tâm (trừ tâm A la hán 
đạo), 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 
52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm tử (không 
phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa uppädakkhane 
akusalavippayuttacittassa bhangakkhape tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


410 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn, gọi là ngay sát na 
diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lần cuối 
cùng (pacchimacitftasa tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 411 


Pháp Song 


.. Lon3N g4 20L 133 
| (AX) !StP ss Á3 ọA đẹug “tộtp 8ưep 8uoux uộrt) Jpq đẹtq[ | 
| dựu) gnb dp) op ugqd ỌA Uupid nghị ị 
&) nàn —— tui óc “/27// 202C tọudtọnSN p 220/đ:025/ 22... &) 
'dgu eab qượu [, trý[, € luợI P2 10L 

“uoui re tư L £ '2) đột pnb uượ[ z£ 102 đạp tọn8u g[ rgụd Zuou*J 

“(oep ty #[ V ty) q1) tộIt) tệ [ 0Z - 
DÁN, 0E h 9 t0 9 men rRV E009 49 0% VrSp vơi? ES2S9TEP9 SHARRUIADATTRAMRRAUIRRRVARRI+ v8 me tien egrvetelvVtrroerfTTTOPSTESTAST9 ASSUE7-781Xc292PSP tr SeP"QHRVNARANNEAIARRRARSTVWSR/EYESvi vglivezessz trọng h 
về se 8g _.  —- _—=—=-=_--... ——- ượựqu gượu [ 2q § “ượuqu ur# ưeud nnự tưredd tọn8N ''--› &ÿ 

0} uy) 0£ “gnb tự) o£ “tộ() 1q t[Z|  202/#7 Ộ 
l 109 dạn ọon5N 

XxxX 


(AA) !SIP 35 Á3† 0A dẹqd “1ộtp up u$r4) yeq dẹqa 


...... | oỏu nu gnb gượu L 2ẻq € “ ureud Iọn8N ỮỚỢ 


ồIU †E 
ká ke“ 3042 đạn] tọnäu eị reqd 3uo eA 3042 đạn tọn8N 


Thượng Tọa Khải Minh 


412 


Pháp Song 


PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalã dhammäã nirujjhanti, tassa 
tattha akusalä dhammä nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện đang diệt với người nảo trong cõi nảo thì pháp bất 
thiện sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Aggamagøassa bhangakkhane yassa cittassa anantarä 
agøamagøam pa{ilabhissanfi tassa ciffassa bhangakkhane 
tesam ta(tha kusalã dhammä nirujjihanft no ca tesam 
tattha akusalä dhammä nirujjhissanti, ifaresam kusalänam 
bhangakkhane fesam tattha kusalãä ca dhammä nirujjhanti 
akusalä ca dhammä nirujjhissanti. 


Vào sát na diệt của tâm A la hán đạo của những người đó, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh 
vào sát na diệt của tâm dũ tịnh của những người đó trong cõi đó, 
pháp bất thiện đang diệt nhưng pháp thiện sẽ không diệt với những 
người đó trong cõi đó. Còn vào sát na diệt của tâm thiện của người 
ngoàải ra đó trong cõi đó thì pháp thiện đang diệt lẫn pháp bất thiện 
cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đhammäã 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalãä dhammäã nirujjhantiti? 


Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nảo trong cõi nảo thì 
pháp thiện đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Thượng Tọa Khải Minh 415 


Pháp Song 


Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane tesam tattha akusalä 
dhammä nirujjhissanti no ca tesam tattha kusala đhammä 
nirujjhanti, kusalanam bhangakkhane tesam tattha akusalä ca 
dhammä nirujjhissanti kusalä ca đhammã nirujjhanti. 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện của những người đó trong 
cõi đó, pháp bất thiện sẽ diệt nhưng pháp thiện không đang diệt 
với những người đó. Còn vào sát na diệt của tâm thiện của những 
người đó trong cõi đó, pháp bất thiện sẽ diệt lẫn pháp thiện cũng 
đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo, gọi là ngay sát na diệt 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøassa bhangakkhane 
tesam tattha). 


Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na diệt của tâm dũ tịnh trong 
lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä agøamagøam 
pafilabhissanfi fassa ci(fassa bhangakkhane tesam tattha 
mukkhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát 
na diệt của L7 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm thánh đạo thấp, 38 tâm sở 
sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho 
đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 

Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
gọi là ngay sát na diệt của l7 tâm thiện hiệp thế, 2 tâm thánh đạo 
giữa, 38 tâm sở sanh khởi tính từ sau khi bắt thiện hiện khởi lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 


414 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Nhất lai quả, Bậc bắt lai đạo, Bậc bất lai quả gọi là ngay sát na diệt 
của l7 thiện hiệp thế, tâm Bắt lai đạo, 38 tâm sở sanh khởi tính từ 
sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na diệt của 17 tâm thiện hiệp thế, 38 
tâm sở sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... 
cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo với 4 cõi tứ uấn, 
22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp chót trực tiếp) (yassa 
cifassa anantarä agøamagsam paf{ilabhissanfi tassa citfassa 
bhangakkhape tesam tattha sadisupacäranaya). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của L7 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm 
thánh đạo thâp, 38 tâm sở sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người nảy là đồng lực đại thiện 
thì tính từ sau khi bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
đồng lực cận tử thứ 5 với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi sắc 
cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, gọi là ngay sát na diệt của 17 tâm thiện hiệp thế, 38 tâm sở 
sanh lên tính tâm tục sanh... cho đến trước bắt thiện hiện khởi lần 
Sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phần tam nhân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập 
lưu quả, gọi là ngay sát na diệt của 17 hiệp thế, tâm thánh đạo Nhập 
lưu, 38 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho đên trước bât 
thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na diệt của 17 thiện hiệp thê, 2 tâm thánh 
đạo, 38 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho đến trước bất 
thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Thượng Tọa Khải Minh 415 


Pháp Song 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na diệt của của L7 tâm thiện hiệp thế, 3 
tâm thánh đạo thấp, 38 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho 
đến trước bất thiện hiện khởi lần sau cùng với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi 
ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa gọi là ngay sát na diệt của 17 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm thánh 
đạo thấp, 38 tâm sở sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến trước bắt thiện hiện khởi lần sau 
cùng với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần sẽ không sanh 
vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của l7 tâm 
thiện hiệp thế, 38 tâm sở sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bất thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đên trước bât thiện hiện khởi lân sau 
cùng với [1 cõi dục giới (là người kiêp chót gián tiêp). 

4 người phảm hữu phân, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, 
gọi là ngay sát na diệt của L7 tâm thiện hiệp thê, 3 tâm thánh đạo 
thâp, 38 tâm SỞ sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đên tâm tử với 
4 cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi tịnh cư) (không phải là người 
kiêp chót) (itaresam kusalãnam bhangakkhane tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của cẩu mở: Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do 
không có bất thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm 
hữu phần tam nhân, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay 
sát na diệt của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm thiện hiệp 
thế, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh 
của tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


416 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người hữu phần tam nhân, Bậc Nhập lưu đạo, Bậc Nhập lưu 
quả, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 
12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm Nhập 
lưu quả, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na 
sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến 
sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến 
sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng 
với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót 
trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na 
diệt của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 
tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm đồng lực bất 
thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm đồng lực cận 


tử thứ Š với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là 
người kiếp chót gián tiếp). 


4 người phảm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ sanh vào trong cõi mà mình 


Thượng Tọa Khải Minh 417 


Pháp Song 


ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm tử, với 4 cõi tứ uấn, 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi tịnh cư) (không 
phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane tesam tatthe). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalã dhammä na nirujjhanti, 
tassa tattha akusala dhammä na nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện không đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp bất thiện sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayutfacitfassa bhangakkhane tesam tattha kusalä 
dhammä na nirujjhanti no ca fesam tattha akusalä đhammä 
na nirujjhissanti, aøøamagøassa uppädakkhane arahantaänam 
yassa ci(fassa ananfarä agøamagsøam pafilabhissanfi fassa 
cifttassa uppädakkhape asaññasattänam tesam tattha kusalä ca 
dhammä na nirujjhanti akusalä ca dhammäã na nirujjhissanti. 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó, hay vào 
sát na diệt của tâm bất tương ưng thiện của tất cả những người đó 
trong cõi đó, pháp thiện không phải đang diệt nhưng pháp bắt thiện 
sẽ diệt với những người đó trong cõi đó. Còn vảo sát na sanh của 
tâm A la hán đạo của những người đó hay tất cả bậc A la hán hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh 
vào sát na sanh của tâm dũ tịnh của những người đó, người ở trong 
cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không đang diệt lẫn pháp bất 
thiện cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vä pana yattha akusalä dhammäã na 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalãä đdhammã na nirujjhantiti? 


418 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Hay là pháp bất thiện sẽ không diệt với người nảo trong cõi nào 
thì pháp thiện không đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Aggamagøassa bhangakkhane yassa cittassa anantarä 
aggamagsampafilabhissantitassacittassabhangakkhanefesam 
tattha akusalä đhammäã na nirujjhissanti no ca tesam tattha 
kusalä dhammaä na nirujjhanti, aøzøamagøassa uppädakkhane 
arahanfinam  yassa ciffassa ananfarä apgøamagøøam 
pafilabhissanfi tassa ciftassa uppädakkhane asaññasattänam 
tesam tattha akusalãä ca dhammaä na nirujjhissanti kusalä ca 
dhammä na nirujjhanti. 


Vào sát na diệt của tâm A la hán đạo của những người đó hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh 
vào sát na diệt của tâm dũ tịnh của những người đó trong cõi đó, 
pháp bất thiện sẽ không diệt nhưng pháp thiện đang diệt với những 
người đó trong cõi đó. Còn vào sát na sanh của tâm A la hán đạo 
của những người đó, hay tất cả bậc A la hán hay những người nào 
sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ tịnh vào sát na sanh của 
tâm dũ tịnh của những người đó, người ở trong cõi vô tưởng trong 
cõi đó, pháp bất thiện sẽ không diệt lẫn pháp thiện cũng không 
đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do 
không có bất thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm 
hữu phân tam nhân, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay 
sát na diệt của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp 
thế, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh 
của tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 

Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phần tam nhân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập 
lưu quả, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt 
của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm 


Thượng Tọa Khải Minh 419 


Pháp Song 


Nhập lưu quả, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
sát na sanh của tâm đông lực bât thiện thứ 7 hiện khởi lân sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần sau củng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng 
với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uần (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót 
trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na 
diệt của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 
tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đên sát na sanh của tâm đông lực bât 
thiện thứ 7 hiện khởi lân sau cùng. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm đồng lực cận 
tử thứ Š với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là 
người kiếp chót gián tiếp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 
12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm tử với 4 cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi tịnh cư) (không 


490 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane tesam tattha). 


Và bậc A la hán đạo gọi là ngay sát na sanh của tâm A la hán 
đạo, 36 tâm sở (aøøamagøassa uppädakkhane tesam tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na sanh của tâm tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên 
tịch Níp bàn (arahantänam tesam tattha). 


Bậc bất lai quả gọi là ngay sát na sanh của tâm dũ tịnh trong 
lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä agøamagøam 
pafilabhissanfi fassa ciffassa uppädakkhane tesam tattha 
mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát na 
sanh của tâm và ngay sát na diệt của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai 
môn „ 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh 
khởi tính từ sát na diệt của tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi 
lần sau cùng. ..cho đến sát na sanh của tâm thuận thứ trong lộ đắc 
A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
gọi là ngay sát na sanh của tâm và ngay sát na diệt của tâm bất 
thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 
50 tâm sở (trừ tà kiến, hoài nghi) sanh khởi tính từ sát na diệt của 
tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng...cho đến sát 
na sanh của tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc nhất lai quả, Bậc bắt lai đạo, Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát na 
sanh của tâm và ngay sát na diệt của tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 
32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm thánh quả thấp, 50 tâm sở (trừ tả kiến, 
hoài ngh1) sanh khởi tính từ sát na diệt của tâm đồng lực bắt thiện 
thứ 7 hiện khởi lần sau cùng...cho đến sát na sanh của tâm thuận 
thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Thượng Tọa Khải Minh 491 


Pháp Song 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát na sanh của tâm và ngay sát na diệt 
của tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm Bắt lai 
quả, 46 tâm sở (trừ tà kiến, 4 tâm sở sân phân, hoài nghi) sanh khởi 
tính từ sát na diệt của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần 
sau cùng...cho đến sát na sanh của tâm thuận thứ trong lộ đắc A la 
hán đạo với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (là người 
kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của tâm và ngay sát na diệt của 
12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ sát na diệt của tâm đông lực bât thiện thứ 7 hiện khởi lân 
sau cùng... cho đên tâm tử. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bất 
thiện thì tính từ sát na diệt của tâm đồng lực cận tử thứ 5... cho đến 
tâm tử với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là 
người kiếp chót gián tiếp) (yassa cittassa anantarã agøamaggam 
pafilabhissanfi fassa ciffassa uppädakkhane tesam tattha 
sadisũpacäranaya). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hán đạo gọi là ngay sắt na diệt 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøassa bhangakkhane 
tesam tattha). 

Bậc bắt lai quả gọi là ngay đủ sát na diệt của tâm dũ tịnh 
trong lộ đặc A la hán đạo (yassa ciftassa anantarã aøøamagøam 


pafilabhissanfi fassa ci(tassa bhangakkhane tesam tattha 
mukhayanaya). 


499 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự, do không có bắt thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát 
na diệt của I7 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm thánh đạo thấp, 38 tâm sở 
sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng...cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
gọi là ngay sát na diệt của l7 tâm thiện hiệp thế, 2 tâm thánh đạo 
giữa, 38 tâm sở sanh khởi tính từ sau khi bắt thiện hiện khởi lần sau 
cùng...cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc nhất lai quả, Bậc bất lai đạo, Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát 
na diệt của 17 tâm thiện hiệp thế, tâm Bất lai đạo, 38 tâm sở sanh 
khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng...cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát na diệt của 17 tâm thiện hiệp thế, 38 
tâm sở sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... 
cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo với 4 cõi tứ uẫn, 
22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (yassa 
ci(fassa anantarã agøamagsøam pafilabhissanti tassa citfassa 
bhangakkhape tesam tattha sadisipacäranaya). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 17 tâm thiện hiệp thê, 3 tâm 
thánh đạo thâp, 38 tâm sở sanh khởi. 

Nếu là đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại 
thiện thì tính từ sau khi bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm đồng lực cận tử thứ 5, với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi 
tịnh cư) (là người kiêp chót gián tiêp). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Thượng Tọa Khải Minh 495 


(43) 


L——— 


214) độ† M1] 14D], /] 
L_— 
OÉP 77/ 210 đột! 
1H 2ÈH 22117 1pƑ ¿T 


dựu) oép 2/0 độn 

snb Ie| gq 2‡q (IỆ] UV) € %2211/2 PT ¿7 
_—.-... 

nb Te[ 1e 9q đẹu) oép 21/0 độI!/ 

OÉp I#[ 1E£{ 9q “gnb re[ 1ÿ1N 2# (UẸN) Uÿ] £ “212 4Ð} ¿j 


L_  _ cn3:enbuquyuj 2¿qc '_————=—=—-—- 


E18 OÉp ?1! độ! wnr8 oẻp qượu[, sệq £ 'enb nn[ ñq ø¿q GẸp THỊ ?9! độn 


tệ] tUE) £ '12// 4} ¿] 


Pháp Song 


ñq UỆ[, 22/12 142Ƒ /J 
uẺ(2 ug8u u3I() 1ÿ 


1ôI 2s uộ1) 10q dpq[ 121p đu0) u14) dptJqJ 


L__Ừ_DDD_D tqmusðac S4 Phút 


0p | “đNGEp  PMIỜM dụ oứp upd ng | 
UP ĐỊ ÿ 2Ñ | quyu) trọt € H2 PT /J quygloÿaqg - '042055N | 


1IP1JUH 10) 
đụu enb quợt[ 2¿q — 2đ” 
dẹt oép tượt[ sÿq €_ “9Wđ19ZM 


Thượng Tọa Khải Minh 


1AĐIJH 1D} 
dgu gnb qượu[ øÿqZ — #p/d»‡ 
đẹu) o¿p quy [ 2¿q ý “21/đ12#Zw 


‹ * IHDUJUH 110) 
nb nn[ ñq 9¿q Nà 
o#p nn| ñ(I 2¿q Iupiid tọn TẢ 


lỆIP 2s tệ!) 1pq dự 
1ộtp 8uep u1u) dạ 


| tu uIe} 


#1 độ1!/ ueud nnq 
Mật) 0] /J  tưyqd ton8N 


-03X9)ˆ“ Bát 101646 &) 


HI/2 HDSM SM01JY HỘI? 10 2Hụ2 HDS HpỊ †Ø1J 
l HỘI MỘ1 10T 


dạy 3811 1012 đạn tọn3N 


424 


425 


1ộIp s uệru) yøq dẹud *Štp 8uep uệig) dẹua 


Pháp Song 


(Z© 
ý 0Ép 211 421 €-£-t-y 
(LỆ) tIỆ} € “221/2 1427, ¿] 
nhu 2@X%XĐO© tậNT.^"^**° G1) 
Ø11U 0 {UuIUI 102 30111 06A uữS 9S LỌn3Nj 
1ÿIP 3s trộI) ypq dựqd '3$tp 8uep uệrq) dẹtd 
L——— :;-; 
1H đột Hộ1J) ĐT /T 
C®)--COGXðX@X tôm ta m no on uọ —- ".... _ ho 
1$Ip 2uo3 ạs tệ1u) 1gq dạt “3$rp 8uep uệru) dựa 1ộIp s tuệ) 1øq dẹqd “J$tp 2ưep uệru) dạt 


L————— 


đpu) oép 2u dạ  t CCỲTY 


dpu] o 21/0 đội 
ÿ(† OÉp 421 (UỆU) UIỆ} € “212 P7 /Ƒ 


(ưu UIE) € “42717 12T /J 


đuo nøs ượ[ 1Ọt¬ị 


U11 ñ) to 
Cm® „2% XeX:2 9ñ 8uoQ{ ` `” G3Xø) uộI tộI() 1ÿ 


dọt[ u12) 102 độrX tọn15N 


bị 


Thượng Tọa Khải Minh 


(y£© 


Thượng Tọa Khải Minh 


_] du) gnb qượu[, 2¿q £ ID 1D} IDtJd 
L— : 
I-c€-z- tệ 1eg p¡ — 9nb Ieị 1tq 2q L__ `} đẹu) oÉp quợu | 9q €7 p/đ 058W 
Nhu. €-CE-G-GL 1) Ð2101 
gnb 1e[ 1ÿq 2¿q du) enb qượuJ 2ÿQZ 21w 0 upjd 
\ c_Í mm : : : 
tre vọm ga mp7 OẺp I#[ 1p 9Éq__ “gnb re[ 1ptN 2É Teen mrmrarl mT7?TPT dpu) op qượu[ 9Éq ý” ~pđ ¡018M 
#118 enb qượu[, 9q £ snb nn[ ñ( z¿q IupIJH 1D) Apd 


_ —— 


trrc tàn ta m 918 o#p qượu [, s¿q £ “enb nnỊị ñ(I 5q I-EE-Z-CI. 1P) P2107 O#p nnỊ ñ( 9ÿQ — 71 MpJđ1Q"18N 
1ŠIp $s tệ!) 1gq dạt 
(XX) !ôIp đuotJ 2S uộ1/) 10Q dptJq[ J21P Äu0p đuoJ Uộ) dpdJ lộtp 8uep 8uot uậr dạ 

gnD ưp£[V UNU UIE} 


2q Up, 'OÉp \ | đẹu) ẹnb qượu) 2q £ ưegd nng 


trợ#[ 2q LỆ, €.£ƒ£ƒ(cL  MỤT Nau 900 407ML 984 t uượud Ion3N 


ưu te} 


L ] uưẹud nng 


CC Cá 14) P27DT - tưegd tọon8N 


“.=======================ck 


MỘIJ2 HĐỔM ổM01J1 HỘI) 10T 


đột [, 2811 302 dọr tọn5N 


Pháp Song 
426 


Pháp Song 


1ởIp ạs uru) 1gq dẹqd *$tp 2ưep 2uow uệtg) dạt 


(££) : 


L—— mm ccvở 


| £-£Z£-Z-zI - TƯ 21L 


X uộru) 1eq dẹud 
X uện) đẹNa | nà 
na "`"... .ẻẽẽ he Ông) _ (2XsXeX6XeX&3) tộN J2 


2U0N1 0A tQn3N[ 9U 0 {UuIUI 102 0.1) 0A uts 9S 101ỔN 
X uạIu yạq dẹud 
X tru) dẹaq 1ŠIp 9s uệ1u) 1gq dựud “$tp 2ưep 2uou uộrq) dẹtaq 


...... b-b 


í£ZzI - HỘI P210T 


CgzX caXeSX n3) uộI) 6q 114 tẻ9 2Ä8[ 8u --''*'**' Àdxbbxbo 0500 


(XX) #Ip 3uow 3s uệru) 1eq dẹtdJ “)$tp 2uep 8uou u$r) dạ 


==—... Cty 


rất ZZI — !HĐƑ 


Uộ101 ñ) tẻo 
h x..- ẰœGccQö 2ä 3uod Nào: 


L_—— — t-tbỳ 


E-££-Z-ZI  1MĐỊ 21D] 


8un2 mes 
tƯỆ[ 1O uộI4,...... HIỆNT, 992192229922 


$1) 16 
d1, ug12 102 đr% 19n3N 


42? 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalã dhammã nirujjhanti, tassa tattha 
abyakata dhamma niruJjhissanfftI? 

Pháp thiện đang diệt với người nào trong cõi nào thì pháp vô 
ký sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhamma 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalä đdhammã nirujjhantfIiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì pháp 
thiện đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayutfaciftassa bhangakkhane asaññasatfänam 
tesam tattha abyäkatä dhammäã nirujjhissanfi no ca tesam 
tattha kusalä đhammäã nirujjhanti, kusalãnam bhangakkhane 
tesam tattha abyäkatã ca dhammä nirujjhissanfi kusalä ca 
dhammä nirujjhanti. 

Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na diệt của tâm bât tương ưng thiện của những người đó, người 
ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô ký sẽ diệt nhưng pháp 
thiện không đang diệt với những người đó trong cõi đó. Còn vào 
sát na diệt của tâm thiện của những người đó trong cõi đó, pháp vô 
ký sẽ diệt lần pháp thiện cũng đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cẩu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh (trừ bậc A 
la hán quả), gọi là ngay sát na diệt của của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uân (kusalãnam bhangakkhane 
tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Trong câu vấn ngược: 


498 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, § bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm 
và ngay sát na diệt của I2 tâm bất thiện, 36 tâm qủa, 20 tâm tố, 52 
tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm 
viên tịch Níp bàn, với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) 
(là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vào cõi mình ở nữa, 
gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của của 
12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát 
na sanh của tâm, với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào cõi mình ở nữa, gọi 
là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của của 12 
tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm tử với 4 cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi tịnh cư) (không 
phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalã dhammä na nirujjhanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhissantfiti? 


Pháp thiện không đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp vô ký sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Thượng Tọa Khải Minh 499 


Pháp Song 


Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayutfaciftassa bhangakkhance asaññasatfänam 
tesam tattha kusala dhammäã na nirujjhanfi no ca tesam 
tattha abyäkatä dhammä na nirujjhissanfi, pacchimaciftassa 
bhangakkhape tesam tattha kusalä ca dhammä na nirujjhanti 
abyäkatã ca dhammä na nirujjhissanti. 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na diệt của tâm bât tương ưng thiện của những người đó, người 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không phải đang diệt 
nhưng pháp vô ký sẽ diệt với những người đó trong cõi đó. Còn 
vào sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những người đó trong 
cối đó, pháp thiện không phải đang diệt lần pháp vô ký cũng sẽ 
không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalãä dhammã na nirujjhantiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào trong cõi nào 
thì pháp thiện không phải đang diệt với người đó trong cõi đó phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, § bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm 
và ngay sát na diệt của I2 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 
tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của 
tâm viên tịch Níp bàn, với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi 
khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na 
diệt của của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 


450 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... 
cho đến sát na sanh của tâm tử, với 4 cõi tứ uần, 25 cõi ngũ uẫn (trừ 
cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm sanh trước tâm tử, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uần (trừ cõi 5 
cõi tịnh cư) (không phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa 
uppädakkhane kusalavippayuttfacittassa bhangakkhape tesam 
tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp 
chót trực tiếp) (pacchimacittassa bhangakkhane tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
diệt trong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyên cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi vô tưởng (chi pháp cụm từ 
này chưa được nói đến asaññasattãnam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 451 


Pháp Song 


(9€) 


XxX 


XxX 


..... `. 4A dng .Á, Ạ Ạ 
® “V ñÿnj đpj,} + trội? đpi2T T9) SE 20/0502 29351612 "5... s. TT II "m.. 
ọng ( ) óne) 
nu 8ượn] ọA 102 8uo1ị ogA ques 8uo ạs A, Đụ kia 109 801) OỆA {UES 9S ĐA, 6n 
(4X) 1ô!P 25 (0 0A dpttd 121p 3unp 8uoty uật/) dptq SỤUL 9A IO 
—— 4! ?nb (up 204 c ugqd ỌA uptd ị 


de pnb que, uưẹ) £* 'au) động pnb ung ý “ŸHŸJljL- đoyy oøp upạy 20g E ttợgd tọn8N p ,upgd ;on3N 
“UOt [EU UP} £ “tộ!U) }ÿQ UUỆ, Z] 


| p7 DHPTỊIPT 2g € ượud ỌA. uuptd ưng 
dpt] OÙP 1JMtJT 20 £ ưfyud Ion3N Uipid ton8N ? 


1) ¿nDb tqượu [ tu) €° ˆ2) dệt gnb tệ) Z£ 


SN 1UĐ} DO JDT 
UQUI T#(f t} £ “tộ†4) 1ÿq tr L, Z] : 


dạn uyt2) 3042 dạr1 tọn3N 


4 


(4X) 1ôIP 29 40 0A dpud ' 121p Sunp 3u0tJ uộ14) dpdj 


- DU 1Ð updl 
—... 


999 0 (1A) 1ô‡p 2s († oA dptd 3ộip 8upp tội) dptdq 


_LLLLLL 


ọ1 trE) 0£ “enb tệ) ọ£ "t1() 6q ttợ[, £] 


Wệ» hong suê @XezX9@XAXXð@---GXXXXXX%XĐ--@) 


dạn 2ä11, 102 đạr ton3N 


b 


Thượng Tọa Khải Minh 


452 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalä đhammä nirujjhanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhissanftiti? 


Pháp bất thiện đang diệt với người nảo trong cõi nào thì pháp 
vô ký sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã 
nirujjhissanti, tassa tattha akusalä đhammã nirujjhanftiti? 

__ Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nảo trong cõi nào thì pháp 
bât thiện đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
akusalavippayutfacittassa bhangakkhane asaññasatfänam 
tesam tattha abyäkatä dhammä nirujjhissanfi no catesam tattha 
akusalãä dhammä nirujjhanti, akusalãanam bhangakkhane 


tesam tat(ha abyäkatä ca dhammäã nirujjhissanfi akusalä ca 
dhammä nirujjhanti. 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na diệt của tâm bất tương ưng bắt thiện của những người đó, người 
ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô ký sẽ diệt nhưng pháp 
bất thiện không đang diệt với những người đó trong cõi đó. Còn 
vào sát na diệt của tâm bắt thiện của những người đó trong cõi đó, 
pháp vô ký sẽ diệt lẫn pháp bắt thiện cũng đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 3 người phàm, 3 bậc thánh hữu học, gọi 
là ngay sát na diệt của 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở với 4 cõi tứ uân, 
26 cõi ngũ uân (akusalanam bhangakkhanpe tesam tattha). 


Thượng Tọa Khải Minh 455 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu ván ngược: 


Chi pháp của câu mở: Người phàm hữu phân tam nhân, 8 bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm 
và ngay sát na diệt của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm 
sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm 
viên tịch Níp bàn 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (là 
người kiếp chót trực tiếp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vào cõi mình ở nữa, 
øọI là ngay sát na sanh của tât cả tâm và ngay sát na diệt của của 
20 tâm thiện (trừ tâm A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 32 tâm quả 
hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục 
sanh... cho đến sát na sanh của tâm tử với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào cõi mình ở nữa, gọi 
là ngay sát na sanh của tât cả tâm và ngay sát na diệt của của 20 
tâm thiện (trừ tâm A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 32 tâm quả 
hiệp thể, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm 
tục sanh... cho đến tâm tử, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uân (trừ 5 
cõi tịnh cư) (không phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa 
uppädakkhane  akusalavippayutfacittasa bhangakkhane 
tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalã đhammäã na nirujjhanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhissanfiti? 


434 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Pháp bắt thiện không đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp vô ký sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
akusalavippayuttacittassa bhangakkhanc asaññasatfänam 
tesam tat(tha akusalãä dhammäã na nirujjhanfi no ca tesam 
tattha abyäkatä dhammäã na nirujjhissanfi, pacchimacittassa 
bhangakkhape tesam tattha akusalä ca dhammã na nirujjhanti 
abyäkatä ca dhammã na nirujjhissanti. 


Vào sát na sanh của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na diệt của tâm bât tương ưng bât thiện của những người đó, người 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp bât thiện không đang diệt 
nhưng pháp vô ký sẽ diệt với những người đó trong cõi đó. Còn vào 
sát na diệt tâm viên tịch Níp bàn của những người đó trong cõi đó, 
pháp bât thiện không đang diệt lân pháp vô ký cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhissanti, tassa tattha akusalä dhammã na nirujjhanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào trong cối nào thì 
pháp bât thiện không đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm 
và ngay sát na diệt của 21 tâm thiện, 36 tâm qủa, 20 tâm tố, 52 tâm 
sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm 
viên tịch Níp bàn với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) 
(là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na 
diệt của của 20 tâm thiện (trừ tâm A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 


Thượng Tọa Khải Minh 455 


Pháp Song 


32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính 
từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 
25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na sanh của tất cả tâm và ngay sát na diệt của 
của 20 tâm thiện (trừ tâm A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 32 tâm 
quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm 
tục sanh... cho đến tâm tử, với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uân (trừ cõi 
5 cõi tịnh cư) (không phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa 
uppädakkhane  akusalavippayutfacittasa bhangakkhane 
tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô 
tưởng và sẽ diệt vào trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam tattha). 

Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp 
chót trực tiếp) (pacchimacittassa bhangakkhane tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
diệt trong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyên cửu sắc diệt lần sau cùng, với 4 cõi vô tưởng (Chi pháp của 
cụm từ này chưa được nói đến asaññasattãnam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


436 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


l[443) 


IÉTÍA IẺ.L UỆ!ïH uyqa 20 1951 
102 Đ{ 1QH6N HĐpUJqJ 21T 22 
Â_ voadptg A@roaedpig  # 
6n Ta. nh TRE 0 
6n) 
nu 8uon1 ọA 102 ổuo1 oA {ues 8uoqpị ạs 9A, sạu Pha 109 01) OÉA (6S 9S ÿA, 
(AX) lôip ð 1 0A dpd 9ảtp 8unp 8uouy uộn ipẠ đpjdj Bọn 9A 8O 


` —=_—_._—-—--. = di) pnb up] 2904 € uyqd ỌA uptJd nụ 


¡ __ “IOul ey te) z '(op uyte[V tt -)uộtt tệ, 0 : sa. 


T.H.HĐLE-.-.-—-—=—-....ỀỀẽNNMNw R dp1] pIP ỊNPIT 50{E ueqd@A  ¡ HDHJHỊM | 
dựuy enb qượt,[ trụ) £° 'wi đậrg enb tt) Z£ - zp; p2 ;p7 đpụ) oöp 1Jup1LL 204 € uưygd tonẩN p tupijd 1on8N g | 
ư Ế ị 


0u re urỆ} £ '(o#p ưẹte[V 0g) -)Uộ10) rỆ,[, 0 (AA) i ị | : | | : 
(1X) 121p 25 Á4 0A dpudi ' 12p đupp 8uoy uộ1/) 10Q dptqJ 


 AớẶ_—MHMMMM.ắ.Ắ_[F._  _~—#t------ằẰằẰ-Ằằ-ẰẶẨẰẨẰ—Ằ- 2.1.7. >>> >———.Th 
L____— _ —————| tyuuquyn|2ýas : 


XX | @mtgi0c vnbungi0 Uộng 6| Jc 10202707 9. Ôm 4Ó kg bị 
Ni Ý (4A4)12IP 2ÿ ®ọA Mã ộIP 3uDp uện/t 0q dpd 
lễ lâu lu bit li tia lu 


`... ý X:XzX:X®X©X: XS) 9439634890343639) vữáš 36 ị 


dạy 31T 3042 dọr tọon32N 


457 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẦN QUÁ KHỨ VỊ LAI 


Afifanägatavara 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalä dhammäã nirujjhittha, tassa akusalã 
dhammäã nirujjhissanfiti? 

Pháp thiện từng diệt với người nào thì pháp bất thiện sẽ diệt 
với người đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggøasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
ananfaräã agøamagøam pafilabhissanti tesam kusalã đdhammä 
nirujjhittha no ca tesam akusala dhammä nirujjhissanti, 
ifaresam tesam kusalä ca dhammäã nirujjhi(tha akusalä ca 
dhammä nirujjhissanti. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh 
là người hội đủ tâm dũ tịnh, pháp thiện từng diệt nhưng pháp bất 
thiện sẽ không diệt với những người đó. Còn đối với người ngoài 
ra đó thì pháp thiện từng diệt lẫn pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana akusalä dhammã nirujjhissanti, 
tassa kusala dhamma nirujjhitthãti? 


458 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Hay là pháp bắt thiện sẽ diệt với người nào thì pháp thiện từng 
diệt với người đó phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo gọi là hội đủ sát na tâm 
của A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøasamangnam tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm A 
la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên tịch 
Níp bàn (arahantänam tesam). 


Bậc bất lai quả gọi là hội đủ sát na của tâm dũ tịnh trong lộ đắc A 
la hán đạo (yassa cittassa anantarã aøøamaggam pafilabhissanti 
tesam mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ sát na diệt của bất thiện hiện khởi lần sau 
cùng...cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Nhật lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát 
na diệt bất thiện hiện khởi lần sau cùng...cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarã aggamaggam 
pafilabhissanti tesam sadisipacaranaya). 


Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giaI đoạn đó gôm 4 người phàm hữu phân, gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... 


Thượng Tọa Khải Minh 459 


Pháp Song 


không tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến sát na sanh của bất thiện 
hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: 4 người phàn hữu phần, bậc Dự lưu đạo, bậc nhập lưu đốn: 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gôm có: 4 
người phàm hữu phân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh quả thấp... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm CÓ: 
+ người phản hữu phần, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả bu 
gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng luân hồi tử sanh.. 
không tìm thấy khởi được điểm ban đầu cho đến sát na sanh của 
bất thiện hiện khởi lần sau cùng (itaresam tesam là người phàm 
hữu phần). 


4 người vô phân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng 
luân hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy được điểm tận cùng 
(itaresam tesam là người phàm vô phần). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: YVassa kusalä dhammä na nirujjhittha, tassa 
akusalä dhammäã na nirujjhissantiti? 


Pháp thiện không từng diệt với người nào thì pháp bắt thiện sẽ 
không diệt với người đó phải chăng? 
Đáp: “Không có”. 


Vắnngược: Yassaväpanaakusalã dhammãnanirujjhissanti, 
tassa kusala dhammä na nirujjhitthãti? 


Hay là pháp bất thiện sẽ không diệt với người nào thì pháp 
thiện không từng diệt với người đó phải chăng? 
Đáp: “Từng diệt”. 


440 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 


Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo gọi là hội đủ sát na tâm 
của A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøasamangnam tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm À 
la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên tịch 
Níp bàn (arahantänam tesam). 


Bậc bất lai quả gọi là hội đủ sát na của tâm dũ tịnh trong lộ đắc A 
la hán đạo (yassa cittassa anantarã aøøamagsgam pafilabhissanti 
tesam mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ 
sát na tâm sanh lên tính sát na diệt của bất thiện hiện khởi lần sau 
cùng...cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Nhật lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát na 
diệt của bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarã agøamaggam 
pafilabhissanti tesam sadisipacäranaya). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Thượng Tọa Khải Minh 441 


(§z£) 
1ŠIp S tỏ) ypq dựa 'J$Ip 8um) uŠrq) dẹud{ 


Iupid ngu tupiJd tQ13N ÿ 


--@>-GX@----GXR)---G) lọt sen 


0ẺŒ 2EŒ 2u0X 3S 19n3N 
1ÿIp 8uo ạs uệ1u) 1gq dựud “J$tp 8um) uộr) dẹtJ 1Ê1p 2s uộ1/) Ipq dpW/J ?ô1P 3,41) uộ1) dpdJ 


ị d01/1 pHŨ 1JH1,T 20q £ 
ị gnb 1| 1#q 2È dpt) 00p 1JIUP1J 20 € 


ị gnb I8Ị 1q 9q dọn) pnb up] 204 ế 
ị O#P T£] 1q 2q gnb Ie[ 1EIN 2# đpỤ} OÐ0 14p] 20q Z — uyud ngu treud tonổN by 


Dg13 pnP tJIup1JJ, 204 ế 
D113 ODP 1JMPJJ, 204 ế 


ugud nnq ureud 1on8N ÿ 


#nb ngj 3Œ 2Ö - uyqd ngự tuytd tonổN ÿ 
0Ð0 111Ị (1 20 b 


gnb nn[ 2 2É ị 


NÝH2 NYĐN NiIH.L LV1 


Ec đụu) oép quợt,[, 9Éq £ “41W 1p) uptd ngu, tupiJd tọn8N[ trqd ru 0rgtd HQnổN ÿ 
= Ù 

ì| -@@@8X9®%@-- @@)--@(@ -- @@--G®--@ mm 
š NÝH2 NYĐN ĐNQHX NÄIHL LVd 0Ẻq 2ữŒ 9S 10n3N 


Thượng Tọa Khải Minh 


442 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalä đhammäã uppajjittha, tassa abyäkatã 
dhammä uppajjissanfiti? 

Pháp thiện từng diệt với người nào thì pháp vô ký sẽ diệt với 
người đó phải chăng? 

Đáp. Pacchimacittasa bhangakkhane tesam kusalä 
dhammä nirujjhitha no ca tesam abyäka(ä đdhammä 
nirujjhissanti, itaresam tesam kusaläã ca đhammã nirujjhittha 
abyäkatä ca dhammã nirujjhissanti. 

Vào sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những người đó, 
pháp thiện từng diệt nhưng pháp vô ký sẽ không diệt với những 
người đó. Còn đối với người ngoài ra đó, pháp thiện từng diệt lẫn 
pháp vô ký cũng sẽ diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhissanti, 
tassa kusala dhammäã nirujjhitthãti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào thì pháp thiện từng 
diệt với người đó phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bản, 
gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng (pacchimacittassa bhangakkhane tesam). 

Và 4 người phàm hữu phần, 6 bậc thánh nhân, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm 
thấy được khởi điểm ban đầu cho đến sát na sanh của tâm Viên tịch 
Níp bản (itaresam tesam là người phàm hữu phần). 


4 người phàm vô phần, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... không tìm thây được khởi điêm 
tận cùng (itaresam tesam là người phàm vô phân). 


Thượng Tọa Khải Minh 445 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Một lý khác nữa, chi pháp của câu mở: Bậc A la hán quả 
đang viên tịch Níp bàn, gọi là ngay sát na diệt của I3 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lần sau cùng (pacchimacittassa 
bhangakkhape tesam). 


Và người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc thánh quả là người 
kiêp chót, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... 
cho đên sát na sanh của tâm viên tịch Níp bàn (itaresam tesam là 
người kiêp chót). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp (trừ người kiệp chót), gọi là hội đủ 
sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... không 
tìm thây được khởi điêm ban đâu cho đên tâm tử (itaresam tesam 
không phải là người kiệp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Vassa kusalä dhammä na nirujjhittha, tassa 
abyäkatä dhammä na nirujjhissanfiti? 

Pháp thiện không từng diệt với người nào thì pháp vô ký sẽ 
không diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: “Không có”. 


Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
nirujjhissanti, tassa kusalãä dhammäã na nirujjhitthäti? 


Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nảo thì pháp thiện 
không từng diệt với người đó phải chăng? 
Đáp: “Từng diệt”. 


444 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 
Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của cáu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn, 
gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng (pacchimaccittassa bhangakkhane tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Thượng Tọa Khải Minh 445 


Pháp Song 


(6©) 


(1) 121P 2S £ 0A dpid 121p 8,4) tuệ) dptqJT 


dpi) pnb 1Jupt] 204 £ 'dpi) o0p 1jupJ 204 € “ueud 0A tưrệud ton3N y “0pid nụ tupjd 1Ọ1ổN ÿ 
5Š a5. .  .⁄'-...Ẽ.K5E........... ẽ. s5... &) lọt uợn] 
102 đạrX tọnẩN 16a 2u05J 


(4A) !ôIP 2S ÁJ øA dpud 321p 3,4) uộttJ) dpJqJT 
ưrẹqu qượu [ 2q § “uytu ure) ueud nnự tượud ron32N | 


-“Œ@#%ŒXw%XnX 9X ©X£X@) tp ŒryXE9)-: Xe) X19} 


(z au) £'J) 10 đạrM 1on5N 


(4A) 1ÖIP 9S ÁJ ọA dpud 121p 3,40 uộtMJ) dpJdJT 


ueud 0A tẹud Ion3N ÿ 


0ẺŒ 2Œ 5u01 3S t0o13N 
(1A) 1Ô1P 2S 49 ọA dpid 32Ip u41) U21) dptJdT 


ugqu ©#p (que [, 2#q § “ượud nnự uượud tọn3N | 


--@XwXs9X®X®X9X X6) l2 890. ŒeXe#}- ŒX@)-- qXiÐ-@Ð lọt ug] 


(T au) £'1 ) 0q 2Œ 3S ton32N 


Zuos dpid 


Thượng Tọa Khải Minh 


446 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa akusalã đhammã nirujjhittha, tassa 
abyäkatä dhammäã nirujjhissanfiti? 

Pháp bất thiện từng diệt với người nào thì pháp vô ký sẽ diệt 
với người đó phải chăng? 

Đáp. Pacchimacittassa bhangakkhane tesam akusalä 
dhammä nirujjhitha no ca tesam abyäka(ä đdhammäã 
nirujjhissanti, itaresam tesam akusalä ca đhammã nirujjhittha 
abyäkatã ca dhammã nirujjhissanti. 

Vào sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những người đó, 
pháp bắt thiện từng diệt nhưng pháp vô ký sẽ không diệt với người 
đó. Còn đối với người ngoài ra đó pháp bất thiện từng diệt lẫn pháp 
vô ký cũng sẽ diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhissanti, 
fassa akusalä dhammä nirujjhi(thãti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nảo thì pháp bắt thiện từng 
diệt với người đó phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn, 
gọi là ngay sát na diệt của I3 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lân sau cùng (pacchimacittassa bhangakkhane tesam). 

Và 4 người phàm hữu phần, 8 bậc thánh nhân, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... không tìm 
thây được khởi điêm ban đầu cho đên sát na sanh của tâm viên tịch 
Níp bàn (itaresam tesam là người phàm hữu phân). 


Thượng Tọa Khải Minh 447 


Pháp Song 


4 người phàm vô phần, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thây được khởi điêm 
tận cùng (itaresam tesam là người phàm vô phân). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Một lý khác nữa, 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bản, 
gọi là ngay sát na diệt của I3 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng (pacchimacittassa bhangakkhane tesam). 


Và 4 người phàm hữu phần tam nhân, § bậc thánh nhân, là 
người kiếp chót, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính tâm tục 
sanh... cho đến sát na sanh của tâm viên tịch Níp bàn (itaresam 
tesam là người kiếp chót). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp (trừ người kiệp chó0), gọi là hội đủ 
sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... không 
tìm thây được khởi điêm ban đâu cho đên tâm tử (itaresam tesam 
không phải là người kiệp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa akusalãä dhammä na nirujjhittha, tassa 
abyäkatäã dhammäã na nirujjhissanfrti? 

Pháp bắt thiện không từng diệt với người nào thì pháp vô ký sẽ 
không diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: “Không có”. 

Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
nirujjhissanti, tassa akusalä đhammã na nirujjhitthãti? 


448 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 
Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào thì pháp bất 
thiện không từng diệt với người đó phải chăng? 
Đáp: “Từng diệt”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 


Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng (pacchimacittassa bhangakkhane 
tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Thượng Tọa Khải Minh 449 


Pháp Song 


(0£) 1QHSN I01Jd{ 211.1, 123J 


(1A) 1ôIP 2S ÁJ 0A dpid 321p 3,41) tuệ) 10g dpJdT 


doi) pnb uptT 204 £ 'dpJ) 00p up 20g € *uạud ọA tượud tonổN p “0pgd ng tuptJd t@1SN ÿ 


"3... ....... Than 


102 đạrXJ ton5N I#q 2u0u5J 


(1) 1ô1!P 2S ÁJ 0A dpud Jôp 3,41) uộ1/) 10g dpqT 


updqu tượu [ 2¿q § “ugdqu tue) ugqd nụ urệgd rọnS2N 


mẽ) ()C)@@)@)@%S _— ŒrXe£)--:ŒsXø@)---:eX19--'Œ@Ð | 


(rau) £]) 30q2 đa ton5N 


(1) 121p 2S Á4 0A dpWd J2Ip 34) uộ1) 10Q dpd 
| ugud ọA uưetd ton8N ÿ I 


0ẺŒq 2Œ 3u0u1ị $S 19n3N 


(1⁄1) !2IP 2s J 0A dpjd 321p 3,41) u21) 0Q dpiqJ 
ượqu qượu [ 2¿q § “ượud nạ urẹud ron8N ÿy 


- @œXeX»Xx?X®XĐG@X&@ . @ŒX@)-Œ@X@)-- œX®--@Ð) tọu uợ] 


([ nu) £'1 ) 0Œ 2Q 3S IQn"3N 


Thượng Tọa Khải Minh 


450 


Pháp Song 


PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammä nirujjhittha, tassa 
tattha akusalä dhammä nirujjhissanfiti? 

Pháp thiện từng diệt với người nào trong cõi nào thì pháp bất 
thiện sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggøasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
ananfarä aøøamagsam pa{ilabhissanfi tesam tattha kusalä 
dhammä nirujjhittha no ca fesam tat(ha akusalãä đhammä 
nirujjhissanfi, ifaresam catuvokãranam pañcavokaränam 
tesam tattha kusalãa ca dhammäã nirujjhi(tha akusalãä ca 
dhamma nirujjhissanti. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ 
tịnh, là người hội đủ tâm dũ tịnh trong cõi đó, pháp thiện từng diệt 
nhưng pháp bắt thiện sẽ không diệt với những người đó trong cõi 
đó. Còn đôi với người ở trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn ngoài ra đó 
trong cõi đó, pháp thiện từng diệt lẫn pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đdhammäã 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalãä dhammäã nirujjhitthãti? 


Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nảo trong cõi nảo thì 
pháp thiện từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: Suddhãvãsãnam dutiye cife vatftamäne tesam 


Thượng Tọa Khải Minh 451 


Pháp Song 


tattha akusalãä dhammä nirujjhissanfi no ca t(esam tattha 
kusalã dhammä nirujjhittha, ïitaresam catuvokärãänam 
pañcavokãranam tesam ta(tha akusalã ca dhammäa 
nirujjhissanti kusalä ca dhamm nirujjhittha. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở 
trong cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp bất thiện sẽ diệt nhưng pháp 
thiện không từng diệt với những người đó trong cõi đó. Còn đôi 
với người ở trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân ngoài ra đó trong cõi đó, 
pháp bắt thiện sẽ diệt lẫn pháp thiện cũng từng diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hán đạo, gọi là hội đủ sát 
na tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøasamangInam fesam 
tattha). 


Bậc A la hán quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên 
tịch Níp bàn (arahantänam tesam tattha). 


Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm dũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa citfassa anantarä agøamagsøam paf{ilabhissanti 
tesam tattha mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ sát na diệt của bắt thiện hiện khởi lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Nhật lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Bậc bât lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát na diệt 


459 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


của bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong 
lộ A la hán đạo với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (là 
người kiếp chót trực tiếp) (yassa cittassa anantarä agøgamaggam 
pafilabhissanti tesam tattha sadisipacaranaya). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 

Nếu đồng lực cận tử của người này là đồng lực bất thiện thì 
tính từ sát na diệt của tâm đồng lực cận tử thứ 5 cho đến tâm tử. 


Nếu đồng lực cận tử của người này là đồng lực đại thiện thì 
tính từ sát na diệt của bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm tử với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là 
người kiếp chót gián tiếp). 


Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho 
đến sát na sanh của bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phân tam nhân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập 
lưu quả,... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có? Người phàm hữu phần tam nhân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc 
thánh quả thấp,... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thâp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 

Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 2 
hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên... cho đến sát na sanh của bất thiện 
hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu là người tứ uấn, người ngũ uẩẫn ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đến sát na sanh của bất thiện hiện khởi lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót 
trực tiếp). 


Thượng Tọa Khải Minh 455 


Pháp Song 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 2 
hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên... cho đên sát na sanh của bât thiện 
hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu là người tứ uẫn, người ngũ uấn ngoài Ta, nếu đồng lực 
cận tử của những người này là đồng lực bất thiện thì tính từ tâm 
tục sinh... cho đên sát na sanh của tâm đồng lực cận tử thứ 5; nếu 
đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện thì tính 
từ tâm tục sinh... cho đến sát na sanh của bất thiện hiện khởi lần 
sau cùng với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi tịnh cư) (là người 
kiếp chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho đến 
tâm tử với 4 cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi tịnh cư) (itaresam 
catuvokarãänam pañcavokärãänam tesam tattha không phải là 
người kiếp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả ở trong cõi tịnh cư, gọi 
là hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng 
đầu thứ 2, tâm tục sanh, tâm hữu phần thứ 2... cho đến tâm đồng 
lực đại thiện thứ I hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên có tính tương 
tự như tâm thứ 2 với 5 cõi tịnh cư (sudhãäväãsanam dutiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


454 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä dhammã na nirujjhittha, 
tassa tattha akusalä dhammä na nirujjhissanfiti? 

Pháp thiện không từng diệt với người nảo trong cối nào thì 
pháp bât thiện sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhäväsänam dutiye citte vattamäne tesam tattha 
kusalä dhammäã na nirujjhit(ha no ca tesam ta(tha akusalä 
dhammä na nirujjhissanfi, asaññasattänam tesam tattha 
kusalãä ca dhammäã na nirujjhittha akusalä ca dhammäã na 
nirujjhissanti. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở 
trong cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp thiện không từng diệt nhưng 
pháp bât thiện sẽ diệt với những người đó trong cõi đó. Còn đôi với 
người ở trong vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không từng diệt 
lân pháp bât thiện cũng sẽ không diệt. 


Vấn ngược: Yassa vä pana yattha akusalä dhammäã na 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalãä dhammäã na nirujjhitthäti? 


Hay là pháp bắt thiện sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì pháp thiện không từng diệt với người đó trong cõi đó phải 
chăng? 

Đáp: AggamaggøasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
ananfarä agøamaøøam pafilabhissanfi tesam tattha akusalä 
dhammä na nirujjhissanti no ca tesam tattha kusalä đhammä 
na nirujjhi(tha, asaññasatfänam tesam tattha akusalä ca 
dhammä na nirujjhissanti kusalãä ca dhammä na nirujjhittha. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ tịnh, 
là người hội đủ tâm đũ tịnh trong cõi đó, pháp bất thiện sẽ không 
diệt nhưng pháp thiện từng diệt với những người đó trong cõi đó. 
Còn đối với người ở trong vô tưởng trong cõi đó, pháp bắt thiện sẽ 
không diệt lẫn pháp thiện cũng không từng diệt. 


Thượng Tọa Khải Minh 455 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc Bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na của tâm sanh lên, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng 
đầu thứ 2, tâm tục sinh, tâm hữu phần thứ 2... cho đến tâm đồng 
lực đại thiện thứ I khởi hiện trong lộ tâm đầu tiên là tâm có tánh 
chất tương tự như tâm thứ 2, với 5 cõi tịnh cư (suddhãvãsãnam 
dutfiye cit(e vattamäãne tesam tattha). 


Và người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô 
tưởng với cõi vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hán đạo, gọi là hội đủ sát 
na tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgamagøasamangInam ftesam 
tattha). 


Bậc A la hán quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên 
tịch Níp bàn (arahantänam tesam tattha). 


Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm dũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa citftassa anantarä agøamagsøam paf{ilabhissanti 
tesam tattha mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ 
sát na tâm sanh lên tính từ sát na diệt bất thiện hiện khởi lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Nhật lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 


456 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát na diệt 
của bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong 
lộ A la hán đạo với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (là 
người kiếp chót trực tiếp) (yassa cittassa anantarä agøamaggam 
pafilabhissanti tesam tattha sadisipacäranaya). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 

Nếu đồng lực cận tử của người này là đồng lực bất thiện thì 
tính từ sát na diệt của tâm đồng lực cận tử thứ 5... cho đến tâm tử. 

Nếu đồng lực cận tử của người này là đông lực đại thiện thì 
tính từ sát na diệt của tâm bât thiện hiện khởi lân sau cùng... cho 
đến tâm tử với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uần (trừ cõi sắc cứu cánh) 
(là người kiếp chót gián tiếp). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Thượng Tọa Khải Minh 457 


Thượng Tọa Khải Minh 


X uệru 1gq dụud 
*A trộn dự{J — (1/4) 2p 2s uộm tpa dpd 3ðp 8u) uột? dpUgJ (AX) 9p $s uậrt) 1ạq dẹuđ *$tp Sun) 8uog tội) đẹtJ 
œXsX:X2X6XSXX9ian(XØSĐ 
SUMIỆẾP rỆ[ 193 uạI) nếp uệ1† 9ä[ 8uQp ở 'T 1Ọtu 8uos đọ†Y đpIJ2 'ID 1Ð) 2ñ) S0 
tộrg 0,1 1eq dụtd BÊ là : F 
: 11) qu{L 10-) 
(XA) 121p 3u01Jg 25 U21) 1q dpWd 12Ip 3,4) uộn/g đpdJ (AA) !ötp ss tật) 1gq dẹtd *$tp 8u tội} dạt 


X 1ộnỞ) 10q dpd 
A uộn) dpJq 


dạt, ugt2) 102 đọr tọon3N 


4A ung 10q dpd 
(XA) 3IpP 2uo ạs tộtu) 1gq dẹuở “Jộtp 8um tội) dựa X tộng dpUq 


pnb upi ĐỊ ÿ 20 đdựụu) gnb qượu,[, ¿q £ ugqu u#) ugqd 
00p Up ĐỊ ÿ 20g dự oép qượt [, ÉQ € “1ƒ 0) upid nnị tupiJđ Lọn15M[ ¡ | ng trợgd ronổN 


SH112 10S MỤ] 101/1 
uộtt/ Uộ1) 10q dpdJ 


dạt 211 10q2 đạp tọn3N 


uýú2 ug8u 3uoux uảt) yyq dựa 


Pháp Song 
458 


Pháp Song 


(I£€) 


Ạ (XX) !ôip 3uot 2s u11 10q dpd Ạ Ạ 


1 yšg 5 1 "¬—.. 


8u đuQ1 ỌA IQ2 ổuo1) OÿA qưes 8uoư 9S ỆA, 


(XX) 1ôIP 9s uàw) 1pq dpud 
1P Bnụ} đuotrJ Hộ1t/? tÍPtJđƑ "` 


8qu 8uo1 ỌA IO2 đuO1J OEA ưES 9S A, 


2u01 0A t0"5N 


(4A 12IP 2S UộtMJJ 104 dpi,d 321p đu) uộ/) dpJdJ 


1042 đọ Lọn5N 1#aq 2u0ou5J 


k2 
Á 


459 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammä nirujjhittha, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhissanfiti? 

Pháp thiện từng diệt với người nảo trong cõi nào thì pháp vô 
ký sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Pacchimacittassa bhangakkhane tesam tattha kusalä 
dhammä nirujjhittha no ca tesam tattha abyäkatã đhammä 
nirujjhissanfi, ifaresam catuvokãranam pañcavokãränam 
tesam tattha kusalã ca đdhammäã nirujjhittha abyäkatä ca 
dhammä nirujjhissanti. 


Vào sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những người đó 
trong cõi đó, pháp thiện từng diệt nhưng pháp vô ký sẽ không diệt 
với những người đó trong cõi đó. Còn đôi với người ở trong tứ uấn, 
cõi ngũ uấn ngoài ra đó trong cõi đó, pháp thiện từng diệt lẫn pháp 
vô ký cũng sẽ diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalã dhammäã nirujjhitthãti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì pháp 
thiện từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhäväsanam  dutiyc  cite  vatfamäne 
asaññasattänam tesam tattha abyäkatã dhammäã nirujjhissanti 
no ca tesam ta((ha kusalãä dhamma nirujjhittha, itaresam 
catuvokãärãnam pañcavokäränam tesam tattha abyäkatä ca 
dhammä nirujjhissanti kusalã ca đhammã nirujjhittha. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở 
trong cõi tịnh cư, hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 
vô ký sẽ diệt nhưng pháp thiện không từng diệt với những người đó 
trong cõi đó. Còn đôi với người ở trong tứ uân, cõi ngũ uân ngoài 
ra đó trong cõi đó, pháp vô ký sẽ diệt lẫn pháp thiện cũng từng diệt. 


460 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uân 
(trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (pacchimacittassa 
bhangakkhape tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
thánh quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi 
sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

Và người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc thánh nhân là người 
kiếp chót, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 2 
hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên... cho đến sát na sanh của tâm viên 
tịch Níp bàn. 

Nếu là người tứ uẩẫn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đến sát na sanh của tâm viên tịch Níp bàn với 4 cõi tứ 
uẩẫn, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực thiện thứ 2 hiện 
khởi trong lộ tâm đâu tiên... cho đên sát na sanh của tâm tử. 


Nếu là người tứ uẫn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đến sát na sanh của tâm tử với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ 
uấn (trừ cõi tịnh cư) (là người kiếp chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình 
ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... 
cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi tịnh 


Thượng Tọa Khải Minh 461 


Pháp Song 


cư) ((faresam catuvokãränam pañcavokäränam tesam tattha 
không phải là người kiệp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả ở trong cõi tịnh cư, gọi 
là hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng 
đầu thứ 2, tâm tục sanh, tâm hữu phần thứ 2...cho đến tâm đồng 
lực đại thiện thứ I hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên có tính tương 
tự như tâm thứ 2 với 5 cõi tịnh cư (suddhãvãsãnam dutfiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä dhammã na nirujjhittha, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện không từng diệt với người nảo trong cối nào thì 
pháp vô ký sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diệt”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalãä dhammäã na nirujjhitthäti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nảo trong cối nào thì 
pháp thiện không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt”. 


469 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc Bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng đầu 
thứ 2, tâm tục sinh, tâm hữu phân thứ 2... cho đến tâm đồng lực 
đại thiện thứ I khởi hiện trong lộ tâm đầu tiên có tánh chất tương 
tự như tâm thứ 2, với Š cõi tịnh cư (suddhäãväsanam dutiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có (lý đầu tiên là tiền vẫn). 

Hoặc 1 lý khác nữa (lý thứ 2 này là vấn hoàn bị). 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phân thứ I là tâm đứng đâu 
thứ 2, tâm tục sinh, tâm hữu phân thứ 2... cho đên tâm đông lực 
đại thiện thứ I hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên có tánh chât tương 
tự như tâm thứ 2, với Š cõi tịnh cư (suddhäväsãnam dutiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Và người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
diệt trong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyên cửu sắc diệt lân sau cùng, với cõi vô tưởng (Chi pháp cụm 
từ này chưa được nói đên asaññasattänam tesam tatha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của I3 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân 


Thượng Tọa Khải Minh 465 


Pháp Song 


(trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (pacchimacittassa 
bhangakkhane tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uần, 25 cõi ngũ uấn (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có (lý đầu tiên là tiền vẫn). 
Hoặc 1 lý khác nữa (lý thứ 2 này là vấn hoàn bị). 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của I3 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân 
(trừ 4 cõi khổ) (là người kiệp chót trực tiếp) (pacchimacittassa 
bhangakkhape tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chết và sẽ không đang sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi 
sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

Và người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
diệt trong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi vô tưởng (Chi pháp cụm 
từ này chưa được nói đến asaññasattänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


464 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(Œ©) 
_... na... .. `. (AX) lôp s0 04 dd... Â 
®i u21) dpJqJ X uận/ “ n) "31D đu!) Suoy u21) d0J TP) 
#nu đuỌQ1ñ1 QA IQ2 8u01Ị OÿA uS 9S ÿA. š 


2u01, 0A IQ15N 


102 đ9T5 1QnẩN I#q 2u05 


(4A) tôIP 2S (0I 0A dpid Tội? 8u) Hộ dd (AX) tÉtp 3s Á3 ọA dụqd “tp 8u) 2uo ušr) đẹtq 
VI TS Ga... HT GB  _ặ I 
` GXeXoXsXeXeX------ @XeXeX%XeXeX9XS)naGXSSỞ 


uọn nụp uỏ1) 2ä[ 8uọp ở] 10tM 8u0S d24 dpJ2 '1p up) 28) Su0q 


12 qu{[ 102 
(4 121p 2S Á A dpWd Jôp 3,4) uột/) dptJqJT 


dạt[, ugt 102 đạrM 19n3N 


dạt 3811 102 đạrM 1on3N 


(1A) 1Ê1P 2S £J 0A dpid 12p 3,4) tuệ) dptqJT 


T 


465 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalä dhammã nirujjhittha, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhissanftrti? 

Pháp bất thiện từng diệt với người nào trong cõi nảo thì pháp 
vô ký sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Pacchimacittassa bhangakkhape tesam tattha akusalä 
dhammä nirujjhittha no ca (esam tattha abyäkatã đhammä 
nirujjhissanfi, i(aresam catuvokãranam pañcavokãränam 
tesam tattha akusalã ca dhammä nirujjhittha abyäkatä ca 
dhammä nirujjhissanti. 


Vào sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những người đó 
trong cõi đó, pháp bất thiện từng diệt nhưng pháp vô ký sẽ không 
diệt với những người đó trong cõi đó. Còn đối với người ở trong tứ 
uẩn, cõi ngũ uấn ngoài ra đó trong cõi đó, pháp bắt thiện từng diệt 
lẫn pháp vô ký cũng sẽ diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhamma 
nirujjhissafitassa tattha akusalä dhammã nirujjhitthãti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì pháp 
bắt thiện từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhäväsanam  dufiyc cite vatfamäne 
asaññasattänam tesam tattha abyäkatä dhammäã nirujjhissanti 
no ca fesam tattha akusalãä dhammäã nirujjhittha, itaresam 
catuvokãärãänam pañcavokäränam tesam tattha abyäkatä ca 
dhammä nirujjhissanti akusalä ca dhammäã nirujjhittha. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở 
trong cõi tịnh cư, người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô 
ký sẽ diệt nhưng pháp bắt thiện không từng diệt với những người 
đó trong cõi đó. Còn đối với người ở trong cõi tứ uân, cõi ngũ uần 
ngoài ra đó trong cõi đó, pháp vô ký sẽ diệt lẫn pháp bất thiện cũng 
từng diệt. 


466 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chi pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn, 
gọi là ngay sát na diệt của I3 tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩẫn, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) 
(là người kiếp chót trực tiếp) (pacchimacittassa bhangakkhane 
tesam tattha). 


4 người phàm hữu phân, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
thánh quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩẫn, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi 
tịnh cư) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Và người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc thánh nhân là người 
kiếp chót, gọi là người hội đủ sát na tâm sanh lên. 


: Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp kiếp 
sông mới thứ 2... cho đên sát na sanh của tâm viên tịch Níp bàn. 


Nếu là người tứ uấn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đến sát na sanh của tâm viên tịch Níp bàn với 4 cõi tứ 
uẩẫn, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 


4 người phàm hữu phân, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp 
trong kiếp sống mới thứ 2... cho đến sát na sanh của tâm tử. 


Nếu là người tứ uẩẫn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đến sát na sanh của tâm tử với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ 
uẫn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


4 người phàm hữu phân, 4 người phảm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình 
ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh.. 
cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi tịnh 
cư) (itaresam catuvokarãänam pañcavokäränam tesam tattha 
không phải là người kiếp chót). 


Thượng Tọa Khải Minh 467 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả ở trong cõi tịnh cư, 
gọi là hội đủ sát na của 19 tâm tử, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm 
đứng đầu thứ 2, tâm tục sanh, 15 tâm hữu phần, tâm khai ý môn, 
tâm đồng lực tham ái chấp kiếp sống mới thứ 1, có tính tương tự 
như tâm thứ 2, với 5 cõi tịnh cư (suddhãväsänam dutiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa, với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãä dhammä na nirujjhittha, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhissanfiti? 


Pháp bắt thiện không từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp vô ký sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diệt”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhissanti, tassa tattha akusalä dhammä na nirujjhitthäti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào trong cối nào thì 
pháp bât thiện không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Trong câu ván XuÔôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc Bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 


468 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


hội đủ sát na của 19 tâm, tức tâm hữu phần thứ I, là tâm đứng đầu 
thứ 2, tâm tục sinh, 15 tâm hữu phần, tâm khai ý môn, tâm đồng 
lực tham ái chấp trong kiếp sông mới thứ 1 có tánh chất tương tự 
như tâm thứ 2, với 5 cõi tịnh cư (suddhäväsänam dutiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô 
tưởng và sẽ diệt vào trong cõi vô tưởng nữa, với cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có (lý đầu tiên là tiền vẫn). 

Hoặc 1 lý khác nữa (lý thứ 2 này là vấn hoàn bị). 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na của 19 tâm, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng đầu 
thứ 2, tâm tục sinh, 15 tâm hữu phần, tâm khai ý môn, tâm đồng 
lực tham ái chấp trong kiếp sông mới thứ 1 có tánh chất tương tự 
như tâm thứ 2, với 5 cõi tịnh cư (suddhäväsãnam dutiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô 
tưởng, và sẽ diệt vào trong cõi vô tưởng nữa, với cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam tattha). 

Và người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
diệt trong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với vô tưởng (chi pháp cụm từ này 
chưa được nói đến asaññasattãnam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bản, 
gọi là ngay sát na của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) 
(là người kiếp chót trực tiếp) (pacchimaciftassa bhangakkhane 
tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chêt và sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 


Thượng Tọa Khải Minh 469 


Pháp Song 


nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lân sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có (lý đầu tiên là tiền vẫn). 
Hoặc 1 lý khác nữa (lý thứ 2 này là vấn hoàn bị). 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uân 
(trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (pacchimacittassa 
bhangakkhape tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 25 cõi ngũ uấn (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Và người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
diệt trong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi vô tưởng (Chi pháp cụm 
từ này chưa được nói đến asaññasattänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi 


470 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


131q ga 3W) 195 
I#T ÏA 15 gnÒ ưeqaq 204L 1925 
102 4 12H38 IĐ1q{ 211/. 12 
Â vyotdn+ A@4oAdpua 4Á Á (AX)!ôIp 2s oadpjad — #\ 
". 3 tộng ipd đpjy in sat) X trăn yyq đu PP II... „3ï? 3iin? uổijj 7p đpijđj — 1.. 
nu 8u01) ỌA 102 ổu01) oÿA ưes ổuo ạS T s ĐỤN S007] 0Á T02 8H01) GẸA T45 aS sA©N9) 
(4A) lôiP 25 (0 oA dpNd Tộip 814) uộnj 10q đptd 2u01, 0A t015N 


(333) 


102 d9 tọn5N I#qad 20% 
XA (AA) 9§†P 35 Á† 9A dựqd 3p 8um tộ†t) 1ụq đệNd (1v) ¿j¡p 2s £y oa dpud 3ộip 80g) 8uotjy uộng! pạ dpj,J 


IE=reiestzitriiieekietntieineeeirieieremeidiEir=e-Eirizei=rexerinriria-eeesaeeriririi I2E E2 me, 


GX)--........ m... ằằsã. 


lọtu Su0s d21 dp1J2 '†p tu) 28 đu0Œ 


(1) 1ôIP 29 ẤJ 0A dpud 12p 3u) u21) 10Q dptdJ 


đọtL ug12 302 đạrX 1on5N 


đọt[ 281L 102 dọrX ton3N 


(1A 1ôIP 25 £ 0A dpud 12p 314) U21) 10Q dptqT 


471 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẦN SANH DIỆT 


Uppädanirodhavära 


PHÁP HIỆN TẠI 


Paccupannavära 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnula 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalä dhammã uppajjanti, tassa akusalã 
dhammäã nirujjhanfiti? 

Pháp thiện đang sanh với người nảo thì pháp bất thiện đang 
diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: “Không phải”. 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalãä đhammäã nirujjhanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjantiti? 


Hay là pháp bất thiện đang diệt với người nào thì pháp thiện 
đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 


479 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm sở 
(kusalãänam uppädakkhane tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 
Trong câu ván ngược: 


Chi pháp của cẩu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na diệt của I2 tâm bât thiện, 27 tâm sở (akusalanam 
bhangakkhape tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã na uppajjanti, tassa 
akusalä đhammã na nirujjhanfiti? 
Pháp thiện không đang sanh với người nào thì pháp bắt thiện 
không đang diệt với người đó phải chăng? 


Đáp: Akusalãnam bhangakkhane tesam 
kusalãä dhamma na uppajjanf no ca tesam akusalä 
dhammäa na nirujjhanti kusalavippayuttacitfassa 


uppädakkhane  akusalavippayutfacittasa bhangakkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasat(änam tesam kusalä ca 
dhammä na uppajjanti akusalä ca dhammã na nirujjhanti. 


Vào sát na diệt của tâm bất thiện của những người đó, pháp 
thiện không đang sanh nhưng pháp bất thiện đang diệt với những 
người đó. Còn vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện của tật 
cả những người đó hay vào sát na diệt của tâm bất tương ưng bất 
thiện của những người đó, người đang nhập thiền diệt, hay người ở 
trong cõi vô tưởng, pháp thiện không đang sanh sanh lẫn pháp bất 
thiện cũng không đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalä đhammã na nirujjhanti, 
tassa kusala dhammä na uppajjanfrti? 


Thượng Tọa Khải Minh 475 


Pháp Song 


Hay là pháp bất thiện không đang diệt với người nào thì pháp 
thiện không đang sanh với người đó phải chăng? 

Đáp.  Kusalãnam  uppadakkhane tesam  akusalä 
dhammä na nirujjhantfi no ca (esam kusalãä đdhammä na 
uppajjanti, akusalavippayuttacittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacittassa uppädakkhane nirodhasamäpannam 
asaññasattänam tesam kusalãa ca dhammäã na nirujjhanti 
kusalã ca đhammã na uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm thiện của những người đó, pháp bất 
thiện không đang diệt nhưng pháp thiện đang sanh với những 
người đó. Còn vào sát na diệt của tâm bất tương ưng bất thiện của 
những người đó, hay vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện 
của những người đó, người đang nhập thiền diệt người ở trong cõi 
vô tưởng, pháp bất thiện không đang diệt sanh lẫn pháp thiện cũng 
không đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chi pháp của cẩu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na diệt của 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở (akusalanam 
bhangakkhape tesam). 


Và 4 người phàm, 4 bậc thánh nhân quả, gọi là ngay sát 
na sanh của l2 tâm bât thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở 
(kusalavippayutfacittassa uppädakkhape tesam). 

4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là ngay sátna diệt của 2 I tâm 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở (akusalavippayuttacittassa 
bhangakkhape tesam). 

Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả vào sát na đang nhập thiền 
diệt (nirodhasamäpannänam tesam). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


474 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm sở 
(kusalãänam uppädakkhane tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Thượng Tọa Khải Minh 475 


Pháp Song 


Sưọm 0A Ion3N 


1Šrp ueru) dệqu 8uep 5É£ 


ẹnb urg) “uộ1() 
Jÿq tÿ} E9 1ŠIP Eu 1S 


% | | 3| 


gnb urg} 
'UỆJ] tIÿ} #9 {6S 8U 1ÿS 


>|#|£|$4|# 


3® | &|8 


S 


` 


tệ!) }ÿq tIE) 809 1ŠIP tt }ÿS 


SÉ 


„| / 


uộ1(] triỹ) 89 [6S Eư }ÿS 


ques 8uep | 
tội] | 
dựqaq 


1ệIp Suep 
Uộ1) 1ÿq 
dựqaq 


1ệIp 8uep 
uŠ1) 1gq 
dựqaq 


qưes 8uep 
uộ14) 
dựudq 


{ưes 8ưep 
uộ1] 
dựqa 


1ệIp Suep 
uộ1() 6q 
dựqaq 


1ộIp 2uep 
u$11 yýq dt 


ques 8uep 
uŠ1u) dạqdq 


I nưeuf[nrru I nưe[feddtu 
E#IUIEIP £[6Sn3V ! £u1UIEIP E[ESSI 


Thượng Tọa Khải Minh 


476 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalã đhammäã uppajjanti, tassa abyäkatã 
dhammäã nirujjhanfiti? 

Pháp thiện đang sanh với người nào thì pháp vô ký đang diệt 
với người đó phải chăng? 

Đáp: “Không phải”. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjanfIti? 

Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào thì pháp thiện đang 
sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm sở 
(kusalãänam uppädakkhane tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có 

Trong câu vẫn ngược: 

_ Chỉ pháp của cấu mở: 3 người phàm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 3l cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lân sau cùng (sabbesam 
cavanfãänam tesam). 

4 người phàm, 8 bậc thánh nhân diễn tiễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na diệt của 89 tâm, 52 tâm sở sanh lên, sắc tâm 
(trừ tâm thiện, tâm bât thiện trong cõi vô sắc) tính từ tâm tục sinh 
cho đên tâm sanh trước tâm tử (pavatfe cittassa bhangakkhane 
tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Thượng Tọa Khải Minh 4?? 


Pháp Song 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã na uppajjanti, tassa 
abyäkatä dhammäã na nirujjhanfiti? 


Pháp thiện không phải đang sanh với người nào thì pháp vô ký 
không phải đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavatänam pavatfe cittassa bhangakkhane 
tesam kusalä dhammäã na uppajjanfi no ca tesam abyäkatä 
dhammä na  nirujjhanfi, sabbesam uppajjantänam 
pavat(e  kusalavippayutfaciftasa uppädakkhanc aripe 
kusaläkusalãänam bhangakkhape tesam kusalä ca dhammä na 
uppajjanti abyäkatä ca dhammäã na nirujjhanti. 


Đối với tất cả những người đang chết hay vào sát na diệt của 
tâm trong thời bình nhật của những người đó, pháp thiện không 
đang sanh nhưng pháp vô ký đang diệt với người đó. Còn đối với 
tât cả người đó đang sanh hay vào trong sát na sanh của tâm trong 
bất tương ưng thiện thời bình nhật của những người đó, hay vào 
vào sát na diệt của tâm thiện, tâm bất thiện trong cõi vô sắc của 
những người đó, thì pháp thiện không đang sanh lẫn pháp vô ký 
cũng không đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammäã na nirujjhanti, 
tassa kusala dhammä na uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký không đang diệt với người nảo thì pháp 
thiện không đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: Kusalänam uppädakkhane tesam abyaäkatä dhammä 
na nirujjhanfi no ca tesam kusalä dhammäã na uppajjanti, 
sabbesam uppajjantanam pavat(e kusalavipputtacittassa 
uppädakkhane aripe kusaläkusalãnam bhangakkhane fesam 
abyäkatã ca dhammä na nirujjhanfi kusalä ca dhammäã na 
uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm thiện của những người đó, thì pháp vô 
ký không đang diệt nhưng pháp thiện đang sanh với những người 
đó. Còn đối với tất cả những người đó đang sanh hay vào sát na 
sanh của tâm bất tương ưng thiện trong thời bình nhật của những 
người đó, hay sát na diệt của tâm thiện, tâm bắt thiện trong cõi vô 


478 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


sắc của những người đó thì pháp vô ký không đang diệt lẫn pháp 
thiện cũng không đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phảm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 3l cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau cùng (sabbesam 
cavantãänam tesam). 

4 người phàm, 8 bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na diệt của 89 tâm, 52 tâm sở sanh lên, sắc tâm (trừ tâm 
bật thiện, tâm bất thiện trong cõi vô sắc), tính từ tâm tục sinh... cho 
đến tâm sanh trước tâm tử (pavatte cittassa bhangakkhane tesam). 


Và 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học đang sanh trong 3 Ï 
cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sanh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc hiện khởi vào sát na đầu 
tiên (sabbesam uppajjantänam tesam). 

4 người phàm, 4 bậc thánh quả sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na sanh của 12 tâm bắt thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 


52 tâm sở sanh khởi, sắc tâm tính từ tâm hữu phần thứ 1...cho đến 
tử (pavatte kusalavippayutfacittassa uppãädakkhane tesam). 


Người phảm tam nhân, 3 bậc thánh đạo cao, 3 bậc thánh quả 
thấp, trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na diệt tâm thiện, tâm bất 
thiện, tức 8 tâm đại thiện, 4 tâm thiện sắc giới, 3 tâm thánh đạo cao, 
36 tâm sở, 8 tâm tham, 2 tâm s1, 23 tâm sở (trừ 4 tâm sở sân phân) 
(aripe kusalakusalãänam bhangakkhane tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
tâm A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 3§ tâm 
sở (kusalãnam uppädakkhape tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Thượng Tọa Khải Minh 479 


Pháp Song 


(££€) 


28S 
ỌA 109 8u01] tệ) 1gq up} 
'UŠT(J] UIE) #9 1ŠIP 8u JÿS 


1u qutq rọu) 8uo1 ẹnb up) 
“UồIU] I8} #2 quøs 8u †ÿS 


({UIS 9ï) UIE} 89 1ÿ.L 


3 


A 


(2gS ỌA 109 
8uox) uộ1] 1eq tuự) “tệ! 
tệ 1) 1ÿu {uịg tọt) 8uon 
UIE) #2 1E} E2 1ÖIP 8U 1ÿS 


3> 88 


Si 3 All 


% 


TÂ. 


ộ101 UIE) #2 1E.L 


Jê 


3% 


% 


lÀ 


ưộIU] rg) #2 u6s £u 1ÿS 


qưes 8uep 
tuộ1 
dpuaq 


1ệIp 8uep 
40A 
dựqdq 


1ệIp 8uep 
49A 
dựqaq 


ques 8uep 
uệI) 
dpuq 


qưes 8uep 
tuệ 
dpuq 


1ệIp 8uep 
43 0A 
dựqq 


1ộIp 8ưep 
Á3 ọA dẹtq 


[ aueuffnaru 
EUTUIBIP EJ6EÁqV 


{ữ~eS 8ưep 
uệIu) dẹtdJ 


I nuef[feddru 


#UIUIEIP E[esn5J 


Thượng Tọa Khải Minh 


480 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa akusalãä dhammä uppajjanti, tassa 
abyäkatä dhammäã nirujjhanfiti? 

Pháp bắt thiện đang sanh với người nào thì pháp vô ký đang 
diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: “Không phải”. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhanti, 
tassa akusalä dhammäã uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào thì pháp bất thiện 
đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Không phải” 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu 
học trong, gọi là ngay sát na sanh của 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở 
(akusalänam uppädakkhane tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 
Trong câu ván ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 Người phảm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 3l cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau cùng (sabbesam 
cavanfãänam tesam). 

4 người phảm, 8 bậc thánh quả diễn tiến trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na diệt của 89 tâm, 52 tâm sở sanh khởi, sắc tâm (trừ 
tâm thiện, tâm bất thiện trong cõi vô sắc) tính từ tâm tục sanh... cho 
đến tâm sanh trước tâm tử (pavatte cittassa bhangakkhane tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Thượng Tọa Khải Minh 481 


Pháp Song 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa akusalä dhammäã na uppajjanti, tassa 
abyäkatä dhammä na nirujjhanfiti? 


Pháp bắt thiện không đang sanh với người nào thì pháp vô ký 
không đang diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantänam pavatte cittassa bhangakkhane 
tesam akusalä dhammäã na uppajjanfi no ca tesam abyäkatä 
dhammä na  nirujjhanti, sabbesam uppajjantänam 
pavatfe akusalavippayut(acitassa uppädakkhane ariũpe 
kusaläkusalãänam bhangakkhane tesam akusala ca dhammäa 
na uppajjanti abyäkatä ca dhammäã na nirujjhanti. 


Đối với tất cả người đang chết hay vào sát na diệt của tâm 
trong thời bình nhật của những người đó, thì pháp bất thiện không 
đang sanh nhưng pháp vô ký đang diệt với những người đó. Còn 
đối với tất cả người đang sanh, hay vào sát na sanh của tâm bất 
tương ưng bất thiện trong thời bình nhật của những người đó, hay 
vào sát na diệt của tâm thiện, tâm bất thiện trong cõi vô sắc của 
những người đó, pháp bất thiện không đang sanh lẫn pháp vô ký 
cũng không đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhamma na nirujjhanti, 
tassa akusalä dhammã na uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký không đang diệt với người nào thì pháp bất 
thiện không đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: Akusalänam uppädakkhape tesam abyaäkatä dhammä 
na nirujjhanfi no ca fesam akusalãä đhammäã na uppajjanti, 
sabbesam uppajjantänam pavatfe akusalavippayutfacitfassa 
uppädakkhane aripe kusaläkusalãnam bhangakkhane fesam 
abyäkatä ca dhammä na nirujjhanfi akusalãä ca dhammä na 
uppajjanti. 

Vào sát na sanh của tâm bắt thiện của những người đó, pháp 
vô ký không đang diệt nhưng pháp bất thiện đang sanh với những 
người đó. Còn đối với tất cả người đang sanh, vào sát na sanh của 
tâm bất tương ưng bắt thiện trong thời bình nhật của những người 


489 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


đó, hay vào sát na diệt của tâm thiện, tâm bắt thiện trong cði vô sắc 
của những người đó, pháp vô ký không đang diệt sanh lân pháp bât 
thiện cũng không đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 3l cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau cùng (sabbesam 
cavanfãänam tesam). 


4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na diệt của 89 tâm, 52 tâm sở sanh khởi, sắc tâm (trừ 
tâm thiện, tâm bất thiện trong cõi vô sắc) tính từ tâm tục sanh... 
cho đến tâm sanh trước tâm tử (pavatte cittassa bhangakkhane 
tesam). 


Và 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân đang sanh trong 3l cõi, 
gọi là ngay sát na sanh của I9 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn 
sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện vào sát na đầu tiên 
(sabbesam uppajjantänam tesam). 

Và 4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời 
bình nhật, gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 36 tâm 
quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở sanh khởi, sắc tâm tính từ tâm hữu 
phần... cho đến tâm tử (pavatte akusalavippayuttacittassa 
uppädakkhane tesam). 


Người phảm tam nhân, 3 bậc thánh đạo cao, 3 bậc thánh quả 
thấp trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của tâm thiện, tâm bất 
thiện, tức 8 tâm đại thiện, 4 tâm thiện vô sắc giới, 3 tâm thánh đạo 
cao, 36 tâm sở, 8 tâm tham, 2 tâm si, 23 tâm sở (trừ 4 sân phần) 
(aripe kusalakusalãänam bhangakkhape tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 


Thượng Tọa Khải Minh 485 


Pháp Song 


gọi là ngay sát na sanh của 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở (akusalãnam 
uppädakkhane tesam). 
Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


484 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(o£'€) 


1on2N ugúqd 2n [, 1351 


28S 
ỌA 102 Øu01) uŠ1(] 1gQ Up) 
'UỆI(] UIE} 82 19IP 8u }ÿS 


1ÿqu quIq 
Iọu) 2uo1) gnb up) “0ộit) 
†gq uIg) øq2 ues su 16S 


SI 4| 


({UIS 21 (HỆ) #9 18.[, 


% Jl 3| 


3 


A 


(2gS ỌA IQ2 
8uo1] tộI(]) 0q trợ) 'tộïg) 
tệ) 11) Tệqu qud 1ọu) 8uon 
(ii) ÿ9 Jÿ] 8119 JŠ†P tư JÿS 


5 > @8 


3% 


% 


7Â) 


(IỆ} ÿ9 1EJ, 


A 


% 


% lÀ 


tộIt) 
1ÿq ly) E9 6S tư JÿS 


ques 8uep 


uộï) 1§q 
dựqa 


1ÿIp 2ưep 
(10A 
dẹqa 


1ộIp 2ưep 
40A 
dẹqa 


ques 8ưep 
1$T() }ÿq 
dựqa 


ques 8uep 
$1) }ÿq 
dựqa 


1ệIp 3ưep 
430A 
dẹqa 


1ộtp 2ưep 
Á3 0A dẹud 


qưes 8ưep 
$1) 1gq dựqd 


I nueuffnnu ¡ I nus[feddn 
EUIUIEIP EJ@EÁqV ¡ gUIEUP g[8sTTV 


485 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đdhammã uppajjanti, tassa 
tattha akusalä dhammäã nirujjhanfiti? 


Pháp thiện đang sanh với người nào trong cõi nào thì pháp bất 
thiện đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Không phải”. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đhammäã 
nirujjhanti, tassa tattha kusalãä đhammäã uppajjanfiti? 


Hay là pháp bắt thiện đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở, với 4 cõi tứ uấn, 26 cõi ngũ uân (kusalãnam uppädakkhane 
tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Trong câu vân ngược: 


486 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na diệt của 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở, với 4 cõi tứ 
uẩn, 26 cõi ngũ uẫn (akusalãnam bhangakkhane tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä dhammã na uppajjanti, tassa 
tattha akusalãä dhammã na nirujjhantfiti? 


Pháp thiện không đang sanh với người nào trong cõi nào thì pháp 
bất thiện không đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Akusalanam bhangakkhane tesam tattha kusalä 
dhammä na uppajjanti no ca tesam tattha akusalä đhammä 
na nirujjhanti, kusalavippayutfacitassa uppädakkhane 
akusalavippayutfaci(tassa bhangakkhane asaññasatfänam 
tesam tat(tha kusalä ca dhammä na uppajjanfi akusalä ca 
dhammä na nirujjhanti. 


Vào sát na diệt của tâm bất thiện của những người đó trong 
cõi đó, pháp thiện không đang sanh nhưng pháp bất thiện đang diệt 
với những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na sanh của tâm bất 
tương ưng thiện của những người đó hay vào sát na diệt của tâm 
bất tương ưng bất thiện của những người đó, hay những người ở 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không đang sanh lẫn 
pháp bất thiện cũng không đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusalä dhammäã na 
nirujjhanti, tassa tattha kusalãä đhammã na uppajjanfiti? 


Hay là pháp bất thiện không đang diệt với người nào trong cõi 
nào thì pháp thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó phải 
chăng? 

Đáp: Kusalãänam uppäadakkhane tesam tattha akusalä 
dhammä nirujjhanti no ca (esam tat(ha kusalä đhammä 
na uppajjanfi, akusalavippayutfacittassa bhangakkhane 
kusalävippayutfaciff(assa uppädakkhanc asaññasatfänam 


Thượng Tọa Khải Minh 487 


Pháp Song 


tesam tattha akusalã ca dhammaäã na nirujjhanti kusalä ca 
dhammä na uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm thiện của những người đó trong cõi 
đó, pháp bất thiện không đang diệt nhưng pháp thiện đang sanh 
với những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na diệt của tâm bất 
tương ưng bât thiện của những người đó hay vào sát na sanh của 
tâm bất tương ưng thiện của những người đó, hay những người ở 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp bắt thiện không đang diệt lẫn 
pháp thiện cũng không đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chi pháp của cẩu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na diệt của 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở với 4 cõi tứ 
uân, 26 cõi ngũ uân (akusalãänam bhangakkhanpe tesam tattha). 


Và 4 người phàm, 4 bậc thánh quả, gọi là ngay sát na sanh của 12 
tâm bắt thiện, 3ó tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở với 4 cõi tứ uần, 26 cõi 
ngũ uẫn (kusalavippayutfacittassa uppädakkhape tesam tattha). 


4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là ngay sát na diệt của 
của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 38 tâm sở với 4 cõi tứ 
uẩẫn, 26 cõi ngũ uẫn (akusalavippayutfacittassa bhangakkhane 
tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở, với 4 cõi tứ uấn, 26 cõi ngũ uân (kusalãnam uppädakkhane 
tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


488 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


@£© 


8uọom ọA Ion8N 


s#nb uIg} 
'UỆJIW] UITE) E9 191P #u 1S 


%8 


g#nb up} 
“uệ1ư]1 7g) #2 quøs £u 1S 


3 


% %8 


% 


tiệ1() 1ÿQ tệ} #09 1ệIP £u 1ÿS 


3 


Ai 


A UŠ1(] UTE) #9 9S 8U JES 


% 
>i#|&|Ø 


tques 8u£p ‡ 11p 8up | }$Ip 8ượp ¡qươs 8uep[[ ues 8uep !1ŠIp đuep 
uộ1() | tộ1}JpQ ( tộtijpQ| — tật IV] | tiệt) 16q tộIp 8ưep ques 8uep 
dẹua!  dựtaq đựng,  đợng dựqa đ?đ | uaiuypq dẹua | uiệng dẹqd 
I nueqffnaru I nus[feddn 
ôn | 1 Tn] E Tư ốc ukHEtjP ]8tYV'  gumrSqp E[eenxy 


489 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammã uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhanfiti? 


Pháp thiện đang sanh với người nào trong cõi nảo thì pháp vô 
ký đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Không phải”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammäã 
nirujjhanfi, tassa tattha kusalãä đhammäã uppajjanfiti? 

Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào trong cõi nảo thì 
pháp thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Không phải”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở, với 4 cõi tứ uấn, 26 cõi ngũ uân (kusalãnam uppãdakkhane 
tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 3 | cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau cùng với 31 cõi 
(sabbesam cavantänam tesam tattha). 

4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na diệt của 89 tâm, 52 tâm sở sanh khởi, sắc tâm (trừ 
tâm thiện, tâm bât thiện trong cõi vô sắc) tính từ tâm tục sinh... 
cho đên tâm sanh trước tâm tử, với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(pavatfte cittassa bhangakkhape tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


490 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammã na uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä na nirujjhanfiti? 


Pháp thiện không đang sanh với người nảo trong cối nảo thì 
pháp vô ký không đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantänam pavatte cittassa bhangakkhane 
tesam tattha kusalãä đhammã na uppajjanfi no ca tesam tattha 
abyäkatä dhammã na nirujjhanti, sabbesam uppajjantanam 
pavat(e  kusalavippayutfaciftasa uppädakkhanc aripe 
kusaläakusalaãnam bhangakkhane (tesam ta(tha kusala ca 
dhammä na uppajjanti abyäkatä ca dhammäã na nirujjhanti. 


Đối với tất cả người đang chết hay vào sát na diệt của tâm 
trong thời bình nhật của những người đó trong cõi đó, pháp thiện 
không đang sanh nhưng pháp vô ký đang diệt với những người đó 
trong cõi đó. Còn đối với những người đang sanh, hay vào sát na 
sanh của tâm bất tương ưng thiện trong thời bình nhật của những 
người đó, hay vào sát na diệt của tâm thiện, tâm bất thiện trong cõi 
vô sắc của những người đó trong cõi đó, pháp thiện không đang 
sanh lẫn pháp vô ký cũng không đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhanti, tassa tattha kusalãä đhammã na uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký không đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì pháp thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Kusalanam uppädakkhanec tesam tattha 
abyäkatã dhammä na nirujjhanf no ca tecsam tattha 
kusalãä dhammäã na uppajjanti, sabbesam uppajjantänam 
pavatte  kusalavippayutfaciftassa uppädakkhanc aripe 
kusaläkusalaänam bhangakkhane tesam tattha abyäkatä ca 
dhammä na nirujjhanti kusalã ca đhammäã na uppajjanti. 

Vào sát na sanh của tâm thiện của những người đó trong cõi 
đó, pháp vô ký không đang diệt nhưng pháp thiện đang sanh với 
những người đó trong cõi đó. Còn đối với tất cả người đang sanh 
hay vào sát na sanh của tâm bất tương ưng thiện trong thời bình 


Thượng Tọa Khải Minh 491 


Pháp Song 


nhật của những người đó hay vào sát na diệt của tâm thiện, tâm bất 
thiện trong cõi vô sắc của những người đó trong cõi đó, pháp vô ký 
không đang diệt sanh lân pháp thiện cũng không đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 3l cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau cùng với 31 cõi 
(sabbesam cavantänam tesam tattha). 


4 người phàm, § bậc thánh nhân, sinh diễn trong thời bình 
nhật, gọi là ngay sát na diệt của §9 tâm, 52 tâm sở hiện khởi, sắc 
tâm (trừ tâm thiện, tâm bất thiện trong cõi vô sắc) tính từ tâm tục 
sinh... cho đến tâm sanh trước tâm tử, với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ 
uẫn (pavatte cittassa bhangakkhane tesam tattha). 


Và 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học đang sanh trong 3Ï 
cõi, gọi là ngay sát na sanh của ]9 tâm tục sanh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp hiện khởi vào sát na đầu tiên, với 31 cõi (sabbesam 
uppajjantaänam tesam tattha). 


4 người phàm, 4 bậc thánh quả, sinh diễn trong thời bình nhật, gọi 
làngay sátna sanh của 12tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20tâm tố, 52 tâm 
sở sanh khởi, sắc tâm tính từ tâm hữu phần thứ 1... cho đến tâm tử, 
với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân (pavattekusalavippayuttacittassa 
uppädakkhane tesam tattha). 

Người phảm tam nhân, 3 bậc thánh đạo cao, 3 bậc thánh quả 
thấp trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của tâm thiện, tâm bất 
thiện, tức 8 tâm đại thiện, 4 tâm thiện vô sắc giới, 3 tâm thánh đạo 
cao, 36 tâm sở, 8 tâm tham, 2 tâm s1, 23 tâm sở (trừ 4 tâm sở sân 
phân), với 4 cõi vô sắc (arũpe kusaläkusalãänam bhangakkhane 
tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chị pháp của nhóm sau mà thôi. 


Trong câu vấn ngược: 


499 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở, với 4 cõi tứ uấn, 26 cõi ngũ uân (kusalãnam uppädakkhane 


tesam tattha). 
Và cả chi pháp của câu xuôi. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Thượng Tọa Khải Minh 495 


Pháp Song 


C133) 


28S 
ỌA 1Q9 u01) uŠ1() 16q U18) 
'UộJ) tiỆ} 89 1ộIP 8u ÿS 


“enb up 
'UỆ1(] UIE) 89 UES 8U 1ÿS 


$3 €3 


({UIS 21 tƯE) ÿ9 1E, 


% 3® 


A 


(2gS ỌA IQ9 
8uox) tộï(] Jpq trợ “tộïg} 
trrệ) 1111) Jÿ{u ([utq tọu) 8uo) 
UIE) ÿ9 1E} 89 1ŠIP 8 †ES 


Bi... 


ĐC 


A 


(IIE) ÿ9 1EL 


A 


% 


3% 


lÀ 


tộ1(] (II) #2 JuS £u ÿS 


qưes 8ưep 
uộr] 
dựua 


1ộIp 2ưp 
40A 
dựqa 


1ộIp 2p 
430A 
dựqaq 


{ưes đưep 
uệt 
dựqa 


1ộIp 2ưep 
(340A 
dựua 


1ộIp up 
Á3 A dựqd 


I queuffnru 
EUIUIEIP E}8gÁqV 


qưes 8đưep 
u$rq) dẹqd 


I nueffeddn 
E))00004221)9ã2402)103I 


Thượng Tọa Khải Minh 


494 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalä dhammä uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhanfiti? 


Pháp bắt thiện đang sanh với người nào trong cõi nào thì pháp 
vô ký đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Không phải”. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã 
nirujjhanfi tassa tattha akusalãä đhammã uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào trong cõi nảo thì 
pháp bât thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cầu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na sanh của 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở, với 4 cõi tứ 
uẫn, 26 cõi ngũ uẫn (akusalänam uppädakkhane tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 3] cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp, bọn mạng quyên cửu sắc diệt lần sau cùng với 31 cõi 
(sabbesam cavantänam tesam tattha). 


4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na diệt của 89 tâm, 52 tâm sở sanh khởi, sắc tâm (trừ 
tâm thiện, tâm bât thiện trong cõi vô sắc) tính từ tâm tục sinh... 


Thượng Tọa Khải Minh 495 


Pháp Song 


cho đến tâm sanh trước tâm tử, với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(pavatfte cittassa bhangakkhape tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãä dhammã na uppajjanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhanfiti? 


Pháp bắt thiện không đang sanh với người nào trong cõi nảo thì 
pháp vô ký không đang diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cavantänam pavatte cittassa bhangakkhane 
tesam tattha akusalä dhammã na uppajjanti no ca tesam tattha 
abyäkatä dhammä na nirujjhanti, sabbesam uppajjantänam 
pavatfe akusalavippayut(acittassa uppädakkhane aripe 
kusalakusalaãanam bhangakkhane tesam tattha akusala ca 
dhammä na uppajjanti abyäkatä ca dhammä na nirujjhanti. 


Đối với tất cả người đang chết, hay vào sát na diệt của tâm 
trong thời bình nhật của những người đó trong cõi đó, pháp bất 
thiện không đang sanh nhưng pháp vô ký đang diệt với những 
người đó trong cõi đó. Còn đối với tất cả người đang sanh, hay vào 
sát na sanh của tâm bắt tương ưng bất thiện trong thời bình nhật 
của những người đó hay vào sát na diệt của tâm thiện, tâm bắt thiện 
trong cõi vô sắc của những người đó trong cõi đó, pháp bắt thiện 
không đang sanh lẫn pháp vô ký cũng không đang diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhanti, tassa tattha akusalä dhammä na uppajjantIti? 


Hay là pháp vô ký không đang diệt với người nào trong cối 
nào thì pháp bắt thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: Akusalanam uppädakkhanc tesam  tattha 
abyäkatãä dhammä na nirujjhanf no ca fesam tattha 
akusalä dhammäã na uppajjanti, sabbesam uppajjantänam 
pavat(e akusalavippayut(acittassa uppädakkhane ariũpe 


496 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


kusaläakusalanam bhangakkhane (tesam tatthä abyakata 
dhammä na nirujjhanti akusalä ca dhammä na uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm bất thiện của những người đó trong 
cõi đó, pháp vô ký không đang diệt nhưng pháp bất thiện đang sanh 
với những người đó trong cõi đó. Còn đối với tất cả người đang 
sanh hay vào sát na sanh của tâm bất tương ưng bắt thiện trong thời 
bình nhật của những người đó hay vào sát na diệt của tâm bắt thiện 
tâm thiện trong cõi vô sắc của những người đó trong cõi đó, pháp 
vô ký không đang diệt lẫn pháp bắt thiện cũng không đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 4 bậc thánh quả đang 
chết trong 3 l cõi, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 31 cõi 
(sabbesam cavantänam tesam tattha). 


4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, sinh diễn trong thời bình 
nhật, gọi là ngay sát na diệt của 89 tâm, 52 tâm sở sanh khởi, sắc 
tâm (trừ tâm thiện, tâm bất thiện trong cõi vô sắc tính từ tâm tục 
sinh... cho đến tâm sanh trước tâm tử, với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ 
uấẫn (pavatte cittassa bhangakkhane tesam tattha). 


Và 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học đang sanh trong 3 l 
cõi, gọi là ngay sát na sanh của I9 tâm tục sanh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc hiện khởi vào sát na đầu 
tiên với 3l cõi (sabbesam uppajjantänam tesam tattha). 


4 người phàm, § bậc thánh nhân sinh diễn trong thời bình nhật, 
gọi là ngay sát na sanh của 21 tâm thiện, 3ó tâm quả, 20 tâm tố, 38 
tâm sở sanh khởi, sắc tâm tính từ tâm hữu phân... cho đến tâm tử, với 
4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uẫn (pavatte akusalavippayuttacittassa 
uppädakkhane tesam tattha). 


Người phàm tam nhân (fihetukapthujana) 3 bậc thánh đạo 
cao, 3 bậc thánh thấp trong cõi vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 


Thượng Tọa Khải Minh 497 


Pháp Song 


tâm thiện, tâm bắt thiện, tức § tâm đại thiện, 4 tâm thiện vô sắc 
giới, 3 tâm thánh đạo cao, 36 tâm sở, 8 tâm tham, 2 tâm s1, 23 tâm 
sở (trừ 4 sân phần), với 4 cõi vô sắc (arũpe kusalãäkusalãnam 
bhangakkhape tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chi pháp của cấu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na sanh của l2 tâm bắt thiện, 27 tâm sở, với 4 cõi tứ 
uẫn, 26 cõi ngũ uẫn (akusalãänam uppädakkhane tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


498 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(6£ €) 


1È u$!H ga 20L 1251 
102 D4 1018N 1q 2114] 12 


28S 
ỌA 109 8uO1] uệ1(] 1gq up) 
'UộJ(] UIỆ) #09 11p 8u ÿS 


1q qutq 
1o 3uox) enb urg) “0ộ1) 
1q uTE) 82 qu6S 8u 1ÿS 


3| |8 


([S 91 tưÈ} #9 1E.[ 


% 


," 


(2gS ỌA IQ2 
8uo1 uộI) 16q tệ) “uột) 
trrệ) 11)) 1ÿ (uq 10t) 8uox) 
Ifÿ) ÿ2 JE] 89 }ộID EU JÿS 


bi ‹ 


| $3 | 4| 


3% 


lÀ 


(ƯiỆ} E9 1EL 


A 


% 


% lÀ 


tộ1t) 
1ÿq ty) E09 tJ0ES #u 1ÿS 


ques 8ướp 
UệT(] 10 
dựqaq 


1ộIp 8uep 
(0A 
dựqa 


1ộtp 8uep 
430A 
dựqa 


_— 


ques 8ưep 
uệ10) 19q 
dựqaq 


ques 8ưep 
uệ1]) 19 
dựuaq 


1ộIp 8uep 
(0A 
dựqaq 


1ộIp 8ưep 
43 ọA dẹtq 


ques đưep 
uệI) 1gq dẹtd 


I nưeuffnnru I nue[feddn 
#UIUI6IP EJeJEÁqV ‡ #IUIEIP E[ESn3[V 


499 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẦN QUÁ KHỨ 


Atiftavara 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 

Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã uppajjittha, tassa akusalã 
dhammä nirujjhitthãti? 

Pháp thiện từng sanh người nào thì pháp bắt thiện từng diệt 
người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana akusalã dhammã nirujjhittha, 
tassa kusala dhammäã uppajjitthäti? 

Hay là pháp bất thiện từng diệt người nào thì pháp thiện từng 
sanh người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


500 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalã đhammäã na uppajjittha, tassa 
akusalä đhammã na nirujjhitthãti? 


Pháp thiện không từng sanh với người nào thì pháp bất thiện 
không từng diệt với người đó phải chăng? 
Đáp: “Không có”. 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalã dhammã na nirujjhittha, 
tassa kusala dhammäã na uppajjitthãti? 


Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nào thì pháp 
thiện không từng sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Không có”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chi pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 501 


Pháp Song 


(0£) 


1Q/15NI MỤ1Jq[ 20H] 123 


'10D đuOS đu 2114) 0q dpd '2o8 u21} dpd nụu 8uo183 
ñ) đuon) Áeq quM) 8un2 20 8⁄os uöổu €1 oa dpd '208 u11} pq dpwdl $A 100 đuoS uöổu 0J oa dptd '208 12112 dpq 901 1ê[ uọ2 uô8u ng5 92 Xt3N[ 


À 


ARRA 


(ưu) øẻq § “trẹud Ion8N 


ques 8um 
uệI] 
dụtq 


1ộtp 3u 
u$) 10 
dụtq 


1ộtp 2u) 
1$14) 1gq 
dụtaq 


quss 8u 
uộru} 
dụuaq 


$Ip Sun 
U14) 1gq 
dụtq 


1Ip 8um quss 8u 
11) Jgq dụud | — uật) dạt 
£ suuuuffnrru z sumifeddn 


EUIUIEIP E[ESIỊV j EUIUI8ỤP [ES3I 


Thượng Tọa Khải Minh 


502 


Pháp Song 


PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


-_ 1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG 
ĐÓI 
Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammäã uppajjittha, tassa 
tattha akusalã dhammä nirujjhitthãti? 


Pháp thiện từng sanh với người nào trong cõi nào thì pháp bất 
thiện từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đhammäã 
nirujjhittha, tassa tattha kusalä dhammäã uppajjitthãti? 


Hay là pháp bắt thiện từng diệt với người nảo trong cõi nào thì 
pháp thiện từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhävasanam dutiye akusale citte vatftamäane 
tesam tat(ha akusalä dhammä nirujjhittha no ca tesam 
tattha kusalä dhammaä uppajjittha, itaresam catuvokärãänam 
pañcavokãäränam tesam tattha akusalä ca dhammä nirujjhittha 
kusalä ca đhammäã uppajjittha. 

Khi tâm đồng lực bắt thiện thứ 2 khởi hiện với người ở trong 
cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp bất thiện từng diệt nhưng pháp thiện 
không từng sanh với người đó trong cõi đó. Còn đối với người ở 
trong cõi tứ uân, cõi ngũ uẩn ngoài ra đó trong cõi đó, pháp bất 
thiện từng diệt lẫn pháp thiện cũng từng sanh. 


Thượng Tọa Khải Minh 505 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân trong 
cõi tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 

Nếu là người cối Tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 
2 hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên... cho đên tâm tử. 

Nếu là người tứ uẫn, người ngũ uâẫn ngoài ra thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đên tâm tử, với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(catuvokärãnam pañcavokaränam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm đông lực tham ái châp kiêp sông 
mới thứ 2 là tâm bât thiện đứng đâu thứ 2, tâm đông lực tham ái 
châp kiêp sông mới thứ 3 (bhavanikantikalobhajavanacitta)... 
cho đên tâm đông lực đại thiện thứ 1 hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên 
là tâm có tính chât tương tự như tâm thứ 2 (tamsadisadutiyacitta), 
với 5 cõi tịnh cư (suddhäväãsãnam dutfiye akusale citfe vattamäane 
tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yassa yattha kusalã đhammã na uppajjittha, 
tassa tattha akusalä dhammä na nirujjhitthãtï? 
Pháp thiện không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp bât thiện không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: Suddhävasanam dutiye akusale cifte vatfamäane 


tesam tattha kusalã dhammä na uppajjittha no ca tesam tattha 
akusalãä dhammä na nirujjhi(tha, suddhãvãsãänam dutiye citte 


504 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


vattamäãne asaññasattänam ftesam tattha kusalä ca dhammã na 
uppajjittha akusalã ca dhammä na nirujjhittha. 

Khi tâm đồng lực bắt thiện thứ 2 hiện khởi với người ở trong 
cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp thiện không từng sanh nhưng pháp 
bắt thiện từng diệt với người đó trong cõi đó. Còn đối với tâm thứ 
2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở trong cõi tịnh cư, 
hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không từng 
sanh lẫn pháp bắt thiện cũng không từng diệt. 


Vấn ngược: Yassa vä pana yattha akusalä dhammäã na 
nirujjhittha, tassa tattha kusalãä đhammã na uppajjitthäti? 


Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nảo trong 
cõi nào thì pháp thiện không từng sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư gọi 
là hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm đồng lực tham ái chấp kiếp 
sông thứ 2 là tâm bất thiện đứng đầu thứ 2, tâm đồng lực tham ái 
chấp kiếp sống mới thứ 3... cho đến tâm đồng lực đại thiện thứ I 
hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên là tâm có tính chất tương tự như 
tâm thứ 2 với Š cõi Tịnh cư (suddhãväsãnam dutiye akusale citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Và Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là hội đủ sát 
na của 19 tâm, tức tâm hữu phần thứ I là tâm đứng đầu thứ 2 
(mukhayadutiyacitta), tâm tục sinh, I5 tâm hữu phân, tâm khai ý 
môn, tâm đồng lực tham ái chấp kiếp sống mới thứ 1 là tâm có tánh 
chất tương tự như tâm thứ 2, với 5 cõi Tịnh cư (suddhãvãsãnam 
dutfiye cit(e vattamäãne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Thượng Tọa Khải Minh 505 


Pháp Song 


506 


Chỉ pháp của câu hỏi 


- Chi pháp của nhóm sau mà thôi. 


Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở 


Chỉ pháp của câu hỏi 


- Cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


: Giống nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(ve) 


ị ị ị 3uo, lun 
% Ị SG Ỉ ị 192 8uep + qưes 8ưep 8ưọm1 ọA I0 tim ỌA 2| 
ị ị ị š 9A 192 
ị ị ị ¡ DO UOÀI 
ị up 
ị ị ị tyn nẩu | qượu) 
ị #1 IệO8u ugn 8u 102 99 W4 8 
ị jt ị A jEÌ ị TẠ “ượn 1 Io2 
ị ị ị CHRPuE2 0 ugn ñ[ | uưẹud 
ị ị ị cì I9QOb | IOP8N 
| @---@ XaX¿Xo X;X¿ X2 ỳ 
ị no ttÏ[ | H9ị 
Sổ G)- GXXXSXSXGEo) 192 mạn 
| no quịL |  TêỊ 
SS | % ị ÉsX6y)m si !92€ |1ÿd9Èđ 
| ị 412 NHẬT 102 € 
ưes 8u ị 1‡Ip 8um ques 3uml 1‡Ip đum 1$Ip đum qưss 8um 
tiộIt ¡ tộI] 18 uỏtt tội )pq | uậït 1eq đẹqa | ung dẹqa 
dpqg! — dẹta dụugi — dptq ệ ị 
ị ị cwqmufuu Ì  zeunyffeddn 
£-] Ẳ£7 ÔT Hịc EU TỰ EUIUIEIP g[9STUỊV } EUIUIEIP g[9s3[ 


507 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammäã uppajjittha, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhitthãti? 


Pháp thiện từng sanh với người nào trong cõi nảo thì pháp vô 
ký từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã 
nirujjhittha, tassa tattha kusalä dhammä uppajjitthãti? 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nảo trong cối nảo thì 
pháp thiện từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp. Suddhäväsanam  dutiye cie  vaftamäne 
asaññasattänam tesam tattha abyäkatä dhammã nirujjhittha 
no ca fesam tattha kusalãa dhammä uppajjittha, itaresam 
catuvokãärãnam pañcavokäränam tesam tattha abyäkatä ca 
dhammä nirujjhittha kusalä ca dhammäã uppajjittha. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người 
ở trong cõi tịnh cư hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, 
pháp vô ký từng diệt nhưng pháp thiện không từng sanh với người 
đó trong cõi đó. Còn đôi với người ở trong cõi tứ uân, cði ngũ uân 
ngoài ra đó trong cõi đó, pháp vô ký từng sanh lần pháp thiện cũng 
từng sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân trong 
cõi tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 

Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 
2 hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên... cho đên tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đên tâm tử, với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(catuvokäränam pañcavokãränam tesam tattha). 


508 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng đầu 
thứ 2, tâm hữu phần thứ 2... cho đến tâm đồng lực đại thiện thứ I 
hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên là tâm có tính chất tương tự như tâm 
thứ 2, với 5 cõi tịnh cư (suddhãväsãnam dutiye cỉtte vattamäne 
tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññsattänam tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammã na uppajjittha, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhitthãti? 


Pháp thiện không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp vô ký không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp. D Suddhäväsanam  dutiye cie  vattamäne 
asaññasattanam tesam tattha kusalãä đhammã na uppajjittha 
no ca fesam ta(tha abyäkatã dhammä na nirujjhittha, 
suddhävãsam uppajjantänam tesam tattha kusalä ca đhammä 
na uppajjittha abyäkatä ca dhammä na nirujjhitthäãti. 

Khi tâm thứ 2 tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người 
ở trong cõi tịnh cư hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, 
pháp thiện không từng sanh nhưng pháp vô ký từng diệt với những 
người đó trong cõi đó. Còn đối với những người đang sanh trong 
cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp thiện không từng sanh lẫn pháp vô 
ký cũng không từng diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhittha, tassa tattha kusalãä đhammã na uppajjitthãti? 


Thượng Tọa Khải Minh 509 


Pháp Song 
Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì pháp thiện không từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phân thứ I là tâm đứng đâu 
thứ 2, tâm hữu phân thứ 2... cho đên tâm đông lực đại thiện thứ 
2 hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên là tâm có tính chât tương tự tâm 
thứ 2, với 5 cõi tịnh cư (suddhãväsãnam dutiye cỉtte vattamäne 
tesam tattha). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 

Và Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là hội đủ sát na 
của tâm tục sinh ngũ thiên sắc giới, 30 tâm sở, với 5 cõi tịnh cư 
(suddhävasam uppajjantänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


510 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Œy€) 


1042 8uep + quws 8ưep 8uom ỌA IQ2 


#1 rpO8u tren n8 102 I92 9¿ 


j tren I) I02 Xung 
trên R1, 


A 


Al8 A 


G | sà |„n 
% lào TL Ípg sÉg 


#12 NHẬT 102 € 


uốn | - ÁJ 0A 49A 


{ues 8um 
tr) dẹtq 


1ộIp 8um) | 3ệtp 8um 'qưes 8um|[ qưes 8ung 'Jộip 8unp 1ộIp 2un) 

tộI]} tội] @[@A Á 9A đẹtd 
dựa dytdj  dẹud dụud! dọa 
z sunffan z sunfeddn 


L010nh UIUIEIP EJEEÁQV _j EtIui6úp g[esn[ 


ị qui] HỊ 
| @  ia1iikftftReictdAaiiei nã toc | H928 


ch li lên lên 


511 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalä đhammäã uppajjittha, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhitthäti? 


Pháp bắt thiện từng sanh với người nảo trong cõi nào thì pháp 
vô ký từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammäã 
nirujjhittha, tassa tattha akusalä dhammäã uppajjitthãti? 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp bât thiện từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhäväsanam  dufiyc cite vatfamäne 
asaññasattänam tesam tattha abyäkatä dhammã nirujjhittha 
no ca tfesam tattha akusalä dhammäã uppajjiftha, ïtaresam 
catuvokãärãänam pañcavokäränam tesam tattha abyäkatä ca 
dhammä nirujjhittha akusalä ca dhammäã uppajjittha. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở 
trong cõi tịnh cư hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 
vô ký từng diệt nhưng pháp bât thiện không từng sanh với những 
người đó trong cõi đó. Còn đối với những người cõi tứ uẫn, cõi 
ngũ uân ngoài ra đó trong cõi đó, pháp vô ký từng diệt lẫn pháp bất 
thiện cũng từng sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: 3 người phàm, 8 bậc thánh nhân trong 
cõi tứ uân, cõi ngũ uân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 
Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp 
kiếp sống thứ 2... cho đến tâm tử. 


519 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Nêu là người người tứ uân, người ngũ uân ngoài ra thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đên tâm tử, với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(catuvokärãnam pañcavokãränam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư gọi là 
hội đủ sát na của 18 tâm, tức tâm hữu phần thứ I là tâm đứng đầu 
thứ 2, I5 tâm hữu phần, tâm khai ý môn, tâm đồng lực tham ái chấp 
kiếp sống mới thứ 1 có tánh chất tương tự như tâm thứ 2, với 5 cõi 
tịnh cư (suddhãväãsãänam dutiye citte vattamäne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãä dhammä na uppajjittha, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhitthãti? 


Pháp bắt thiện không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp vô ký không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp. 5 Suddhäväsanam dutiyG4›) cite  vaffamäne 
asaññasattänam tesam tattha akusalä dhammã na uppajjittha 
no ca fesam taftha abyäkatã dhammä na nirujjhittha, 
suddhävasam uppajjantänam tesam tattha akusalä ca đhìammäã 
na uppajjittha abyäkatä ca dhammä na nirujjhittha. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ I hiện khởi với người đó 
trong cõi tịnh cư hay người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 
bắt thiện không từng sanh nhưng pháp vô ký từng diệt với những 
người đó trong cõi đó. Còn đối với những người đang sanh trong 
cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp bắt thiện không từng sanh lẫn pháp 
vô ký cũng không từng diệt. 


Thượng Tọa Khải Minh 515 


Pháp Song 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhittha, tassa tattha akusalä dhammäã na uppajjitthäti? 


Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nảo trong cõi 
nảo thì pháp bât thiện không từng sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na của 18 tâm, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng đầu 
thứ 2, I5 tâm hữu phần, tâm khai ý môn, tâm đồng lực tham ái chấp 
kiếp sống mới thứ 1 có tính chất tương tự như tâm thứ 2 với 5 cõi 
tịnh cư (suddhãväãsãänam dutiye citte vattamäne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và Bậc bất lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là hội đủ sát na 
của tâm tục sinh ngũ thiên sắc giới, 30 tâm sở, với 5 cõi tịnh cư 
(suddhäväsam uppajjantänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


514 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


195 102 Đ/4 10/18A IP1Jd 2H, 12 


T15 ERÒ ga 20L 


112 1[MjT 192 € 


ues 8un 
l)000125) 
dựqq 


1ötp Sun 
440A 
dựqaq 


ưes 8um 
uộ11) 184 
dựqaq 


quss 8u 
tiộ1) 10 
dựtq 


1ộtp 8u 
49A 
dựqaq 


1ệ!p 8um) tưes 2un 
Á3 0A dụg ¡ u$1u1 1gq đẹuaq 
£ eựnqf[nau £ euniffeddn 


| | 3u, Ko 

ị l 142 8uep + ques 8uep 8uo1 ỌA IQ SIỦ Í GA gở 

ị ị P Zuom 0A I9 0A 9ÉT 

ị ị ị i 9A !9O | tn§N 

ị | uợn Mi À8 

ị ị ị nầu 1u 

ị ị ị 91 teo8u uẹn qổu 102 1o2oz | 48 

 AJAI A|A bó 1S BAIINE 

ị ị ị rợn ØL tonổ N 

| @--@@XOGXGO| mr Ly 

_ J2I8|3 1A Tế lê 

ị ị ị : 1Eq 2È 

Ị ị ị &› Xey) ¬ H€I I0 € ựd vq 

l2 |#|8 HH” 
% | | | IỐC | HT VỀ 


£° 


li 


£ 


E(LIULIEIP EJE[EÁQV | gui0ieÚp [esn[V 


515 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẦN VỊ LAI 


Anäøãtavära 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammä uppajjissanti, tassa 
akusalä đhammã nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện sẽ sanh người nào thì pháp bắt thiện sẽ diệt người 
đó phải chăng? 

Đáp: Yassa cittassa anantarä agøamagsøam pafilabhissanti 
tesam kusalä dhammäã uppajjissanti no ca tesam akusalä 


dhammäã nirujjhissaníi, itaresam tesam kusalä ca đhammä 
uppajjissanti akusalä dhammã nirujjhissanti. 


Người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đã tịnh là 
người hội đủ tâm dũ tịnh, pháp thiện sẽ sanh nhưng pháp bất thiện 
sẽ không diệt với những người đó. Còn đối với người ngoài ra đó 
thì pháp thiện sẽ sanh lẫn pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalä dhammã nirujjhissanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjissantfIti? 


Hay là pháp bất thiện sẽ diệt người nào thì pháp thiện sẽ sanh 
người đó phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


516 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả hội đủ sát na tâm đũ tịnh 
trong lộ đác A la hán đạo (yassa cittassa anantarã aggamaggam 
pafilabhissanti tesam mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm người phàm hữu phần tam nhân, 
3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thâp, gọi là người hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ ngay sát na diệt của tâm bất thiện hiện khởi 
lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc nhập lưu thì gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả g1ữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát 
na diệt của tâm bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo (yassa ciftassa anantarä 
agøamagsam pafilabhissanti tesam sadisipacäranaya theo lý 
gián tiếp). 

Và người sẽ được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó, gồm 4 người phàm hữu phần, gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... 
cho đến không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến sát na 
sanh của bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì 
gồm có: 4 người phàm hữu phần, bậc nhập lưu đạo, bậc nhập 
lưu quả... 

Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì 
gồm có: 4 người phàm hữu phần, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc 
thánh quả thấp... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 


Thượng Tọa Khải Minh 51? 


Pháp Song 


có: 4 người phảm hữu phân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả 
thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tính từ vòng vô thủy 
luân hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy được khởi điểm ban đầu 
cho đến sát na sanh của tâm tâm bắt thiện hiện khởi lần sau cùng 
(itaresam tesam là người phàm hữu phần). 


4 người phàm vô phần, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... cho đên không tìm thây được 
điêm tận cùng (itaresam tesam là người phàm vô phân). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä đhammäã na uppajjissanti, tassa 
akusalä dhammäã na nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện sẽ không sanh với người nào thì pháp bắt thiện sẽ 
không diệt người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vắnngược: Yassaväpanaakusalã dhammãnanirujjhissanti, 
tassa kusala dhammäã na uppajjissanfiti? 

Pháp bắt thiện sẽ không diệt với người nào thì pháp thiện sẽ 
không sanh người đó phải chăng? 

Đáp: Yassa cittassa anantarä agøamagsøam pafilabhissanti 
tesam akusalä đdhammä na nirujjhissant no ca tesam 
kusalãä dhammäã na uppajjissanti, aøøamagøasamangInam 


arahantänam (esam akusalãä ca dhammäã na nirujjhissanti 
kusalä ca đhammã na uppajjissanti. 


Những người nảo sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ 
tịnh, người hội đủ tâm dũ tịnh, pháp bât thiện sẽ không diệt nhưng 
pháp thiện sẽ sanh với những người đó. Còn đôi với người viên 


518 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


mãn A la hán đạo, hay tất cả bậc A la hán, pháp bất thiện sẽ không 
diệt lân pháp thiện cũng sẽ không sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán đạo, gọi là hội đủ sát na của 
tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøasamangnam tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm A 
la hán quả thứ 1 trong lộ đắc A la hán đạo... cho đến tâm viên tịch 
Níp bàn (arahantänam tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm đũ 
tịnh trong lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarã aggamaggam 
pafilabhissanti tesam mukhayananya theo lý trực tiếp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bắt thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ sát na diệt của tâm bắt thiện sanh lên lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì 
gồm có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả 
giữa.. . Nếu có bât thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì 
gồm có: Bậc nhất lai quả, Bậc bắt lai đạo, Bậc bất lai quả.. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tính 
từ sát na diệt của tâm bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä 
aggamaggam pafilabhissanfi tesam sadisũpacaränaya theo lý 
gián tiêp). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Thượng Tọa Khải Minh 519 


Pháp Song 


(w) 


ị ueqd ọA 
®@@®€@Œ®@ 1ự 
ị IOnổN ÿ 
SN F——————MI „ 
h uye[V 9Éđ 
@ỳ @%®@ My 
ị uryt[V 2É@[ 
A [Il I-I-I Eøz-£-H 
ị trÉ2 ug8u uệI1) 1# 
E100 550 T00022/0022000000 006001000 0202202002010 L2 0 ỀNGGGGGGGIBRNNEGGGGGtiiittctdt soi ooa roi bon: € —=€—T] 
LH tưyqu I6} 
GX19)€X9ð%2) (93 (9) sụdmmu 
u1yud 
tưÉu2 ượ8u 8uo $1] 1yf[ I0"8N 
[£e-p]l [£e-yl [I-I-t] 
uẺ9 ug8u uệ1(1 1ÿ 
G®GGGGGOGA 0D 
trợ 
uẺ9 ug8u 2uo uệIt) 1t | 1QnổN ÿ 


qưes aS 
uột} 
đdựqa 


TP 9S 
tiộT() 1ÿQ 
dựNd 


191p 9S 
uệ1) 1ÿq 
dựqa 


ị qugs S 
| UẾNH 
¡_ đẹNg 


JỘIP 9S 
uệ1u1 1§q 
dựqa 


]ộIP 
tệ] 1ÿ 


#uIuIEIP 
t[esnv 


uS 9S 
tật) 

dựqa 

€ nuessiffeddn 
EUIUIEIP 
#[esn5 


Thượng Tọa Khải Minh 


590 


Pháp Song 


(Œt) 


1ộIp 8uo[ ạs uệu) yq dẹtq 


(Juss 2u0u) ạs tệ) dẹtq 


Cà: 


'Ip 9S tộ1() ypq dẹud “qưes ạs tộr) dụ 


ượud ỌA urệtd rọn8N ÿ 
1ệIp 8uoy ạs tậu) 1eq dẹtdq 
(8s 3s uệ1) dẹtq 1ộtp 35 uỏIt 1eq dẹud “qus s uộrg) dựudJ 
dgu) gnb quy [ 2#q_ £ ượud nnụ 


dyu) o¿p quyt[ 9q £ — “tượudton8N y 


@@Đ09)- 463 @6)- @Xe) -- @X®9)-- &) 


du) ẹnb qượu.[, 2É Z 


ugud nnụ 


dgu) op quy[ 2q Z  “ueud tonổN ÿ 


#12 ẹnb qượu,[ 2q Z gnb nn[ dệN 2Ẻđ ưeqd nnq 


813 oép qượu [, s¿q z “enb nnỊ dệqN 2g 


dựu) gnb queu,[ s¿q c “dẹ) oởp qugu.[, s¿q £ “ugqu ure) uựqd nng urẹqd rọnổN ị 


NYH2 NYĐN ĐNOHXM NẵäIHL LYVd 


o#p nnỊ dệ{N 9ÿq  ureud tọnổN ÿ 


SE E=irieizi=eieiiisbenaedf 


tưeud nạ treqd 1onổN 


-(2X9) ~'@) IQH NV 


521 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã uppajjissanti, tassa 
abyäkatä dhammäã nirujjhissanfiti? 

Pháp thiện sẽ sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ diệt người 
đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhissanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjissanfIiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nảo thì pháp thiện sẽ sanh 
người đó phải chăng? 

Đáp.  AggamaggasamangIinam  arahanfänam  tesam 
abyäkatã dhammä nirujjhissani no ca tesam kusalä 


dhammä uppajjissanti, itaresam tesam abyäkatä ca đdhammäã 
nirujjhissanti kusalã ca đhammäã uppajjissanti. 

Người viên mãn A la hán đạo, hay tất cả bậc A la hán, pháp vô 
ký sẽ diệt nhưng pháp thiện sẽ không sanh với những người đó. 
Còn đối với người ngoài ra đó thì pháp vô ký sẽ diệt lẫn pháp thiện 
cũng sẽ sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm hữu phần, 3 bậc thánh 
thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ 
vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy khởi điểm ban đầu 
cho đến tâm dũ tỉnh trong lộ đắc A la hán đạo (itaresam tesam là 
người phàm hữu phần). 


4 người phàm hữu phân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... cho đến không tìm thấy được 
điểm tận cùng (itaresam tesam là người phảm vô phân). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Trong câu vân ngược: 


599 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hản đạo, gọi là hội đủ sát na 
tâm của A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgamagøasamansgITnam tesam). 

Bậc A la hán quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên sát na sanh 
của tâm viên tịch Níp bàn (arahantanam tesam). 


Và chi pháp của 2 câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä đhammäã na uppajjissanti, tassa 
abyäkatäã dhammäã na nirujjhissanfrti? 


Pháp thiện sẽ không sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ 
không diệt người đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggasamangInam arahantanam tesam kusalä 
dhammä na uppajjissanti no ca tesam abyäkatä đhammä 
na nirujjhissanti, pacchimacittassa bhangakkhanc tesam 
kusalã ca dhammä na uppajjissanti abyäkatä ca dhammäã na 
nirujjhissanti. 

Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, pháp 
thiện sẽ không sanh nhưng pháp vô ký sẽ diệt với những người đó. 
Còn vảo sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những người đó 
thì pháp thiện sẽ không sanh lân pháp vô ký cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
nirujjhissanti, tassa kusalä dhammã na uppajjissanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nảo thì pháp thiện 
sẽ không sanh người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


Thượng Tọa Khải Minh 595 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hắn đạo, gọi là hội đủ sát na 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgamagøasamansgInam tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên sát na sanh 
của tâm viên tịch Níp bàn (arahantanam tesam). 


Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bản, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lân sau 
cùng (pacchimacittassa bhangakkhape tesam). 


Trong câu vân ngược: 
Chỉ pháp của câu mở. Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


594 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


ượud ọA 
tưượud 
IofểN ty 


% 


L— 
K) 


ẹnb ugqe[V 
2Éq 


3 


A 


LLI 


CX») Rinbi46590019) @XeXo) 


gnb ưreqg[ 
3Ẻq 

NÀ 

OÉp uy(9[V 
9ẺH 


A 


A 


A 


LẠ 


CXaX9X:XS ¬:“JQN IBWT 


€-€- 
uẹud nnq 
_ UIỆNđ 
IOnØN 


quøs 9s 
tuộI4) 


dựqaq 


19IP 9S 
49A 
dựqaq 


19IP 9S 
410A 
dựqaq 


6S 9S 
uệ1) 
dựqaq 


19IP 9S 
Á14 0A 
dựqaq 


1ỆIP 3S 
439A 
dẹqq 

£ nussstq[[nru 


8UuIUIEID 
EJĐEÁqV. 


{ưes as 
uộ1) 
dẹqq 

€ nuessiffeddn 


#uIUIEID 
#[£s0] 


525 


Thượng Tọa Khải Minh 


Thượng Tọa Khải Minh 


(E) 


1ŠIp 9S Á3[ ỌA dẹqd “quss ạs uệrq) dẹtdJ 


ượud 0A tuượud 1onÐN ÿ 


lộtp 8uo ạs Á3 0A dptq =a}>-&Xa) -@Xa)-@) 
tưes Zuouj ạs u$rq dẹqq[ SX») GiXn) 


1ộIp 9S Á3 ọA dựtaq 
(ưes 8uo s tệ) dẹqdJ 19Ip 9S Á3j ọA dẹud “ques 3s u$1) dẹtdq 


TH nnnnnrn 


| 
-= @œXeXeXesXhX¿Xc X93 '-'deu) gnb que [, 9q £ “oÉp qượu,[, 2¿q y 'ượud nạ urẹud rọonổN ÿ '''10 up] 


0Ép uý#[V 2EP Ô"] 


Pháp Song 
596 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 

Vấn xuôi: Yassa akusalãä đhammã uppajjissanti, tassa 
abyäkatä dhammäã nirujjhissanfiti? 

Pháp bắt thiện sẽ sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ diệt 
người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhissanti, 
tassa akusalä dhammäã uppajjissanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào thì pháp bắt thiện sẽ 
sanh người đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggøasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
ananftarãagøamagøam pafilabhissanfitesam abyäkatä đhammäã 
nirujjhissanfi no ca tesam akusalä đhammä uppajjissanti, 


ifaresam tesam abyäkatä ca đhammäã nirujjhissanti akusalä ca 
dhammä uppajjissanti. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay 
những người nảo sẽ đặc A la hán đạo theo tuân tự của tâm đũ tịnh là 
người hội đủ tâm đũ tịnh, pháp vô ký sẽ diệt nhưng pháp bât thiện 
sẽ không sanh với những người đó. Còn đôi với người ngoài ra đó 
thì pháp vô ký sẽ diệt lẫn pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự do 
không có bất thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: 4 người 
phàm hữu phân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô 
thủy luân hồi tử sanh.. . không tìm thấy được khởi điểm ban đầu 
cho đến tâm đồng lực bất thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 
7 là bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Thượng Tọa Khải Minh 597 


Pháp Song 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì gồm: 
4 người phàm hữu phân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập lưu quả... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: 4 người phảm hữu phân, 2 bậc thánh đạo thâp, 2 bậc thánh quả 
thâp... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: 4 người phàm hữu phần, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả 
thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân 
hồi... không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến tâm đồng 
lực bất thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện 
khởi lần sau cùng (itaresam tesam là người phàm hữu phần). 


4 người phàm vô phần, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... cho đên không tìm thây được 
điêm tận cùng (itaresam tesam là người phàm vô phân). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo gọi là hội đủ sát na tâm 
A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgamaggøasamansgInam tesam). 


Bậc A la hán quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên sát na sanh 
của tâm viên tịch Níp bàn (arahatanam tesam). 


Bậc bất lai quả gọi là hội đủ sát na của tâm dũ tịnh trong lộ đắc A 
la hán đạo (yassa cittassa anantarã aøøamaggam pafilabhissanti 
tesam mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ được 4 đạo theo tuần tự do không có bắt thiện ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gồm người phàm hữu phần tam nhân, 3 
bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm 
sanh lên tính từ bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc bậc Nhập lưu 
thì gôm có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh 
quả giữa... 


598 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả ... 


_ Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bất lai thì 
gồm có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
từ tâm bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarã agøamaggam 
patilabhissanti tesam sadisũpacãranaya theo lý gián tiếp). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa akusalãä đhammäã na uppajjissanti, tassa 
abyäkatäã dhammäã na nirujjhissanfrti? 


Pháp bất thiện sẽ không sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ 
không diệt người đó phải chăng? 

Đáp.  AggamaggasamangInam arahantanamn  yassa 
ciffassa ananfarä agøamagøam paf{ilabhissanti tesam akusalä 
dhammä na uppajjissanti no ca tesam abyäkatä đhammä 
na nirujjhissanti, pacchimacittassa bhangakkhanc tesam 
kusalä ca dhammä na uppajjissanti abyäkatä ca dhammä na 
nirujjhissanti. 

Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh 
là người hội đủ tâm đũ tịnh, pháp bắt thiện sẽ không sanh nhưng 
pháp vô ký sẽ diệt với những người đó. Còn vảo sát na diệt của tâm 
viên tịch Níp bàn của những người đó thì pháp bất thiện sẽ không 
sanh lẫn pháp vô ký cũng sẽ không diệt. 


Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
nirujjhissanti, tassa kusalãä dhammã na uppajjissanfiti? 


Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào thì pháp bất 
thiện sẽ không sanh người đó phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


Thượng Tọa Khải Minh 599 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo gọi là hội đủ sát na tâm 
của A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøasamangnam tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ Ï trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên sát na sanh 
lên của tâm viên tịch Níp bàn (arahantanam tesam). 


Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm dũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa cittassa anantarä aøøamaggam pafilabhissanti 
tesam mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự do không có bắt thiện ngăn 
chặn trong giai đoạn đó gôm: Người phàm tam nhân hữu phân, 3 
bậc thánh đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp, gọi là hội đủ sát na tâm 
sanh lên tính từ bât thiện hiện khởi lân sau cùng... cho đên tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 

Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì 
gôm có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả 
giữa...Nêu có bât thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì 
gôm có Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 

Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì 
gôm có: Bậc bât lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
từ tâm bât thiện hiện khởi lân sau cùng... cho đên tâm thuận thứ 
trong lộ đặc A la hán đạo (yassa ciftassa anantarã aøøamagøam 
pafilabhissanti tesam sadisupacaranaya theo lý gián tiêp). 

Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lân sau 
cùng (pacchimacittassa bhangakkhape tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


530 Thượng Tọa Khải Minh 


531 


(tQ18u upiJd 211/2 12) TộIP 95 Á3 0A đẹud “ques 2s uäu) 1yq dạt 


1ÿIp 8uoq ạs Á3 ọA dẹtq 
(Jues 8uo3 ạs u$ru) 1eq dd 


ượud ọA ureud ron8N ÿ 


1ŠIP 95 Á3† ọA dựud “ques 8uou ạs tiệt) yạq dựtdq tộtP 9s Á3J ỌA dẹuđ “ques ạs tệ!) 1gq dựtd 


dgu) ẹnb qượu[ 5q € 


gnb Te[ 1q 2q dựt) op qượ([ 9É € uyqd nnự uetd tonổN ÿ 
G@XXiS X9) 0%)- @069 -- @X#) -- @XI)- Ð 
| gnb Ie[ 1#q 2¿q du) enb qượt [ 9È Z 
ị OÉp I#[ JE{ 9Ẻq_ “gnb 1e[ 1ÿ{N 2É dpu) oẻp qượu[ 9$qZ  ugud nạự ureud tọnổN ÿ 
n8 gẹnb que [, 9Éq Z gnb nn[ dệuN 2# 
818 oép quyu.[ ø#qz  “gnb nnỊ đệHN 2# op nn[ dệqN 92#[__ ugud nạ ureúd tọonổN ÿ 


NÝHO NVĐN NẵIHL LYđ đYHa 


ị dựu) gnb qượu [ #q £ “đẹu) oẻp quy [ s¿q £:ugqu ure) ưetd nạ tượud tọnØN uyud nnụ urệqd tọnổN y 


GXĐ-GGX@GWiXX% -- €ØÐ@®) -- @X@) -- (8) X6). tọnuvm 


NYH2 NVYĐN ĐNOHX NiIHL LY1 đYHa 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(ct) 
ượud 0A 
@@@®@®@Lmụ 
IO"ổN ÿ 
L— gnb 
uyqt[V 
lỚN 2#q 
b 
=— tínúy dã 
G©-- @86) 
t_ưtẹtE[V 9È 
[1i]  [rI-II Ez-z-H 
1rý2 te8u uộ1d) 1eq dựqdq 
TH 00WGSMSGWEGRMNWGES-NMEuU-GE € =€c =T 
LUh ượqu UIE} 
@X @) @Œ) @Ø QJ| nam 
trệt2 ug8u 8uo3 uệIt) 1gq dựd 1on8N 
[£e-p]l l£z-yl I-I-bÌ 
|.............. to tz3u ng 1q đua. 
BE: 
2X)” nuưm Lượng, n 
#2 ug8u 8uou3 uệI) 1eq dẹd | IQnổN g 


{8S 3S 
uộ1(] 10 
dụng 


JộIP 3S 
40A 
dựqa 


1ộIP 9S 
Á0A 
dụuqd 


{8S 3S 
uộ1(] 1g 
dựqa 


UES 3S 
uộ1) 16 
dụud 


J9IP 3S ([UES 3S 

40A 001016) 

dẹNd dựud 
cnuesstqffniu ; cnuesstffeddn 
8UIUIEIP #UIUIBEIP 
J8gÁqV, 8[snV 


Thượng Tọa Khải Minh 


532 


Pháp Song 


PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä dhammä uppajjissanti, tassa 
tattha akusalã dhammä nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện sẽ sanh với người nào trong cõi nảo thì pháp bất 
thiện sẽ diệt người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Yassa cittassa anantarä agøamagsam pafilabhissanti 
tesam tattha kusalä đhammäã uppajjissanti no ca fesam tattha 
akusalãä dhammä nirujjhissanfi, ifaresam catuvokãränam 
pañcavokãäränam tesam tattha kusalä ca dhammäã uppajjissanti 
akusalä ca dhammä nirujjhissanti. 

Những người nào sẽ đắc A la hán theo tuần tự của tâm đũ tịnh 
là người hội đủ tâm dũ tịnh trong cõi đó, pháp thiện sẽ sanh nhưng 
pháp bắt thiện sẽ không diệt với những người đó trong cối đó. Còn 
đối với người ở trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uân ngoài ra đó trong cõi 
đó thì pháp thiện sẽ sanh lẫn pháp bắt thiện cũng sẽ diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đdhammã 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalã dhammäã uppajjissanfiti? 


Hay là pháp bắt thiện sẽ diệt người nào trong cõi nào thì pháp 
thiện sẽ sanh người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


Thượng Tọa Khải Minh 5355 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chi pháp của câu mở: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na 
tâm dã tịnh trong lộ đặc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä 


aggamaggam pafilabhissanti tesam tattha mukhayanaya theo 
lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bắt thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm người phàm. hữu phân tam nhân, 
3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thập, gọi là người hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ sát na diệt của tâm bất thiện diệt lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc Nhật lai quả, bậc Bât lai đạo, bậc Bât lai quả... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Bậc Bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát na diệt 
của tâm bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo, với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 
cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (yassa cittassa anantarä 
agøamagøam pafilabhissanfi fesam tattha sadisũpacäranaya 
theo lý gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ sát na diệt của tâm bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... 
cho đến tâm đồng lực cận tử thứ 4, với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uân 
(trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm người phảm hữu phần tam nhân, 
gọi là người hội đủ na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến 
sát na sanh của bắt thiện hiện khởi lần sau cùng. 


534 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phân tam nhân, bậc nhập lưu đạo, bậc nhập 
lưu quả... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: Người phàm hữu phân tam nhân, 2 bậc thánh đạo thâp, 2 bậc 
thánh quả thâp... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sinh... 
cho đến sát na sanh của bất thiện hiện khởi lần sau cùng, với 4 cõi 
tứ uấn, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sinh... cho đên sát na sanh của tâm bât thiện hiện 
khởi lân sau cùng. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ tâm tục sinh... cho đên tâm đông lực thiện thứ 6 sanh 
trước tâm đông lực thứ 7 là thiện hiện khởi lân sau cùng, với 4 cõi 
tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiêp chót 
gián tiêp). 

4 người phảm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ sanh vào trong cõi mà mình 
ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... 
cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 2l cõi ngũ uân (trừ Š cõi tịnh 
cư) (itaresam catuvokäränam pañcavokäraänam tesam tattha 
không phải là người kiệp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 555 


Pháp Song 


Hoặc I lý khác nữa: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm hữu phần, 4 người phàm 
vô phân sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na 
tâm sanh lên, nêu đông lực cận tử của những người này là đông lực 
bât thiện, thì tính từ đông lực thiện hiện khởi lân sau cùng... cho 
sát na sanh của tâm đông lực thứ 5, với II cõi dục giới (là người 
kiêp chót gián tiêp). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Chú thích: Trong câu vấn ngược nảy là câu hậu vẫn đặc biệt 
chi pháp có 2 lý giông như đã từng trình bày trong phân sanh. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä đhammã na uppajjissanti, 
tassa tattha akusala dhammä na nirujjhissanfiti? 


__ Pháp thiện sẽ không sanh với người nào trong cõi nảo thì pháp 
bât thiện sẽ không diệt người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 
Vấn ngược: Yassa vä pana yattha akusalä dhammäã na 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalãä đhammã na uppajjissanfiti? 


Hay là pháp bắt thiện sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì pháp thiện sẽ không sanh người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Yassa cittassa anantarä agøamagsøam pafilabhissanti 
tesam tat(ha akusalä dhammã na nirujjhissanfi no ca tesam 
tatthakusalãädhammänauppajjissanfi,aøzamagøasamangTnam 
arahanfanam asaññasat(änam tesam tat(fha akusalä ca 
dhammä na nirujjhissanti kusalä ca dhammäã na uppajjissanti. 

Những người nào sẽ đắc A la hán đạo tuần tự của tâm đũ tịnh là 
người hội đủ tâm dũ tịnh trong cõi đó, pháp bắt thiện sẽ không diệt 
nhưng pháp thiện sẽ sanh với những người đó trong cõi đó. Còn 
đối với người viên mãn A la hán đạo, hay tất cả bậc A la hán, hay 


536 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó thì pháp bắt thiện sẽ không 
diệt lân pháp thiện cũng sẽ không sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo gọi là hội đủ sát na tâm 
A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgøamaggøasamangImnam tesam tattha). 


Bậc A la hán quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ 1 trong lộ đắc A la hán đạo... cho đến tâm viên 
tịch Níp bàn với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) (là 
người kiếp chót trực tiếp) (arahantãnam tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ 
sát na tâm sanh. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm đông lực cận tử thứ 5... cho đên tâm tử. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ sát na diệt của tâm đông lực cận tử thứ 5... cho đên tâm 
tử, với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người 
kiêp chót gián tiêp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Hoặc l lý khác nữa, 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm hữu phần, 4 người phàm 
vô phân sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên, nêu đông lực cận tử của những người này là đông 
lực bât thiện thì tính từ đông lực thiện hiện khởi lần sau cùng... 
cho đên sát na sanh của tâm đông lực cận tử thứ 5, với I1 cõi dục 
(người kiệp chót gián tiêp). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Thượng Tọa Khải Minh 557 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na 
tâm dã tịnh trong lộ đặc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä 


aggamaggam pafilabhissanti tesam tattha mukhayanaya theo 
lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là người hội 
đủ na tâm sanh lên tính từ sát na diệt của tâm bắt thiện hiện khởi 
lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm có: 
Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả thâp giữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc Nhật lai quả, bậc Bât lai đạo, bậc Bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc Bất lai quả, gọi là hội đủ tâm sanh lên tính từ sát na diệt 
của tâm bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo, với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 
cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (yassa cittassa anantarä 
agøamagsam pafilabhissanti tesam tattha sadisipacäranaya 
theo lý gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ sát na diệt của tâm bât thiện hiện khởi lân sau cùng cho 
đên tâm đông lực cận tử thứ 4, với cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ 
cõi sắc cứu cánh) (là người kiêp chót gián tiêp). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


558 Thượng Tọa Khải Minh 


$Ð Ằ 
= De) 
S u) 
œ 
(X tr) yeq dẹud) 
= 1ộIp 2uo\ ạs tộr) gq dẹq (9'y) 
(X uệr dụqd)  3$P 2uog ạs uệrt) 1pq dẹt 
qưes 8uot s uộ!) dẹtd tjueS ạs tộrt) dptq IP 2S uộr0 1ụq dụud “qus 2s uộr) dựtq 
dẹu) gnb qượu[ 2#q £ tưrẹu 0ø) ưeqd 
nb Iø[ 1e 2#q dựu) op qượu] 2#q € nu ureud toniN 
= gnb Ie[tpgs¿q  enb - đpu; pnb quy L 2È z uợtu tue) upqd 
OP I8] Jÿq 9ÿQ  “T#] JEHIN 92Ẻ#H du) o#p tqượu [, 2q £ nu ureud tonÐN 


n8 ẹnb qượu.[, 2q £ gnb nn[ äq ø$q ượuu uug ượud 


n1 op queu[ 2#q ế “enb nnỊ ñq 9Ẻq Op nn[ ñq ø#q_  nạu urẹud tọnổN 


NÝH2 NYON NïIHL .LY1 dYHd 


dựu) gnb quợu [ 2¿q  “dgu) op qượu [, s¿q £ “ượqu tre) ưed nạ 0regd rọnổN Í | ugqu tra ugud ng urệgd tọn8N 


NÝH2 NYĐN ĐNOHX NïIH.L LY äYHa 


dạt [ 2811 102 đạrX tọn5N 


&) 
S) 
S) 
G) 
G) 
G) 
@ 
Thượng Tọa Khải Minh 


(t) 


1ộIp 9S uệ1u) 1gq đẹud “qugs 2s uậig) dẹudJ 


1ộIP 2uo ạs uộr) 1gq dẹtaq đẹuy ynb qượu J 2¿q € “ưẹqd A uryqd IonẩN ÿ 


(quss 2uo ạs uệr) dựqd đeu) o¿p quy [ 2¿q € 'ượqd nạụ uượud IọnẩN ÿ 


đun, 0A 102 8NN O NUNA 102 80011, 0A qu#S 2S 


X tệI) 1pq dựa 


Pháp Song 


X tru dựd 3‡tp ạs uộI) yeq dựud “qưes 8uo( ạs tộr) dựqdg 3$†p ạs tội) yeq dựud “qưes ạs uộrg) dự 


ượud ọA urgqd 1on5N ÿ 


ưeud nnự uượgd tonổN ÿ 


X tiệt 1pq đẹtd 


X tệ) dẹuqJ  J$tp 2uog ạs uệït) yạq đẹud “qưes ạs uộtg) dẹtd 1ộtp es tiệt) Jgq dụud “qugs ạs tệ) đẹt 


dgu) ẹnb qượu[, 2¿q € “ưẹqd ọA tợud 1ọn3N 


max =msee=sse=e-d 


dgu op qượu[, 9¿q £ 'ugqd nnự ureud tọnổN ÿ 


šn m uựo añI 8uog --(¿2X62Xe2Xp2XE2Xc» XI2)uệmn tựa đọng -:(S 


đột [, ug1 102 đạrX tọn3N 


Thượng Tọa Khải Minh 


540 


Pháp Song 


(gp) 


HH [H-I-Il [Z-z-Il 
1rý2 ưe8u u14) ysq đạt 


II re —.Ể 
X9) @&@) @%) %9 @ 


uÿqo ưg8u 8u u$1u) 1eq dẹqd 
[£e-Il EZ£rI H-I-H 
tưrẻo ug8u uộ4) 1q dựqaq 


trẻu5 uy8 2uou uặït) eq dự đ 


dạy 3ñ+) 102 dạn tọn3N 


É=£-† 
tequ tI£} 
ugud nạ 

ureqd tọn8N, 


ưƯÿqu UUE} 
ugud nnụ 
tượud Ion8N 


uS ạS 
uệrt 
dụuq 


1ŠIP 9S 
UệI] )§q 
dựa 


uøs ạS 
tệ 
dụuaq 


1ŠIP 9S 
Uệï] J§q 
đẹuq 


JộIP 9S 
u11 1ạq 
dựqa 


£nusssru[[niru 
EuIuIep 
E[EsV 


{8S 9S 
tệ!) 
dựqd 

cnusssrffeddn 


uIuIep 
[Esn5 


541 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


ssI24|3i44| - tgHM 0á SH 
ị ị ị ị 192 up gA (ues 8uep g9 Jg† 8ưọï ỌA IQ2 Ion8N 


A|A AIA GUỚ @ rẹ 
%Il2|8| | | | mm. 


€3 1 uẻ2 2ä| đuọ pud ọ 


——————.Nnn. 
Tà %X%XeX®%X3 uệr dẹud)--::--› &) Tờ 


ị Ion2N 
ị rax | ueud nng 


“® A TỀ TÀ (26%Xe3XgXc3G3X2) (@¿m ta e2) 6) uyqd 


IOn8N ÿ 


| TE—DD 
| | Œ@~*~~”' €) tông m to oñ| 8uọq €-£-t 
A lộc ị ị tệ ị A ung muệa L— E-€-} 
ị | ị 3X) 3t 3uọd--:(@ ung rạa dyng ugud ỌA 
mm... .. 3m. na 76. 5.15 trọud 


ị dạ ugr8 02 dạpn{ tọn8N 


Thượng Tọa Khải Minh 


542 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammã uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhissanftiti? 


Pháp thiện sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì pháp vô ký 
sẽ diệt người đó trong cõi nào phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä đhammã 
nirujjhanfi, tassa tattha kusalãä đhammäã uppajjanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì pháp 
thiện sẽ sanh người đó trong cõi nào phải chăng? 

Đáp: AggamagøasamangInam arahantanam 
asaññasattänam tesam tattha abyäkatä dhammäã nirujjhissanti 
no ca fesam ta(tha kusalä đdhammäã uppajjanti, itaresam 


catuvokãärãnam pañcavokäränam tesam tattha abyäkatä ca 
dhammä nirujjhissanti kusalä ca đhammäã uppajjissanti. 


Người viên mãn A la hán đạo, hay tất cả bậc A la hán, người 
ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô ký sẽ diệt nhưng pháp 
thiện sẽ không sanh với những người đó trong cõi đó. Còn đối với 
người ở trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân ngoài ra trong cõi đó, pháp 
vô ký sẽ diệt lẫn pháp thiện cũng sẽ sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tâm nhân, 3 bậc 
thánh thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên 
tính từ tâm tục sinh... cho đến tâm đũ tỉnh trong lộ đắc A la hán 
đạo, với 4 cõi tứ uấn, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp 
chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vào cõi mà mình ở 
nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Thượng Tọa Khải Minh 545 


Pháp Song 


Nếu đồng lực cận tử của những người nảy là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm đồng lực cận tử thứ 4. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bất thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm đồng lực thiện thứ 6 sanh 
trước tâm đồng lực thú 7 là thiện hiện khởi lân sau củng, VỚI 4 cÕI 
tứ uấn, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót 
gián tiêp). 

4 người phàm hữu phân, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào cõi mà mình ở nữa, gọi 
là hội đủ sát na của tâm sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho đến tâm 
tử, với 4 cõi tứ uân, 2l cõi ngũ uân (trừ Š cõi tịnh cư) (itaresam 
catuvokäränam pañcavokäränam tesam tat(tha không phải là 
người kiêp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 

Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán đạo, gọi là hội đủ sát na tâm 
của A la hắn đạo, 36 tâm sở (aøøamagøasamangnam tesam tattha). 


Bậc A la hán quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm A 
la hán quả thứ 1 trong lộ đắc A la hán đạo... cho đến sát na sanh của 
tâm viên tịch Níp bàn, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi 
khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (arahantãnam tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ 
sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm đông lực cận tử thứ 5... cho đên sát na sanh của tâm tử. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bất thiện 
thì tính từ thiện hiện khởi lần sau cùng .. . cho đến sát na sanh của 
tâm tử, với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (là 
người kiếp chót gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa, với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 


544 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammäã na uppajjissanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì pháp 
vô ký sẽ không diệt người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: AggamagøasamangInam arahantaänam 
asaññasattänam tesam tattha kusalä dhamm3ä na uppajjissanti 
no ca fesam ta(tha abyäkatã dhammäã na nirujjhissanti, 
pacchimaci((assa bhangakkhanec tesam tattha kusalä 
ca dhammä na uppajjissant abyäkatä ca đdhammä na 
nirujjhissanti. 

Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, người ở 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện sẽ không sanh nhưng 
pháp vô ký sẽ diệt với những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na 
diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những người đó trong cõi đó, thì 
pháp thiện sẽ không sanh lẫn pháp vô ký cũng sẽ không diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhissanti, fassa tattha kusalä dhammä na nirujjhissanti, 
tassa tattha kusalä dhammä na uppajjissanfiti? 


Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào trong cõi nào 
thì pháp thiện sẽ không sanh người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hản đạo, gọi là hội đủ sát na 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgamagøasamangnam tesam 
tattha). 


Thượng Tọa Khải Minh 545 


Pháp Song 


Bậc A la hán quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm A 
la hán quả thứ 1 trong lộ đắc A la hán đạo... cho đến sát na sanh của 
tâm viên tịch Níp bàn, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi 
khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (arahantãnam tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, gọi là hội đủ 
sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm đồng lực cận tử thứ 5... cho đến sát na sanh của tâm tử. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bất thiện 
thì tính từ thiện hiện khởi lần sau cùng... . cho đến sát na sanh của 
tâm tử, với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (là 
người kiếp chót gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa, với cõi vô tưởng (asaññasattaänam 
tesam tattha). 


Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uấn, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp 
chót trực tiếp) (pacchimacittassa bhangakkhane tesam tattha). 


4 người phàm hữu phân, 4 người phảm vô phân, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, 
gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng, VỚI 4 CÕI tứ uấn, 25 cõi ngũ uần (trừ cõi sắc cứu cánh) (là 
người kiếp chót gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
diệt {rong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyên cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi vô tưởng (chi pháp cụm từ 
này chưa được nói đến asaññasattänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở. Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


546 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(01) 


ị =— snb ượu 
SG : . S Tý) Là 
1H... TÀ PP gHẢ.... 
8 2L 8 ` 
A A @ @@M@) „| 
—— +—1- 21E72ISS | SE... 11g. 
LE(q UIE} 
ugqd nnu 
: ưượeud rọn8N 
đạn sä+) 102 đạn] tọn3N : 
D. : ]6IP 9S {[US 9S 
(IES S‡ JÊIP @S ( JŠIP ẠS‡ {UES ạS XXYOÁ uôi 
tộ! ‡ @J9A | Áj@A; trộn P8 | koab 
HỆ ị : {9A ýưd gud 
dụuqq ¡ dẹqd | dẹqa ¡ dẹqd iEkv 
ị ị dyaq 
ị ị £nuss‡rufnrru 
ị Iyuessiffeddn 
I9ả24 ị € 'iệi up : #IUIEIP 
ĐÓ DO nh pc lÌ| PS j PC EIeEÁqV #jesn3[ 


54? 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


ị ị ị ị 2uỌïñ ỌA 109 801) JộIP đuQd][ 9S ỆA, 
St ị hs ĐÀO ị S$ ị ị lệtp 8uep 3004 0A 102 | ¡ ugqu ỌA 

E—— — + + -+————————-————— si 
| TÀ ị s Si A ị enu 8uon) ỌA 102 8uo1" 1ộIp ạS ỆA Ion8N 
ị ị ị ị 199 2uEp + qưes ẩuep 8u01 0A 102 
ị ị ị ị @) | £Ề 
| ị ị lế WˆŸ 
ị | ị ị nu Ø quI0 102 3 b 

tin 0n + 6ù g ng ng Giuớn: tyd ọA 
ị ị Só ị A ị tộ!t Jpq ¡1 tệo lãi uượud 
ị ị vã ị (Œ)- -- (2 2m 8uọg - (3) (uẻnh dụng) I0N8N ÿ 
ị ị ị ị ugud min 
| | | tợud 
ị ị ị ị Ion8N ÿ 
† † † † 

3592| - cơ 

An ỆE==Eeeeiceclsrseiessreisel =—= (9 ——— 
A lo : ị IÀ. | @® sống là # xe Gì uệI) m trệ2 9ÄI 8uoq cỡ C-€-b 

NI an lan AI ——= EINREEESGGS200 2y la 
ị ị ị ị b tre\d A 
ị ị L uueud 
ị TÀ A TÀ ị lộ Œ2XEXEZXI)) tô m dứo oñI 8uogg — S) IonổN 
ị ị tyud nạu 
ị ;ụd 
| | | | dạy) uy[3 302 dọp{ tọn3N tin 


Thượng Tọa Khải Minh 


548 


= 1ộ!P 95 Á3 ọA dẹud “ques ạs uộrg) dạ 

s J9y 

R Ạ A A3 0A deqaq Kì 

ko : XX Xx uệ1u dẹud_ : 

= Šng `... rẽ Cố đe) ynb g1 sảq £ 'reqd ỌA tre 19nN ÿ 
„ tu Ọ qu[I 102 8uo1 ogA ues 8uo ạs ỆA` Ạ 


dự op qượu [ 26q € “ugud nnụ ureud tọn8N 


: A Á3 0A đpqg °X trộn) dựa : bo 
6») "rẻ... su, Ông @ mm... 55. @) 


3u0m[ 0A 192 81.N O NUỤAI 102 30011, 0A 6S 3S 
A 3 0A dựug “X tội) đẹtd 
E37 1ộ†P 9S Á3 0A dẹtd “ques ẩuoun 3s uỏt) dẹtd 1ộtp $s uột yýq đẹud “qưes ạs uộig) dẹtJ 
ị treqđ ọA tợnđ tonẩN ÿ 
ị b-b uyud nụ uregd ton8N ÿ 


XXỈ A @x1 0A dẹqa 
X uột) đẹNd 1ộIP 9S Á3† 0A dẹud “qưes ạs uộit) dựa 


Ị ị du) ẹnb qượu,[, 2¿q “du op quyu [ 2q £ “ưgqd ọA trẹud rọnÖN ÿ “ưed nạú trẹdd 1ọonÖN 


- ŒXeXesXuXeXeX2) $I dẹud -: 


dạt [uý1) 102 đạp ton5N 


(XX) 3šIp 5uo ạs &3¡ ọA dẹaq 
ques 8uoqn as uệru) dẹq - - 
A Ấy 9A dẹqd X uệr dẹqa 1ộIP 9 Á3 0A đẹud “qưes ạs uật) dd 


_ 
"cơ (li: Tan. 
èy ©@&XeX9 GÐ-G” tác cà 


đọt[ 2811 102 đọr5 1012N 


du) gnb qượu [ s¿q € “dg) op qượu [ 2q £ “ưẹqu tre) uggd nnú urẹud tọn8ÄN 


549 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Vassa yattha akusalãä đhammã uppajjissanti, 
tassa tattha abyäkatäã dhammã nirujjhissanfiti? 


Pháp bắt thiện sẽ sanh với người nảo trong cõi nào thì pháp vô 
ký sẽ diệt người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä đdhammã 
nirujjhissanti, tassa tattha akusalä đhammäã uppajjissanfiti? 

__ Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nảo trong cõi nào thì pháp 
bât thiện sẽ sanh người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
ananfaräã aøøamagsam paf{ilabhissanfi asaññasat(änam tesam 
tattha abyäkatä dhammäã nirujjhissanti no ca tesam tatthä 
akusalãä đdhammä uppajjissanfi, ïi(aresam catuvokãränam 


pañcavokãranam (tesam ta(tha abyäkatã ca dhammäa 
nirujjhissanti akusalä ca dhammä uppajjissanti. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ tịnh là 
người hội đủ tâm dã tịnh, người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, 
pháp vô ký sẽ diệt nhưng pháp bắt thiện sẽ không sanh với những 
người đó trong cõi đó. Còn đối với người ở trong cõi tứ uẫn, cõi 
ngũ uẫn ngoài ra trong cõi đó thì pháp vô ký sẽ diệt lẫn pháp bất 
thiện cũng sẽ sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự do 
không có bât thiện ngăn chặn trong gia1 đoạn đó, gôm người phàm 


550 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


hữu phần tam nhân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục 
sanh... cho đên tâm đông lực bât thiện thứ 6 sanh trước tâm đông 
lực thứ 7 là bât thiện hiện khởi lân sau cùng. 


Ộ Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì 
gôm người phàm hữu phân tam nhân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập 
lưu quả... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
CÓ nĐƯỜI phàm hữu phân tam nhân, 2 bậc thánh đạo thâp, 2 bậc 
thánh quả thâp... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc 
thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục 
sanh... cho đến tâm đồng lực bất thiện thứ 6 sanh trước tâm đồng 
lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 22 
cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vào cõi mà mình ở 
nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ tâm tục sinh... cho đên tâm đông lực thứ 4. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sinh... cho đến tâm đồng lực bất thiện thứ 6 sanh 
trước tâm đồng lực thứ 7 là bất thiện hiện khởi lần sau cùng, với 
4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp 
chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào cõi mà mình ở nữa, 
gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho đến 
tâm tử, 4 cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi tịnh cư itaresam 
catuvokärãänam pañcavokärãänam tesam tattha không phải là 
người kiếp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 551 


Pháp Song 


Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo gọi là hội đủ sát na tâm 
A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgøamaggasamangImnam tesam tattha). 


Bậc A la hán quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên sát na sanh 
của tâm viên tịch Níp bàn (arahantänam tesam tattha). 


Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm dũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa citftassa anantarä agøamagsøam paf{ilabhissanti 
tesam tattha mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gồm người phàm hữu phần tam nhân, 3 
bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm 
sanh lên tính từ bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc bậc Nhập lưu 
thì gôm có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh 
quả giữa... 

Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có: Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả ... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai thì gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm bất 
thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc 
A la hán đạo, với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) (là 
người kiếp chót trực tiếp) (yassa ciftassa anantarä agøamagøam 
pafilabhissanti tesam tattha sadisũpacãranaya theo lý gián tiếp). 


4 người phảm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào cõi mà mình ở 
nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bất thiện 
thì tính từ tâm đông lực cận tử thứ 5... cho đên sát na sanh của tâm tử. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đại thiện thì tính 
từ bât thiện hiện khởi lân sau cùng... cho đên sát na sanh của tâm 


559 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


tử, với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người 
kiêp chót giản tiêp). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa, với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalã dhammã na uppajjissanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammä na nirujjhissanfiti? 


Pháp bất thiện sẽ không sanh với người nào trong cõi nảo thì 
pháp vô ký sẽ không diệt người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
ananítarä agøamagsøam  pa{ilabhissanfi asaññasatfänam 
tesam tattha akusalã đhammäã na uppajjissanfi no ca tesam 
tattha abyäkatä dhammäã na nirujjhissanfi, pacchimacitfassa 
bhangakkhanc (tcsam tatfha akusalã ca dhammãä na 
uppajjissanti abyäkatä ca dhammä ca nirujjhissanti. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, người 
nào sẽ đặc A la hán đạo theo tuân tự của tâm dũ tịnh là người hội đủ 
tâm dũ tịnh, người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp bât thiện 
sẽ không sanh nhưng pháp vô ký sẽ diệt với những người đó trong 
cối đó. Còn vào sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những 
người đó trong cõi đó thì pháp bât thiện sẽ không sanh lân pháp vô 
ký cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhissanti, tassa tattha akusalä đhammäã na uppajjissanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào trong cõi nào 
thì pháp bât thiện sẽ không sanh người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


Thượng Tọa Khải Minh 555 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán đạo gọi là hội đủ sát na của 
tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (agøamagøasamangInam tesam tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên sát na sanh 
lên của tâm viên tịch Níp bàn (arahantänam tesam tattha). 


Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na của tâm dũ tịnh trong 
lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä aggamaggam 
pafilabhissanti tesam tattha mukhayanaya theo lý trực tiêp). 


Người sẽ đắc 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện ngăn 
chặn trong giai đoạn đó, gồm người phàm tam nhân hữu phần, 3 
bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm 
sanh lên tính từ bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu thì gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả g1ữa... 
Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai thì gồm 
có Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bất lai thì gồm 
có Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm bất 
thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc 
A la hán đạo, với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) (là 
người kiếp chót trực tiếp) (yassa ciftassa anantarä agøamagøam 
pafilabhissanti tesam tattha sadisũpacãranaya theo lý gián tiếp). 


4 người phảm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào cõi mà mình ở 
nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bất thiện 
thì tính từ tâm đông lực cận tử thứ 5... cho đên sát na sanh của tâm tử. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ bât thiện hiện khởi lân sau cùng... cho đên sát na sanh 


554 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


của tâm tử, với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) 
(là người kiếp chót gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa, với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uần, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp 
chót trực tiếp) (pacchimacittassa bhangakkhane tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chêt và sẽ không sanh vào cõi mà mình ở nữa, 
gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lân 
sau cùng. với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (là 
người kiêp chót gián tiêp). 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
diệt trong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi vô tưởng (chi pháp cụm từ 
này chưa được nói đến asaññasattãnam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 555 


NÝVH2 NY2ĐN NiIIHL .LYđ đYHd 


uŠ1) 1gq dẹqd 


(EI't) 
1ộIp 9S Á3† ỌA dẹud “ques 8uou3 ạs u$rq) dạt 1ỆIP 9S Á3† ỌA dẹtd “ques as uệrq) dẹtd[ 
ị AI dẹu) gnb queu[ 2q € updqu te) ueqd 
ị gnb Ie[ #q 2¿q dgu) oẻp qượu[ 2É £ nnự uượqd tọonổN 
ị ¬ pnb [| 1g 9Éq AM dẹu) ẹnb qượu[ 2# £ uợqu re) ueud 
O#p IE[ 1ÿ ¿q_ “ẹnb re[ JN 2# du) op qượu[, 2# Z nn ureqd ron8N 
| 1$Ip 2uoq]\ ạs CsX^X£XcX®) -- €Ð€- Q62) “ œX@ --ásX9) + @Ð 
— #w#epnbqữ[2ÿQC ẹnb nn[ äq 2$ UPEUU re] ưegd 
@œ | ®©X@Adsud n8 ẹnb qượu.[ 2¿q z : ¡1q 2#q gự 1 trụ 
Bổ tuss 8uoty ạs i18 op qượu[ 9¿q £ “gnb nnỊ ñq 2q op nnỊ äq 9q  nnụ tợud tọnổN 


đdẹu) gnb que [, s¿q  “dẹu) op qượu [, 2¿q € “ượuư tue) ưegd nạn turẹqd rọnẩN ugqu ure) ượtd nnự urẹud tọn8N| 


&-: œXeX9GœXXÐ@) Ẫ @\€) - @X£Ð bộ, 949 -:@3X)--€) Sitosdltff 


NYH2 NYĐN ĐÐNOHX NiÏIHL LYđ đYHa 


dọtL 381L 102 đạp tọn3N 


+ 


Pháp Song 


Thượng Tọa Khải Minh 


556 


Ạ 


xX X uệ1u) 1eq dẹu 


#U Ọ (UIU IQ9 8uo1) OÿA {u#s 8uQ J @S ÿA— Ạ 


Áw oA dp Ạ 
XeöL DEN ha Rc 1Š!P 9S Á3 ọA dựud “ques 3s uệr) dựtq 


dựu) gnb qượu J, s¿q £ “ưeqd ọA uượud 1on8N ÿ 


dựq) op qượu [, s¿q £ “ưeud nạ urẹqd ron8N 


: A Á 0A dẹud “x t1) 1eq dựa q 
® "tàng tưng Q2 Ätoù gi dữ Ông C3 mm ằnốếẽ kẽ. @ 


xX 


2u011, 0A 1092 8N O HUMA| 102 3011, 0A quES 3S 


A 3 0A dẹqa ° uệr) dạt 
1ŠIp es tệ) yeq dẹud “qJưes 8uo3 ạs uộr) đẹtd 3ệIP ạs Á3 ọA dẹud “ques ạs uộrg) 1gq dạt 


€-€C-bp-ỳy ươud ọA ureud Ion03N ÿ 
ưẹud nnự trẹud 1onÐN ÿ 


(uàtn 
(1);---:€ X2XE>XS X8) tộnh m uộo on 8uodr-: (2XeX€SX?2XESX€2XISswa œuaj' @Đ 


XX lD trộIU] đụud 1ŠIp 9S Á3 ỌA dẹud “qưes ạs uệr) dạtd[ 


ượud 0A tượud 1onÐN ÿ 


yỳ ượud nụw uretd iọn8N 


Ca)--:Cc2Xp2XcsXe@X 3ð m ướo an uọg -:(2X92X6SXy2X£SXf2XISXuảrp dụug)—-- '@Ð 


dt ugt2 302 đọ tọn3N 


+ 


557 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


[Il  [-I-II Tz-z-Ll 
u#uo ug8u tệ!) 1eq dẹqq 


LUP 


G@@® @@) @ 9 @ 


trệ2 ug8u 8uo[ tệ!) 1eq dựtd 


[£-£1Il [ee-Il [TL] 
uÉ9 ug8u u!q) Jgq dẹtq 


$XXS%S%éX3--@Đ 


uẻ9 ug8u 8uo uậr 1eq dạt 
dạn 2á) 1002 đạn tọnẩN 


snb 
uợq#[ 
G2:Í 


£-£-I 
Uuqu I8} 
tưreud nng 


ưEtqu UIE) 
ugqd nnu 
_ ueqd 
IonØN 


([WES S ' }ŠD 9S | 1Jp@S ¡ (eSạs |[ tư0Sạs ' jệ[ps Xin: boW#ai 
uộr)Jpq | £j0A | 0A tệri3pd || tội Jpq | @j 0A m : 

dẹdd| dẹqa | dựa | - dợNa dẹda | dd T19 0) CUNG 

Í Í Í l Í l dựud dựtd 

€nusssIqf[niu  ; cnuessilfeddn 

EUIUIEIp EUIUIBID 

cảnh e Tung em Kể Tưng: EifJE£qV Tin 


Thượng Tọa Khải Minh 


558 


Pháp Song 


1#[ A ugqd 2n) 33 


102 ÿA 


tọon3u ugqd 2n) 135 


bu t9) 
ị ị “ø“qu 8uọñ1 0A 102 8uo1 1ệIp 8uoq][ ạs ÉA 
ị ị 1oqo 8uep 3uọn 0A 192 | ¡ ugq ỌA 
'n- si ung BE in i00nnnnnunn 3 
ị A ị 'enu 8uoï ỌA 109 8u01) 1ÖIP 9S ÿA. IO"ổN 
ị ị 12 đuep + quưøs 3ưep 8u011 0A 102) 
ị ị (6 £€ 
ị ị @ #2 ti£tVlXie84% T¿ tp 
ị ị #1nu 0 (u[uI 102 80 oA qus 3 Đ 
| | L_ 
ị ị (2) €-b~b 
(-) £-€-b 
- Uộ1] í) ưẺ2 (uậni | cz ureqd 
(3) (2)»ãt8me@- 3) wadEua)| y 10n8N 
uưrẹud ng 
6©@@@00 so sau 
IỌON3đN ÿ 
L= 
= ] _ ugqd ọA 
Œ@) (2) tšth m to sñI 8uọq ¬md 
ị E7 TT 7] 1On8N ÿ 
: uợud nq 
A/@NA A9990 mnesreeegI Thân 
| ị IOn8N ÿ 
ị ị dạn uyr3 02 dạ tọn3N 


559 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẦN HIỆN TẠI QUÁ KHỨ 


Paccuppannäftitavära 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 

Vấn xuôi: Yassa kusalä dhammã uppajjanti, tassa akusalã 
dhammä nirujjhitthãti? 

Pháp thiện đang sanh với người nào thì pháp bất thiện từng 
diệt người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải tồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana akusalã dhammã nirujjhittha, 
tassa kusala dhammäã uppajjantiti? 

Hay là pháp bất thiện từng diệt người nào thì pháp thiện đang 
sanh người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam  asaññasatfãänam tesam akusalä 
dhammä nirujjhittha no ca tesam kusalä dhammäã uppajjanti, 
kusalanam uppadakkhane tesam akusalä ca dhamma 
nirujjhittha kusalä ca dhammäã uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tât cả những người đó hay vào sắt 


560 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp bất thiện 
từng diệt nhưng pháp thiện không phải đang sanh với những người 
đó. Còn vảo sát na sanh của tâm thiện của những người đó thì pháp 
bắt thiện từng diệt lẫn pháp thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm sở 
(kusalãänam uppädakkhane tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 
12 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở sanh khởi 
(sabbesam cit(assa bhangakkhane kusalavippayattacitfassa 
uppädakkhane tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đảng sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattãänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalä dhammã na uppajjanti, tassa 
akusalä dhammäã na nirujjhitthãti? 


Pháp thiện không đang sanh với người nào thì pháp bắt thiện 
không từng diệt với người đó phải chăng? 


Thượng Tọa Khải Minh 561 


Pháp Song 


Đáp: “Từng diệt”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana akusalä dhammäã na nirujjhittha, 
tassa kusala dhammä na uppajjanfiti? 

Hay là pháp bắt thiện không từng diệt với người nào thì pháp 
thiện không đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Không có”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 
12 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở sanh khởi 
(sabbesam ciftassa bhangakkhane kusalavippayutfacitfassa 
uppädakkhane tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giỗng nhau. 


569 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(2T) 
| A có l6. A | 8ưọm 0A 109 JỌn8N 
| /" | % ĐC: : /À | t$Ip uet) dệqu 8uep tọn8N[ 
| A || So} A | gnb tuy 
| ị “ uŠJ(] tư] #09 (utS øu ÿS 
| A '#$ | 8 TÀ. ị (Iÿ] 2 19) #12 1ỆIP EU JÿG 
| ị A | A / ị A tiệ1() ti) #9 ([6S tư }ÿS 
qưes 8ưzp | }Ip 8um | 1$Ip 8um Ìques 8ưep|| ques 8ướp 1$Ip đum kaa 5EỤI | ko khe: 

uộr) | tệï)1gq | tộïJ1gq; — tiệt t0ộr(] | uộI) 1q l | bà, 

dạng  dpMq|  dpug|  dpnd dẹud | — dpủd dc ;w 
ị | c suuffnnu | I nưeffeddn 
ị Ị | 14011000200) #uIuIep 

. gnh| ft Tớ, „ mã nh 


563 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalã đhammäã uppajjanti, tassa abyäkatã 
dhammä nirujjhitthãti? 

Pháp thiện đang sanh với người nào thì pháp vô ký từng diệt 
với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammäã nirujjhittha, 
tassa kusala dhammäã uppajjanfIti? 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào thì pháp thiện đang 
sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasaffanam tcsam abyäkatä 
dhammä nirujjhittha no ca tesam kusalä dhammäã uppajjanti, 


kusalanam uppädakkhane (tesam abyäkatä ca dhamma 
nirujjhittha kusalä ca dhammäã uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vảo sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiên diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp vô ký từng 
diệt nhưng pháp thiện không đang sanh với những người đó. Còn 
vào sát na sanh của tâm thiện của những người đó, thì pháp vô ký 
từng diệt lẫn pháp thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm sở 
(kusalãänam uppädakkhane tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Trong câu vân ngược: 


564 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Chỉ pháp của cẩu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, 
gọi là ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của 
12 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở sanh khởi 
(sabbesam ciftassa bhangakkhane kusalavippayutfacitfassa 
uppädakkhane tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã na uppajjanti, tassa 
abyäkatä dhammäã na nirujjhitthãti? 

Pháp thiện không đang sanh với người nào thì pháp vô ký 
không từng diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt”. 

Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
nirujjhittha, tassa kusalãä dhammä na uppajjanfiti? 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào thì pháp 
thiện không đang sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: “ Không có”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 
12 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở sanh khởi 
(sabbesam ciftassa bhangakkhane kusalavippayutfacitfassa 


Thượng Tọa Khải Minh 565 


Pháp Song 


uppãädakkhane tesam). 

Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam tesam). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattãänam tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 


566 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(8§I'p) 


Suọn ỌA 102 IonÖN 


1jrp uru dệqu 2ưep rọon3N 


snb up} 
“ UộIU] UIE} 602 qưs 6U 1S 


UIE} ÿ9 1ÿ} 09 191P £u 1S 


Ầ 


lÑ 


$1] UIE} #02 {ues 6u 1ES 


qưes 8uep 
UỘIg] 
dụqd j 


lệtp 3um 
40A 
dựqaq 


qưes 8ưep 
tuệ] 
dụuaq 


1ởIp 2u 
Á 0A dẹuq 


z eu„ufqnu 
8UuIUIIBID 
E1E3|gÁqV 


ques 8ưep 
u$r) dtq 


¡ nueffeddn 
uIuep 
#[esn5 


567 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa akusalãä dhammäã uppajjanti, tassa 
abyäkatä dhammä nirujjhitthãti? 


Pháp bắt thiện đang sanh với người nào thì pháp vô ký từng 
diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhittha, 
tassa akusalä dhammäã uppajjanfiti? 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nảo thì pháp bất thiện 
đang sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayuttacittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasatfanam tcsam abyäkatä 
dhammä nirujjhittha no ca tesam akusalä dhammäã uppajjanti, 
akusalanam uppadakkhane tesam abyäkatäã ca dhamma 
nirujjhittha akusalä ca dhammäã uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện của những người đó, hay 
người đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp vô ký 
từng diệt nhưng pháp bắt thiện không đang sanh với những người 
đó. Còn vảo sát na sanh của tâm bắt thiện của những người đó thì 
pháp vô ký từng diệt lẫn pháp bất thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na của 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở (akusalanam 
uppãdakkhane tesam). 


568 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 21 tâm thiện, 
36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở hiện khởi (sabbesam cittassa 
bhangakkhanc  akusalavippayutfacittassa uppädakkhane 
tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Vassa akusalä dhammã na uppajjanti, tassa 
abyäkatäã dhammäã na nirujjhitthãti? 

Pháp bắt thiện không đang sanh với người nào thì pháp vô ký 
không từng diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammä nirujjhittha, 
tassa akusalä dhammã na uppajjanfiti? 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào thì pháp bất 
thiện không đang sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Không có”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cáu mở: 4 người phàm nhân, 8 bậc thánh 


Thượng Tọa Khải Minh 569 


Pháp Song 


nhân, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh 
của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm sở sanh khởi 
(sabbesam cif(assa bhangakkhane akusalavippayutfacitfassa 
uppãdakkhane tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattãänam tesam). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 


570 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


(61t) 


108M Up1Jd 21H 12J 


Sượm ỌA 109 Iọn8N 


}ÿIp ueru) dệqu 2uep Ion8N 


gnD trợ) ° tộ11) 1gq tu) 
62 uøs 9u 1S 


(IIÿ) ÿ9 1E} #09 JộIP #u 1ÿS 


À 


À 


uộI 
1q urE) #2 qus £u 1S 


{es 8ưtp 
uệT] 30 
dẹtq 


1$Ip 8u) 
439A 
dẹtq 


ques 3ưep 
1$!) 1ÿq 
dựuaq 


{ss đưtp 
u14] 10 
dẹtq 


1ộIp 8um 
430A 
dẹtq 


1ộIp 8um 
449A 
dẹtq 

c eựnqffnrru 


8uILI6ID 
EIE3EÁqV 


qưes 3ưep 
uệ1) 0q 
dụtq 

I nueffeddn 


EUTUIEIP 
E[esD[V 


571 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammã uppajjanti, tassa 
tattha akusalã dhammäã nirujjhitthãti? 


Pháp thiện đang sanh với người nào trong cõi nào thì pháp bất 
thiện từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đhammäã 
nirujjhittha, tassa tattha kusalãä đhammäã uppajjanfiti? 


Hay là pháp bắt thiện từng diệt với người nảo trong cõi nào thì 
pháp thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacitfassa uppädakkhane tesam tattha akusalä 
dhammä nirujjhittha no ca tesam tattha kusala đhammä 
uppajjanti, kusalãnam uppädakkhane tesam tattha akusala ca 
dhammä nirujjhittha kusalä ca dhammäã uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó trong cõi 
đó, pháp bất thiện từng diệt nhưng pháp thiện không đang sanh với 
những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na sanh của tâm thiện 
của những người đó trong cõi đó thì pháp bất thiện từng diệt lẫn 
pháp thiện cũng đang sanh. 


579 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 
tâm sở với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uấn (kusalä uppãdakkhane 
tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm bât 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở sanh khởi. 

Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp 
kiêp sông mới (bhavanikantilobhajavanacitta) thứ 2... cho đên 
tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(sabbesam ciftassa bhangakkhane kusalavippayutfacitfassa 
uppãdakkhane tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammäã na uppajjanti, tassa 
tattha akusalä dhammã na nirujjhitthäti? 
__ Pháp thiện không đang sanh với người trong cõi nào thì pháp 
bât thiện không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacifftassa uppädakkhanc tesam  tattha 


kusalä dhammäã na uppajjanfi no ca tesam tat(ha akusalä 
dhammäã na nirujjhi(tha, suddhãväãsãnam dufiye vattamäne 


Thượng Tọa Khải Minh 575 


Pháp Song 


asaññasattanam tesam tattha kusalä ca dhammäã uppajjanti 
akusalä ca dhammä na nirujjhittha. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó trong cõi 
đó, pháp thiện không đang sanh nhưng pháp bất thiện từng diệt với 
những người đó trong cõi đó. Còn đối với tâm thứ 2, tức tâm hữu 
phần thứ 1 hiện khởi với người ở trong cõi tịnh cư hay người ở 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không phải đang sanh 
lẫn pháp bất thiện cũng không từng diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusalä dhammäã na 
nirujjhittha, tassa tattha kusalãä dhammä na uppajjanfiti? 


Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nảo trong cõi 
nảo thì pháp thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó phải 
chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm bât 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở sanh khởi. 


Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp 
kiếp sống mới thứ 2... cho đến tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uân, cõi ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uân 
(sabbesam ciftassa bhangakkhane kusalavippayutfacitfassa 
uppädakkhane tesam tattha). 


Và bậc Bất lai quả trong cõi tịnh cư gọi là hội đủ sát na của I9 
tâm, tức tâm hữu phần thứ l1 là tâm đứng đầu thứ 2, tâm tục sinh, 
15 tâm hữu phần nữa, tâm khai ý môn, tâm đồng lực tham ái chấp 
kiếp sống mới thứ 1 có tánh chất tương tự như tâm thứ 2, với 5 cõi 
tịnh cư (suddhãväãsãänam dutiye citte vattamäne tesam tattha). 


574 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 
Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 575 


Thượng Tọa Khải Minh 


(0y) 
¡ tộtp 8um trộn ựq dptq “quss 8ưep 8uoun uộig) dụtd, Ì 
tệtp 8un 8uoux uộrt) 1eq dug 1ộIp 2uñ) $1 yeq dựa “ques 8uep uệ1u) dạt J ị 8I IỆ03N 
(Jưes 8ưep 8uou3 tệ!) dạt | l ị ưgí] nổN I02 
1 8ưọn[, 0A 102 “Ca X 2XaXeXeXaXs)}-- ugí1 1L 192 


1ÿIp 3um) t1) +eq dạt “ques 2ưp 8uo 0$) dẹdJ 

ï 1ỏIp 2un) 2uou3 u$1) yeq dạt 
1ôIp 8um) uỏ1u) 1q dẹtdJ “ques đuep uệIt) dẹd[ Í 
(ques 8uep 8uou3 u$r) dẹuaq 


Pháp Song 
576 


12 quị[ 102 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammã uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhitthãti? 


Pháp thiện đang sanh với người nào trong cõi nào thì pháp vô 
ký từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammäã 
nirujjhittha, tassa tattha kusalãä đhammã uppajjanfiti? 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nảo trong cõi nảo thì 
pháp thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cỉittfassa bhangakkhane kusalavippayutta 
cittassa uppädakkhape asaññasattänam tesam tattha abyäkatä 
dhammä nirujjhiftha no ca tesam tattha kusala đhammä 


uppajjanti, kusalãnam uppädakkhane tesam tattha abyäkatä 
ca dhammäã nirujjhittha kusalä ca dhammäã uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người ở 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô ký từng diệt nhưng pháp 
thiện không đang sanh với những người đó trong cõi đó. Còn vào 
sát na sanh của tâm thiện của những người đó trong cõi đó thì pháp 
vô ký từng diệt lẫn pháp thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uấn (kusalãnam uppädakkhane 
tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 


Thượng Tọa Khải Minh 57? 


Pháp Song 


ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm bất 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở sanh khởi. 


__ Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm hữu phân thứ 1... cho 
đền tâm tử. 


Nếu là người tứ uẫn, người ngũ uấn ngoài ra thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uấn 
(sabbesam cittassa bhangakkhane kusalavippayuttacitfassa 
uppãdakkhane tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä dhammã na uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammäã na nirujjhitthãti? 


Pháp thiện không đang sanh với người trong cõi nào thì pháp 
vô ký không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacifftassa uppädakkhanc asaññasatfänam 
tesam tat(tha kusalãä đhammäã na uppajjaníi no ca tesam 
tattha abyäkatä dhammäã na nirujjhi(tha, suddhãvãsãnam 
uppajjantänam tesam tattha kusalã ca đhammã na uppajjanti 
abyäkatã ca dhammä na nirujjhittha. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người ở 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không đang sanh nhưng 
pháp vô ký từng diệt với những người đó trong cõi đó. Còn đối với 
những người đang sanh trong cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp thiện 
không đang sanh lẫn pháp vô ký cũng không từng diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhittha, tassa tattha kusalãä dhammä na uppajjanfitï? 


578 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào trong cõi nào 

thì pháp thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm bât 
thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở sanh khởi. 


: Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm hữu phần thứ I... cho 
đên tâm tử. 


Nếu là người cõi tứ uẫn, người cõi ngũ uấn ngoài ra thì tính 
từ tâm tục sinh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uấn 
(sabbesam ciftassa bhangakkhane kusalavippayutfacitfassa 
uppädakkhane tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và bậc Bất lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là hội đủ sát na 
của tâm tục sinh ngũ thiên sắc giới, 30 tâm sở với Š cõi tịnh cư 
(suddhävãsam uppajjantänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 579 


Pháp Song 


(I£b) 


1ộIp 8u) Á3 ọA dụ “qưes 8uep 8uov uộr) dựudg 


tIp 8um Á© ọA dẹtd | 1ệIp 2un) Á3† ọA dẹqq “ques 2ưep u$ru) dẹtJ | IEOÖN 
tưes 8uep 8uoq uộrt) dẹtd ị li ¡ t'g nẩN I92 
CA (640110180 8ưọn [, 0A 102 = aXaXaXeXesXaXa)-- ugí1 1L 192 


ị Ế CTMMH QỤOAU0UMNNNNỢỢ.NNNỤỤgg ị 1ộIp 2u ẩuo3 
: Tp 3um @ö† ọA dựa “Jues 3ưep tội) dự g | Á3 0A dd 
ị H M + † Á Ạ Ạ | ques 8ưp 8uo 
sứ (2XzXaXaXazXaX:) xa. 26 2Xs) bo œ%® .. tộI) dptd 


uộIt) 5ä| Suoq 1o 8uos đọr dgd9 “rg tre) 2ä đuoŒ 


112) quÏ[, 102 


Thượng Tọa Khải Minh 


580 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãä đhammäã uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhitthãti? 


Pháp bất thiện đang sanh với người nào đó trong cõi nào thì 
pháp vô ký từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä đhammäã 
nirujjhittha, tassa tattha akusalä dhammä uppajjantIti? 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp bât thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayutfacittassa uppädakkhance asaññasatfänam 
tesam tattha abyäkatä dhammä nirujjhittha no ca tesam tattha 
akusalãä dhammä uppajjan(i, akusalanam uppädakkhane 


tesam tattha abyäkatä ca dhammäã nirujjhittha akusalä ca 
dhammä uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện của những người đó, người 
ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô ký từng diệt nhưng pháp 
bất thiện không đang sanh với những người đó trong cõi đó. Còn 
vào sát na sanh của tâm bắt thiện của những người đó trong cõi đó, 
pháp vô ký từng diệt lẫn pháp bất thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na sanh của 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở, với 4 cõi tứ 
uân, 26 cõi ngũ uân (akusalänam uppädakkhanpe tesam tattha). 


Thượng Tọa Khải Minh 581 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 
36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở sanh khởi. 


Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm hữu phần thứ I... cho 
đến tâm tử. 

Nếu là người tứ uẫn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ 
tâm tục sinh... cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 26 cõi ngũ uâẫn 
(sabbesam ciftassa bhangakkhane akusalavippayuttacitfassa 
uppãdakkhane tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãä dhammäã na uppajjanti, 
tassa tattha abyäkatä đhammã na nirujjhitthãti? 


Pháp bất thiện không đang sanh với người trong cõi nào thì 
pháp vô ký không từng diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayutfacittassa uppädakkhane asaññasatfänam 
tesam tattha akusalãa dhammä na uppajjanfi no ca tesam 
tattha abyakatã dhammä na nirujjhi(ttha, suddhãvãsam 
uppajjantänam tesam tattha akusalä ca dhammäã na uppajjanti 
abyäkatä ca dhamm na nirujjhittha. 

Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng bắt thiện của những người đó, người 
ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp bất thiện không đang sanh 
nhưng pháp vô ký từng diệt với những người đó trong cõi đó. Còn 


589 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 
đối với những người đang sanh trong cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp 
bât thiện không đang sanh lần pháp vô ký cũng không từng diệt. 


Vấn ngược: Yassa vä pana yattha abyäkatã na nirujjhittha, 
tassa tattha akusala dhammä na uppajjanfiti? 


Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào trong cõi 
nào thì pháp bât thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 8 bậc thánh nhân, gọi là 
ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 
36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 tâm sở sanh khởi. 

__ Nếu là người cõi tịnh cư thì tính từ tâm hữu phân thứ 1... cho 
đên tâm tử. 

Nếu là người cõi tứ uẫn, người cõi ngũ uẫn ngoài ra thì tính 
từ tâm tục sinh... cho đên tâm tử với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uân 
(sabbesam cif(assa bhangakkhane akusalavippayuttacittfassa 
uppädakkhane tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CÕỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Và bậc Bất lai quả trong cối tịnh cư, gọi là hội đủ sát na 
của tâm tục sinh ngũ thiên sắc giới, 30 tâm sở với Š cõi tịnh cư 
(suddhäväãsam uppajjantänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 585 


Pháp Song 


(£b) 


my gnb 1) uộïq ugqd 20W) 3335 


102 ỆA tọn3u ugúd 2n) 135 


$IP 8um Á3 A dạt “qưes đưep 8uow3 u14) yeq dựqd ị 
1ậtp 8u €3 QA dạng 1ŠIp 8u Á3 ọA đạt “ques 8uep $1) yụq dạt ị 61 TROẩN 
(jưes 8uep 2uou3 $1) gq dựtd ị l| ị ươn 8 8N 102 
Phê nen, Sun, 0A !92 1C) C)€) CC) CC. nặn #L 92 
| _ tộtp 8u 8uowy 
lIp 8u) @3 ọA đẹua “ques 8ưep 8uoqy u14) 1yq dytd | # gA dịng 
ộIp 8un) @© ọA dẹtd “ques 8ượp uậr gq dytd |_ ưes 8ưep 8uOtbị 
|... ưộnh †pq đẹtg 


An... 


uệ14) 1eq 2ä[ 8u0Œ 1oui 8uos dạn đẹu2 “rợ ureu) 2ä| đuọ 


12 quị[, I02 


Thượng Tọa Khải Minh 


584 


Pháp Song 


PHẦN HIỆN TẠI VỊ LAI 


Paccuppannänäøataravära 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalã dhammä nirujjhanti, tassa akusalã 
dhammäã nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện đang sanh với người nào thì pháp bắt thiện sẽ diệt 
với người đó phải chăng? 

Đáp: Aggamaggassa bhangakkhane yassa cittassa anantarä 
agøamagøam pa{ilabhissanfi tassa ciffassa bhangakkhane 
tesam kusalã dhammäã nirujjhaníi no ca tesam akusala 
dhammä nirujjhissanfi, itaresam kusalanam bhangakkhane 
tesam kusalä ca dhammäã nirujjhanti akusalä ca dhammäã 
nirujjhissanti. 

Vào sát na sanh của tâm A la hán đạo của những người đó, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự vào sát na sanh 
của tâm dũ tịnh của những người đó, pháp thiện đang sanh nhưng 
pháp bât thiện sẽ không diệt với những người đó. Còn vào sát na 
sanh của tâm thiện của người ngoài ra đó thì pháp thiện đang sanh 
lẫn pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana akusalä dhammã nirujjhissanti, 
tassa kusala dhammä nirujjhanfiti? 


Thượng Tọa Khải Minh 585 


Pháp Song 


Hay là pháp bắt thiện sẽ diệt với người nào thì pháp thiện đang 
sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa uppädakkhane 
kusalavippayuttacittassa bhangakkhane 
nirodhasamäpannanam  asaññasafänam tesam kusalä 
dhammä nirujjhissanti no ca tesam kusalä đdhammäã 
nirujjhanfi, kusalãanam bhangakkhane (tesam akusalä ca 
dhammä nirujjhissanti kusalãä ca đhammã nirujjhanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp bắt thiện sẽ 
diệt nhưng pháp thiện không đang sanh với những người đó. Còn 
vào sát na sanh của tâm thiện của những người đó, pháp bất thiện 
sẽ diệt lẫn pháp thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo, gọi là ngay sát na sanh 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøassa uppädakkhane 
tesam). 


Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na sanh của tâm đũ tịnh trong 
lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä agøamagøam 
pafillabhissanft tassa  cifassa uppädakkhance  tesam 
mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát 
na sanh của l7 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm thánh đạo thấp, 38 tâm sở 
sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho 
đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 


586 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


gọi là ngay sát na sanh của 17 hiệp thế, 2 tâm thánh đạo giữa, 38 
tâm sở sanh khởi tính từ sau khi bât thiện hiện khởi lân sau cùng... 
cho đên tâm thuận thứ trong lộ đặc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc nhất lai quả, Bậc bất lai đạo, Bậc bất lai quả gọi là ngay sát na 
sanh của 17 thiện hiệp thế, tâm bắt lai đạo, 38 tâm sở sanh khởi tính 
từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp 
thế, 38 tâm sở sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo (yassa 
ci(fassa anantarã agøamagsøam pafilabhissanti tassa citfassa 
uppädakkhane tesam sadisipacäranaya). 


Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: 4 người phàm hữu phần, gọi 
là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 38 tâm sở sanh khởi 
tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy được khởi 
điểm ban đầu cho đến trước bắt thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: 4 người phàm hữu phần, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập lưu quả, 
gọi là ngay sát na sanh của 17 thiện hiệp thế, tâm Nhập lưu đạo, 38 
tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... không 
tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến trước bất thiện hiện khởi lần 
Sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: 4 người phàm hữu phân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh quả 
thấp, gọi là ngay sát na sanh của l7 tâm thiện, 2 tâm thánh đạo 
thấp, 38 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh.. 
không tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến trước bất thiện hiện 
khởi lần sau cùng. 

Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng, đắc Bắt lai gồm có: 
4 người phảm hữu phân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả 
thấp, gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm hiện hiệp thế, 3 tâm thánh 


Thượng Tọa Khải Minh 587 


Pháp Song 


đạo thấp, 38 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi tử 
sanh... không tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến trước bắt thiện 
hiện khởi lần sau cùng. 

Người sẽ không đắc được đạo gồm: 4 người phàm vô phần gọi 
là ngay sát na sanh của 17 thiện hiệp thế, 38 tâm sở sanh khởi tính 
từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... cho đến không tìm được điểm 
tận cùng (ifaresam kusalänam uppädakkhape tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự 
do không có bắt thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: 4 người 
phảm hữu phân, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát 
na sanh của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thể, 
52 tâm sở sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi... không tìm thấy 
khởi điểm ban đầu cho đến sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện 
thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: 4 người phàm hữu phần, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập lưu quả, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm 
bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm Dự lưu quả, S2 
tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi... không tìm thấy 
khởi điểm ban đầu cho đến sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện 
thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
CÓ: 4 người phàm hữu phân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh quả 
thấp, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 
12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi tử 
sanh... không tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến sát na sanh của 
tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần sau củng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng, đắc Bắt lai gồm có: 
4 người phàm hữu phân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả 
thấp, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 
12 tâm bât thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 


588 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi tử 
sanh... không tìm thây khởi điêm ban đậu cho đền sát na sanh của 
tâm đông lực bât thiện thứ 7 hiện khởi lân sau cùng. 


Người sẽ không đắc được đạo gồm: 4 người phàm vô phần, gọi 
là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm bất 
thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 52 tâm sở sanh khởi tính 
từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm thấy điểm tận cùng 
(sabbesam ciftassa bhangakkhane kusalavippayutfacitfassa 
uppãdakkhane tesam). 


Bậc bắt lai quả đang nhập thiền diệt (nirodhasamäpannãnam 
tesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattãänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalã dhammäã na uppajjanti, tassa 
akusalä dhammäã nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện không đang sanh với người nào thì pháp bắt thiện 
sẽ không diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam  asaññasatänam tesam kusalä 
dhamma na uppajjanfi no ca fesam akusalä dhammäã na 
nirujjhissanti, apgøamagøassa bhangakkhane arahantaänam 
yassa ci(fassa ananfarä agøamagøam pafilabhissanfi fassa 
cittassa bhangakkhane tesam kusalä ca đhammã na uppajjanti 
akusalä ca dhammäã na nirujjhissanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó, hay vào sát 
na sanh của tâm bât tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiên diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp thiện không 


Thượng Tọa Khải Minh 589 


Pháp Song 


đang sanh nhưng pháp bất thiện sẽ diệt với những người đó. Còn 
vào sát na diệt của tâm A la hán đạo của những người đó hay tất cả 
bậc A la hán hay những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần 
tự vào sát na diệt của tâm dũ tịnh của những người đó, pháp thiện 
không đang sanh lẫn pháp bất thiện cũng sẽ không diệt. 


Vắnngược: Yassaväpanaakusalã dhammãnaniruj jhissanti, 
tassa kusalä dhammaä na uppajjantiti? Hay là pháp bât thiện sẽ 
không diệt với người nào thì pháp thiện không đang sanh với người 
đó phải chăng? 

Đáp: Aggamagøassa uppädakkhane yassa cittassa ananftära 
agøamagøam pa(ilabhissanfi fassa ciffassa uppädakkhane 
tesam akusalä đhammã na nirujjhissanti no ca tesam kusala 
dhammä na uppajjan(, agøamagøsøassa bhangakkhane 
arahanfinam  vassa cỉifassa anan(arä agøøamagøam 
pafilabhissanfti tassa cittassa bhangakkhapne tesam akusalä ca 
dhammä na nirujjhissanti kusalä ca đhammäã na uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm A la hán đạo của những người đó hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự vào sát na sanh 
của tâm dũ tịnh của những người đó, pháp bất thiện sẽ không diệt 
nhưng pháp thiện đang sanh với những người đó. Còn vào sát na 
diệt của tâm A la hán đạo của những người đó, hay tất cả bậc A 
la hán hay những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự vào 
sát na diệt của tâm đũ tịnh của những người đó, pháp bắt thiện sẽ 
không diệt lẫn pháp thiện cũng không đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự 
do không có bất thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: 4 người 
phảm hữu phân, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát 
na sanh của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 
52 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh.. . không 
tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đên sát na sanh của tâm đồng 
lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


590 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: 4 người phàm hữu phần, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập lưu quả, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm 
bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm Nhập lưu thánh 
đạo, 52 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... 
không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến sát na sanh của 
tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần sau củng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: 4 người phàm hữu phần, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi 
tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến sát na 
sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: 4 người phàm hữu phần, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi 
tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến sát na 
sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Người sẽ không đắc đạo gồm có: 4 người phàm vô phần, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 
tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 52 tâm sở 
sanh khởi tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... cho đến không 
tìm thấy điểm tận cùng (sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacitfassa uppädakkhape tesam). 


Bậc bất lai quả đang nhập thiền diệt (nirodhasamãpannãnam 
tesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Và bậc A la hán đạo gọi là ngay sát na diệt của tâm A la hán 
đạo, 36 tâm sở (agøamagsassa bhangakkhanpe tesam). 


Thượng Tọa Khải Minh 591 


Pháp Song 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm A 
la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên tịch 
Níp bàn (arahantänam tesam). 


Bậc bất lai quả gọi làngay sátna diệtcủa tâm đũtịnhtrong lộ đắc A 
la hán đạo (yassa cittassa anantarã aøøamaggam pafilabhissanti 
tassa ciftassa bhangakkhane tesam mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát na 
diệt của tâm và ngay sát na sanh của 2 tâm khai môn, 32 tâm quả 
hiệp thế, 3 tâm quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ sát na diệt của 
tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. ..cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
gọi là ngay sát na diệt của tâm và ngay sát na sanh của 2 tâm khai 
môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 50 tâm sở (trừ tà 
kiến, hoài nghi) sanh khởi tính từ sát na diệt của tâm đồng lực bất 
thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng...cho đến tâm thuận thứ trong 
lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc nhất lai quả, Bậc bắt lai đạo, Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát na 
diệt của tâm và ngay sát na sanh của 2 tâm khai môn, 32 tâm quả 
hiệp thế, 2 tâm thánh quả giữa, 50 tâm sở (trừ tà kiến, hoài nghi) 
sanh khởi tính từ sát na diệt của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện 
khởi lần sau cùng...cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na diệt của tâm và ngay sát 
na sanh 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm Bắt lai quả, 46 
tâm sở (trừ tà kiến, 4 tâm sở sân phần, hoài nghi) sanh khởi tính 
từ sát na diệt của tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần sau 
cùng...cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo (yassa 
ci(fassa anantaräã agøamagsøam pafilabhissanti tassa citfassa 
bhangakkhape tesam sadisũpäcaranaya). 


599 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Bậc A la hán đang nhập thiền diệt (chi pháp cụm từ này chưa 
được nói đến nirodhasamäpannänam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Trong câu vấn ngược: Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán 
đạo gọi là ngay sát na sanh của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở 
(aøgamagøassa uppädakkhape tesam). 


Bậc bắt lai quả gọi là ngay sát na sanh của tâm dũ tịnh trong lộ đắc 
A lahán đạo (yassa cittassa anantarãaøøamagsgam pafilabhissanti 
tassa cittassa uppädakkhane tesam mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát 
na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm thánh đạo thấp, 38 tâm sở 
sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng...cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện sau khi chứng Nhập lưu gồm có: Bậc nhập 
lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, gọi là ngay sát 
na sanh của l7 tâm thiện hiệp thế, 2 tâm thánh đạo giữa, 38 tâm sở 
sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng...cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: Bậc nhất 
lai quả, Bậc bắt lai đạo, Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na sanh của 
17 tâm thiện hiệp thế, tâm Bắt lai đạo, 38 tâm sở sanh khởi tính từ 
sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng. ..cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm CÓ: 
Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thé, 
tâm bắt lai đạo, 38 tâm sở sanh khởi tính từ bất thiện hiện khởi lần 
sau cùng...cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. (yassa 
ci(fassa anantarã agøamagsøam pafilabhissanti tassa citfassa 
uppãdakkhane tesam sadisũpacäranaya). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Thượng Tọa Khải Minh 595 


1ệIp ạs ru) ygq đẹtd “qưes 8ưp 8uow uệ1) dựa 


RE G SN P tr. srẽasartrrreaưrrre.=arn 


: I tupid oa 
(c£y) Ị — L—— tp Kháng: ' 
ŒEŒGL  Mplpaip, TƯ EN/ 
l L 
“. 1 1114| In -_It đà... I0 UưEfr] 0p 26p u03 3S 1on3N 
dgu) ẹnb qượu[ 2¿q € upi[d ngHị 
——IL_ =—=I— , 
EEra gnb I[ Tạq 9 tróC Cc[ wppøopr đẹự) o&p qượu[ ø$q € wđ ton8 
[6£ €  MĐỊ gnD I£[ 1ÿH 2H Ø1 0277. dÿU1 OÉp qUÈU([ 9Q € 1401/d 1011öN ÿ 
gnb Ie[ 1e 2¿q du gnb quyJ[ ø‡qø 1đ 
—m——=- O#p IE[ 1q 2q “enb I6[ †§qN 2$ “cCc dẹu) oẻ su [ 2$ 1upud toØn8, 
7z P IE[ 1q 5¿q “enb re 1yqN 2# CứC CếI up ga py SÿM) 9Ép QUỆN1 9Q ÿ tupNd 1@HÖN ÿ 
#q18 ẹnb qượu [, 2¿q z nb nn[ dệjN 2q upid n20J 
II —__— ï 
trEếC Mi PHẾ 0p QUN[ 26Q ý Tenb nnỊ đệJN 2‡đ IrE C£Ï- up pa¡py  0Èp tmỊ đệUN 9ệQ p(/đ1018N ÿ 
uẺu2 ugSu u$Iu) Jgq dựa 
1ộIp 2s trộr] 1gq dẹtđ 


JÖ1P 8uotpy 2s UộH/1 1DQ đpt{q %Ju0s 8uøp 8uol[y UộH/) đptqj —— 93 3uvp 3u tội dua 


mmïaưa"a¬a`®,é_.-_k.à.yyn 


gnb ượut[V 2È dự. b h 
gu) ẹnb quy] 2ÿq €  zpi/u ø upựd l—— ượud my 
OẺp ượW£[V 2q =_¬ Lư M b I lại nụ 
l 


dpu) OÉp tquyt [ 9É €_ mi pđ 10nBN[ tHDỊ D2 1D t—r ureud tonBN m 


J2 2200009011910021001n5 ..a : _ 


8un2 nøs ưe| Io3 
1EN5.0ÿ59:50010† WỘIN/ „4a dựqa uột uàn) tạq dua — OÉŒ 2EŒ 9S Edit 


Pháp Song 


2uos dpaq 


Thượng Tọa Khải Minh 


594 


SÐ 
= 
S 
- (ycy) 19Ip 3S uộ1) 1eq dt “{ues 8uep uŠrg) dptd 
số š 
kc —= | Up HH 
=w 21/1 độ! HỘ) 1P, /] tuupid 1OHSN 
"¬ @O--GQ@-QÔ-- sen PT 
dgu) gnb qượu,[ ¿q € Iupid ng 
|  snbreiyq 2# dựt) cép 21/1 đội dgtt oèp qượt[[ sÉq € 101đ 10218N ÿ 
nyợpc (UPV] (IE] Ệ “2/// 140J /J  - 
? SỒN SỆNH 94B1 ¿1 gnb T[ 1pg[ 9q dẹu) pnb qượt[[ q£ — #/đ mg 
| Mã ==.. `... 
sp mị 2m độn O#p IE[ 1#£[ 2¿q “ẹnb re[ 1N 2# du) oÉp 2t độn  dÿ) Ép qượu[ 9ÿQ ý p/d ;0n5N 
lÿd SỆH “2 #1 /Ï o8 pnb quyu1 oÉq c HE CAN /E. wnbnm đệnN sÉq UupJd m#w/ 
¬———ễ— #48 op qượu [, 9¿q Z “enb nnỊ đdệN 2É ¬¬—————— cp nnỊ dệHN 9Q 11 ¡0n3N ÿ 
#13 oÉp 21/0 độ : ⁄ Op nnỊ sốc 


tu] Ut) £ '121/ 197 ¿J 


uÉ2 ug3u 2uoux uảt4) ygq dựqd 


121p Su01J 2S Hộ11J) J0q dplJ “JDS ổupp u21) dptJqJ 


OÉp h “5:..1,.1..Í. 
TIẾN { dạth OÉp 2W độ/ (0H 
l:ÊH UIĐỊC€ “2717 DJ /J 


@--@ele6x b6) 


?tJ1, 2Éq 


u#u2 ug8u đuou u$) gq dựuaq 


21/1 độ! 
dệuu uIỆ[, “2/0 2T /J 


1ŠIP s uệ!1) ÿq dẹtdq 
ques 8ưep u$1) dẹtd[ 


dẹu) ẹn II 10) 
qut) 9ÈQ € „puđ nữ 
'dp) OÉP. up ;ozi8y 


@@ 


8u nes ưẹ[ 1o 
uộ1 tệ!) yạq dẹt[ 


| 


uượud nnq 


L———= 


HZTH 1827 Z7 UUẸd tonẩN | 


0ẺŒq 2Œ 3S 19n3N 


595 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalã đhammäã uppajjanti, tassa abyäkatã 
dhammä nirujjhissanfiti? 

Pháp thiện đang sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ diệt với 
người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhissanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjantiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào thì pháp thiện đang 
sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacittassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasatfanam tcsam abyäkatä 
dhammä nirujjhissanfi no ca tesam kusalä dhammä uppajjanti, 
kusalanam uppädakkhane (tesam abyäkatä ca dhamma 
nirujjhissanti kusalä ca dhammäã uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp vô ký sẽ 
diệt nhưng pháp thiện không đang sanh với những người đó. Còn 
vào sát na sanh của tâm thiện của những người đó, pháp vô ký sẽ 
diệt lân pháp thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc 
A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm sở 
(kusalãänam uppädakkhane tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc 
thánh nhân là người kiếp chót, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm 


596 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


và ngay sát na sanh của l2 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 
tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của 
tâm viên tịch Níp bàn (là người kiếp chót). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp (trừ người kiếp chót), gọi là ngay 
sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 12 tâm bất 
thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả, 52 
tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm tử (không 
phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacitfassa uppädakkhape tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamapannänam)). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalã dhammäã na uppajjanti, tassa 
abyäkatã dhammä na nirujjhissanfrti? 


Pháp thiện không phải đang sanh với người nào thì pháp vô ký 
sẽ không diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacittassa uppadakkhane 
nirodhasamäpannänam asaññasattänam tesam kusaläđhammä 
na uppajjanfi no ca tesam abyäkatä dhammä na nirujjhissanti, 
pacchimacittassa bhangakkhane tesam kusalã ca dhammäã na 
uppajjanti abyäkatä ca dhammäã na nirujjhissanti. 

Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó, người 
đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp thiện không 
đang sanh nhưng pháp vô ký sẽ diệt với những người đó. Còn vào 


Thượng Tọa Khải Minh 597 


Pháp Song 


sát na diệt của tâm viên tịch Níp Bàn của những người đó, pháp 
thiện không đang sanh lân pháp vô ký cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
nirujjhissanti, tassä kusalãä đdhammã na uppajjanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nảo thì pháp thiện 
không đang sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, 6 bậc 
thánh nhân là người kiêp chót gọi là ngay sát na diệt của tât cả tâm 
và ngay sát na sanh của 12 tâm bât thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tô, 52 
tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đên sát na sanh của 
tâm viên tịch Níp bàn (là người kiêp chót). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp (trừ người kiêp chó), gọi là ngay 
sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của l2 tâm bât 
thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 thánh quả thấp, 52 
tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm tử (không 
phải là người kiệp chót) (sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacitfassa uppädakkhape tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp Bàn, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lân sau 
cùng (pacchimacittassa bhangakkhape tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


598 Thượng Tọa Khải Minh 


(c£) 


Pháp Song 


(AX) !#ÄIp 9s 3 ọA dựuq “ques đuep 2uow3 uệru) dựtaq 


dgu gnb di) 0bp ugqd ỌA Uup[d nợHỊ 
&) ————ÌL_———— ưuii vía 2/6p20Ạc (uyudtonBN y %pydionBN p-s--- &) 


dựu) ẹnb quợ [ uy[, £ “Uọu I6 [ý 1/7275} 
':'e độr gnb urÿ[, z£ “tệ] J6q tý, z] 1302 dọp{ Lọn8u gị rgụd 2uoqxĩ 


BH TD DỪD tưtẹqu qượự [, 2¿q § “ượqu uu) ưeud nn 0red 1ỌTñổ)N -----' ®) 


Ø1 14 )Z MP) D2 1DT 
21) độn, pnnb p7 0£ tội) 1gq trệ.[, c] 102 dạn[ Lọn3N 


(AA) !jrp 9s Á3 ọA dẹtq “ques 8uep u14) dạtdJ 


iSYY gi gkg02GI61916i868460008.51278 408 G66 | (gnb uptt[V sẻq 1m) ượqu qượdJ[, 2q L “uyud nnụ uryud Iọn8N £ siếty V vuy ố &) 
21) đột HỘI) 1AĐT, /T 


102 dạn tọn5u gị tgqd 2uou1 gA 3042 dọp[ tọn5N 


599 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa akusalã dhammäã uppajjanfi, “tassa 
abyäkatä dhammäã nirujjhissanfiti? 


Pháp bắt thiện đang sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ diệt 
với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhissanti, 
tassa akusalä dhammäã uppajjanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào thì pháp bắt thiện đang 
sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayuttacitfassa uppädakkhane 
nirodhasamäpannanam asaññasatfanam tesam abyäkatä 
dhammä nirujjhissanfi no ca tesam akusalä đdhammäã 


uppajjanti, akusalä uppädakkhane tesam abyäkatä ca đhìammäã 
nirujjhissanti akusalä ca dhammäã uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện của những người đó, 
người đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp vô ký 
sẽ diệt nhưng pháp bất thiện không đang sanh với những người đó. 
Còn vào sát na sanh của tâm bắt thiện của những người đó, pháp 
vô ký sẽ diệt lẫn pháp bất thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na sanh của l2 tâm bât thiện, 27 tâm sở (akusalanam 
uppãdakkhane tesam). 


600 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu vân ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, § bậc 
thánh nhân là người kiếp chót, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm 
và ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm 
sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm 
viên tịch Níp bàn (là người kiếp chót). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp (trừ người kiếp chót), gọi là ngay 
sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 20 tâm thiện 
(trừ tâm A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho 
đến tâm tử (không phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa 
bhangakkhanc  akusalavippayutfacittassa uppädakkhane 
tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yassa akusalä dhammä na uppajjanti, tassa 
abyäkatäã dhammä na nirujjhissanfrti? 
Pháp bắt thiện không đang sanh với người nào thì pháp vô ký 
sẽ không diệt với người đó phải chăng? 
Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayuttacitfassa uppädakkhane 


nirodhasamäpannanam  asaññasatfänam tesam akusalä 
dhammä na uppajjanfi no ca tesam abyäkatä đdhammäã 


Thượng Tọa Khải Minh 601 


Pháp Song 


na nirujjhissanti, pacchimacittassa bhangakkhanc tesam 
akusalä ca dhammäã na uppajjanti abyäkatä ca đhammäã na 
nirujjhassanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng bất thiện của những người đó, người 
đang nhập thiền diệt, người ở trong cõi vô tưởng, pháp bất thiện 
không đang sanh nhưng pháp vô ký sẽ diệt với những người đó. 
Còn vào sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những người đó, 
pháp bất thiện không đang sanh lẫn pháp vô ký cũng sẽ không diệt. 


Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
nirujjhissanti, tassa akusalä dhammä na uppajjanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp bât thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc 
thánh nhân là người kiếp chót, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm 
và ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm 
sở sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm viên 
tịch Níp bàn (là người kiếp chót). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp (trừ người kiếp chót), gọi là ngay 
sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 20 tâm thiện (trừ 
tâm A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho 
đến tâm tử (không phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa 
bhangakkhanc  akusalavippayutfacittassa uppädakkhane 
tesam). 


Bậc bất lai quả, bậc A la hán quả đang nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpannänam fesam). 


609 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam). 


Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn, gọi là ngay sát na 
diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lần cuối 
cùng (pacchimacittassa bhangakkhape tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 605 


Pháp Song 


(9t) 


10158AJ IplJdq 2111/.[ 12 


du) gnb d0) 00 ugud ỌA Iupidl 121 
L— qượu[ 9#q€ “7⁄7 22q £€ “tợudl tọn8 Nb “pựd 1018 L. &) 
-- a đột enb tự [, Z£ '(oÉp tựu 8[ ý tE| 1H) 1ø; p2 707 
ˆ-:đeu) gnb tượt L tt, [£“uott re trợ LZ 0ộ1g) tuệ L0Z 1302 dạn Lọn8u gị reqd 2uoqxỊ 


TP BE is BsieEeie this le jekeileeiile ai 6hjmelai/B8(ilex tại Í6eu me họiÍEei set set Emiess'Eex/Bebsiise4 le letjbeuim4 eaiiÐn/Bạ' laiiEePesex/x/mèiBoƒ 


“———————`' --.- ưreu quy,[ s¿q 8 'uyqu ure) uetd nạ urệtd tọn8N--''-*: @ 


Ø1 10} (£ 'pH 1p) 0£ uộtt) tưý[ [£ 1D P2 PT 
102 dạn Iọn5N 


(AA)!S†P 9S Á3† 0A dạt “qưes 8uep uệrt) 1gq dụtaq 


L,'46-4:406 616/51 i8: SA '8 vik 8á So ve i46 -c 4i | 2ỏu nnự gnb qượu [ 2q € “uượud Iọn83j[ .ƯỬ[ỰỮẪỪ},,ỢỰ—ẠG 


HỘI) 1DQ 1IPT £j 
nàn 102 đạp tọn5u gị rựd 2uou1 A 302 dọp{ Lọn3N[ 


Thượng Tọa Khải Minh 


604 


Pháp Song 


PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đdhammã uppajjanti, tassa 
tattha akusalä dhammä nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện đang sanh với người nào trong cõi nào thì pháp bất 
thiện sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Aggamagøassa uppädakkhane yassa cittassa anantarä 
agøamagøam pa(ilabhissanfi fassa ciffassa uppädakkhane 
tesam tat(ha kusalãä dhammäã uppajjanti no ca tesam tatthä 
akusalãä dhammä  nirujjhissan(i, ïifaresan kusalãnam 
uppädakkhane fesam tattha kusalãä ca đhammäã uppajjanti 
akusalä ca dhammä nirujjhissanti. 


Vào sát na sanh của tâm A la hán đạo của những người đó, hay 
những người nảo sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự vào sát na sanh 
của tâm dũ tịnh của những người đó trong cõi đó, pháp thiện đang 
sanh nhưng pháp bắt thiện sẽ không diệt với những người đó trong 
cối đó. Còn vào sát na sanh của tâm thiện của người ngoài ra đó 
trong cõi đó thì pháp thiện đang sanh lẫn pháp bắt thiện cũng sẽ 
diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đhammäã 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalã dhammäã uppajjanfiti? 


Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nảo trong cõi nảo thì 
pháp thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Thượng Tọa Khải Minh 605 


Pháp Song 


Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacitfassa uppädakkhane tesam tattha akusalä 
dhammäã nirujjhissanti no ca tesam tattha kusala đhammä 
uppajjanti, kusalãnam uppadakkhane tesam tattha akusalä ca 
dhammä nirujjhissanti kusalä ca đhammäã uppajjanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó trong cõi 
đó, pháp bắt thiện sẽ diệt nhưng pháp thiện không đang sanh với 
những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na sanh của tâm thiện 
của những người đó trong cõi đó, pháp bắt thiện sẽ diệt lẫn pháp 
thiện cũng đang diệt. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo, gọi là ngay sát na sanh 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (agøgamagøassa uppädakkhane 
tesam tattha). 


Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát na sanh của tâm đũ tịnh trong 
lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä aggamaggam 
pafilabhissanfi fassa ciffassa uppädakkhane tesam tattha 
mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát 
na sanh của l7 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm thánh đạo thấp, 38 tâm sở 
sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho 
đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 2 tâm thánh đạo 
giữa, 38 tâm sở sanh khởi tính từ sau khi bắt thiện hiện khởi lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


606 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: Bậc nhất lai quả, Bậc bắt lai đạo, Bậc bắt lai quả gọi là ngay sắt 
na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, tâm Bắt lai đạo, 38 tâm sở sanh 
khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp 
thế, 38 tâm sở sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo với 4 cõi 
tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) (người kiếp chót trực tiếp) 
(yassa ciffassa ananfarä agøamagøam pafilabhissanti tassa 
ciftfassa uppãdakkhane tesam tattha sadisipacäranaya). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm 
thánh đạo thấp, 38 tâm sở sanh lên. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ sau khi bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
đồng lực cận tử thứ 5 với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uẩn (trừ cõi sắc 
cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm người phàm hữu phần tam nhân, 
gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 38 tâm sở sanh lên 
tính tâm tục sanh... cho đến trước bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phần tam nhân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập 
lưu quả, gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, tâm 
Nhập lưu đạo, 38 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho đến 
trước tâm bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 

Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: Người phàm hữu phần tam nhân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc 
thánh quả thấp, gọi là ngay sát na sanh của L7 tâm thiện hiệp thế, 2 
tâm thánh đạo, 38 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sinh... cho đến 
trước bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Thượng Tọa Khải Minh 607 


Pháp Song 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na sanh của của L7 tâm thiện hiệp thế, 3 
tâm thánh đạo thấp, 38 tâm sở sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho 
đến trước bất thiện hiện khởi lần sau cùng với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi 
ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm thánh 
đạo thấp, 38 tâm sở sanh khởi. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến trước bắt thiện hiện khởi lần sau 
cùng với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần sẽ không sanh 
vào trong cõi mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của l7 tâm 
thiện hiệp thế, 38 tâm sở sanh khởi. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bất thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đên trước bât thiện hiện khởi lân sau 
cùng với [1 cõi dục giới (là người kiêp chót gián tiêp). 

4 người phảm hữu phân, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở nữa, 
gọi là ngay sát na sanh của l7 tâm thiện hiệp thê, 3 tâm thánh đạo 
thâp, 38 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đên tâm tử với 
4 cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi tịnh cư) (không phải là người 
kiêp chót) (itaresam kusalãnam uppädakkhane tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của cẩu mở: Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do 
không có bất thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm 
hữu phần tam nhân, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay 
sát na sanh của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp 
thế, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh 
của tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


608 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phần tam nhân, Bậc Nhập lưu đạo, Bậc Nhập 
lưu quả, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh 
của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm 
Nhập lưu quả, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh 
quả thâp, gọi là ngay sát na diệt của tât cả tâm và ngay sát na sanh 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng 
với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót 
trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na 
sanh của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 
tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm đồng lực bất 
thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 

Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm đồng lực cận 
tử thứ 5 với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là 
người kiếp chót gián tiếp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở 


Thượng Tọa Khải Minh 609 


Pháp Song 


nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 
12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm tử, với 4 cõi tứ uấn, 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi tịnh cư) (không 
phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacitfassa uppädakkhane tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammã na uppajjanti, tassa 
tattha akusalãä dhammã na nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện không đang sanh với người nảo trong cõi nảo thì 
pháp bất thiện sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacitfassa uppädakkhane tesam tattha kusalä 
dhammä na uppajjanti no ca tesam ta(thä akusalä đhammä 
na nirujjhissanti, aøøamaøøassa bhangakkhane arahantaänam 
yassa ci(fassa ananfarä agøamagsøam pafilabhissanfi fassa 
cittassa bhangakkhane asaññasattänam tesam tattha kusalä ca 
dhammä na uppajjanti akusalä ca dhammã na nirujjhissanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó, hay vào sát 
na sanh của tâm bất tương ưng thiện của những người đó trong cõi 
đó, pháp thiện không đang sanh nhưng pháp bất thiện sẽ diệt với 
những người đó trong cõi đó. Còn vảo sát na diệt của tâm A la hán 
đạo của những người đó, hay tất cả bậc A la hán, hay những người 
nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự vào sát na sanh của tâm dũ 
tịnh của những người đó, người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, 
pháp thiện không đang sanh lẫn pháp bất thiện cũng sẽ không diệt. 


Vấn ngược: Yassa vä pana yattha akusalä dhammäã na 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalãä đdhammã na uppajjanfiti? 


Hay là pháp bất thiện sẽ không diệt với người nào trong cõi 


610 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


nào thì pháp thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp. Aggamagsassa uppadakkhane vassa cỉffassa 
uppãdakkhane tesam tattha akusalä dhammäã na nirujjhissanti 
no ca tfesam tattha kusalãä dhamm3 na uppajjanti, aøzøamagøassa 
bhangakkhanc arahanfãänam yassa ciffassa anantarä 
agøamagsam pafilabhissanfi tfassa ciffassa bhangakkhane 
asaññasatfänam (tesam tattha akusali ca dhammä na 
nirujjhissanti kusalã ca dhammä na uppajjanti. 


Vào sát na sanh của tâm A la hán đạo của những người đó hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự vào sát na sanh 
của tâm đũ tịnh của những người đó trong cõi đó, pháp bắt thiện sẽ 
không sanh nhưng pháp thiện đang diệt với những người đó trong 
cối đó. Còn vào sát na diệt của tâm A la hán đạo của những người 
đó, hay tất cả bậc A la hán hay những người nào sẽ đắc A la hán đạo 
theo tuần tự vào sát na diệt của tâm đũ tịnh của những người đó, 
người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp bất thiện sẽ không 
diệt lẫn pháp thiện cũng không đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do 
không có bất thiện ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm 
hữu phần tam nhân, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay 
sát na sanh của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp 
thế, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh 
của tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phần tam nhân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập 
lưu quả, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh 
của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm 
Nhập lưu quả, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Thượng Tọa Khải Minh 611 


Pháp Song 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Người phàm hữu phần tam nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh 
quả thấp, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh 
của 12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm 
thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
sát na sanh của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng 
với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uần (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót 
trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na 
sanh của 12 tâm bắt thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 
tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đên sát na sanh của tâm đông lực bât 
thiện thứ 7 hiện khởi lân sau cùng. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bắt thiện 
thì tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm đồng lực cận 
tử thứ 5 với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là 
người kiếp chót gián tiếp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 
12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm tử với 4 cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi tịnh cư) (không 
phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayuttacittacittassa uppädakkhane tesam tattha). 


619 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Và bậc A la hán đạo gọi là ngay sát na diệt của tâm A la hán 
đạo, 36 tâm sở (aggamagøassa bhangakkhanpe tesam tattha). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm A 
la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên tịch 
Níp bàn (arahantänam tesam tattha). 


Đậc bất lai quả gọi là ngay sát na diệt của tâm đũ tịnh trong 
lộ đặc A la hán đạo (yassa ci(tassa ananfarä agøamagøsam 
pafilabhissanfi fassa ci(fassa bhangakkhane tesam tattha 
mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát na 
diệt của tâm và ngay sát na sanh của 2 tâm khai môn, 32 tâm quả 
hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ sát na 
diệt của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng...cho 
đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
gọi là ngay sát na diệt của tâm và ngay sát na sanh của 2 tâm khai 
môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 50 tâm sở (trừ tà 
kiến, hoài nghi) sanh khởi tính từ sát na diệt của tâm đồng lực bất 
thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong 
lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc nhất lai quả, Bậc bắt lai đạo, Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát na 
diệt của tâm và ngay sát na sanh của 2 tâm khai môn, 32 tâm quả 
hiệp thế, 2 tâm thánh quả giữa, 50 tâm sở (trừ tà kiến, hoài nghĩ) 
sanh khởi tính từ sát na diệt của tâm đồng lực bất thiện thứ 7 hiện 
khởi lần sau cùng...cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán 
đạo. 

Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát na diệt của tâm và ngay sát na sanh 
của 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, tâm Bất lai quả, 46 tâm 
sở (trừ tà kiến, sân phần, hoài nghi) sanh khởi tính từ sát na diệt của 


Thượng Tọa Khải Minh 615 


Pháp Song 


tâm đồng lực bắt thiện thứ 7 hiện khởi lần sau cùng...cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đặc A la hán đạo với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân 
(trừ 4 cõi khô) (là người kiệp chót trực tiêp). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của tâm và ngay sát na sanh của 
2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm 
sở sanh khởi. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ sát na diệt của tâm đông lực bât thiện thứ 7 hiện khởi lân 
sau cùng... cho đên tâm tử. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực bất 
thiện thì tính từ sát na diệt của tâm đồng lực cận tử thứ 5... cho đến 
tâm tử, với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu cánh) (là 
người kiếp chót gián tiếp) (yassa cittassa anantarã agøamaggam 
pafilabhissanfi fassa ci(fassa bhangakkhane tesam tattha 
sadisũpacaranaya). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chêt trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hán đạo gọi là ngay sát na sanh 
của tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (agøgamagøassa uppädakkhane 
tesam tattha). 


Bậc bất lai quả gọi là ngay sát na sanh của tâm dũ tịnh trong 
lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarä agøamagøam 
pafilabhissanfi fassa ciffassa uppädakkhane tesam tattha 
mukhayanaya). 

Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự, do không có bắt thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là ngay sát 
na sanh của l7 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm thánh đạo thấp, 38 tâm sở 


614 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng.. .cho đến 
tâm thuận thứ trong lộ đặc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa, 
gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, 2 tâm thánh đạo 
giữa, 38 tâm sở sanh khởi tính từ sau khi bắt thiện hiện khởi lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc nhất lai quả, Bậc bất lai đạo, Bậc bất lai quả, gọi là ngay sát 
na sanh của 17 tâm thiện hiệp thế, tâm Bắt lai đạo, 38 tâm sở sanh 
khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm 
thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc bắt lai quả, gọi là ngay sát na sanh của 17 tâm thiện hiệp 
thế, 38 tâm sở sanh khởi tính từ sau khi bất thiện hiện khởi lần 
sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo với 
4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót 
trực tiếp) (yassa cittassa anantarä aggamaggam pafilabhissanti 
tassa ciffassa uppädakkhape tesam tattha sadisũpacãäranaya). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na sanh của l7 tâm thiện hiệp thế, 3 tâm 
thánh đạo thâp, 38 tâm sở sanh khởi. 

Nếu là đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại 
thiện thì tính từ sau khi bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm đồng lực cận tử thứ 5, với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi 
sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Thượng Tọa Khải Minh 615 


(Z) 

— 

E | đdyu) o¿p 21/1 đột 

2t) độ HH1 1T ¿] §nb F[ 1ÿ 2Éd QUẸN) tệ) Ệ 2/7 17 ¿ƒ 
———— ———— 

OÉP 1ØJ 21 độ ÿnb r0[ ›ÿg 2d dựt) o¿p ?11 đột 

W H v« 2 TN. b . Ỳ s3à Ỳ 

IPH OÉÑ[ “2H! 1⁄pƑ /] OP Tý[ 1q 9q #nD T8I 1ÿIN 5ÿHd tp] up} £ 22/2 “ĐT /J 
————__—_ } tnZynbtquyu] s¿qc =—...... 1 

ĐHẾT ĐẾP ?M d2HJ  en8 o¿p qượu[ s¿q z 'ynb nnỊ đệN 2q 96p mm 21/1 đột/ 

quyt] tệ £ '!ô11// 14pƑ ¿1 dựqu tượ[, '21 pƑ ¿] 


uẺ2 ug8u u31) Jÿ£[ 


12p đuoy 2S uộtJ) 10Q dp[ “Jups đupp uộttJ) dptqJT 


h | dụ gnồ mu ;zp; l 
l l 


h đnGi 0É Sữpđệt tuy) 2¿q € tipd h 
1. . Tốc 
uợU) UIĐ) £ 1212 140. ¿] ưet [, 2¿q € 


`... ..ẻ. 


H12 HĐöu M2 HIDS HPỊ 


Sđu01Jy Hộ11J 1041 


Pháp Song 


tIDJH LMU1 
dựu ynb qượu[ 2¿q — /đzø/ 
đpu) op quợt | oộq ÿ_ !“0đ205N 


IHDIJU 1D 
dựu) gnb quợt[9ÿqZ  p/dm/ 
dẹu) œp qượu[ 2ÿqZ  0Wđ12”53/ 


gnb nnỊ đệNN 5q tắt Mi 
œöp nn[ dệN 26q Iuptd 10HBNJ 


1ŠIp $s tệ!) yeq dựa 
qưes 8ưep uệr{) dẹtq 


| UỹqU UI8) 


?1/I đột ugud nnụ 
MUộ1/J pT /J  Ure(d tQn8N 


@@lG@Œ@-- Ni 


101/31 HỘH ` 
wạngrpg — — (ỌN 9Ä1L 


102 đạrXM 10n35N 


Thượng Tọa Khải Minh 


616 


Pháp Song 


(8£) 


dụu) oép 


(UẸN) tr) € “⁄Ö//J Ø7 /] 


X2 


tộ1(J) 1) to 


@X® 


61? 


1ŠIp 9s uệr) 1gq dẹud “ques 8ưep uệ1) dẹua 


m—————— 


dẹt) op 211 độ 
(UẸV] UIE} € “22/7 1T, /J 


¿2XøzXeXpeXeXe) (2 Xuậm dẹud)----- @® 


Ø1 0 uIUI 102 đu041 0A (uS 3S LOT3N[ 


CC 


1Š!p ạs uệr) gq dạud “ques 2ưep uệr) dạt 


—— t†-b 


21J) đột Mộ11J1 LMDT /T 


G%2O0©@ uộ1u) dẹud --'*' @®) 


2 TIES UE[ 1ŠTP 
uệ14) yeq dựa 


————————— 


du) oÉp 2 d21 
(UV) UỆ] € '⁄2/) 07 ¿J 


dạt [ u12) 302 đọrX ton3N 


+ 


trtrt-t 


Thượng Tọa Khải Minh 


(6y) 

. 11Đ1JI 1D} 
JI du) TH WUPL 9E zuujmyy 
II £-Z£-Z-ZJ  14IP2/7ÿ  dẹt op quệ([ 9ÈQ € ,„pyv;oz8ny 

TƯ gnb Te[ 1ÿ 5É 
IHDWH 1U} 
| gnb re[ 1gq 2q ———_lL_— dgu) ẹnb quy\[ 2ÿqZ 2đ 
£-cr-c up, OẺP18[1ÿd 9ÿq 'enb [e| 1t1N 9È 60/22/2 - dt oép quợ[ 9ÿ ø 12pđi@nBN/ 
5 R Ẫ IIPIJU 1U) 
—]L__ ua lê ha km, là : Ề : : —— —— lên ly, đÉNN kè IuptJđ nựn 
Eếp-c Mpy #118 oép qượu[, ø¿q £ “enb nnỊ dệN 2q Irế£-6íl — ÿ?P277T  o$p nn[ dệtN 9q tuptd 10HBj[ 


uiÉ2 ug8u u31) 141 


(XX) 12IP 2S uộHj) 10Q dp[ 'JHDS đuDp u01 uộ1) dptqJ 


dụu ẹnb IDIJH 1D} 


eb ưu #[ V 2# £“ế£"“Z ty “dỹt] OÉP ;pựđ ;ozi8Aj 
op tru 0[ V 2É ' ttuợt,[ 96q £ 


SÐ 

ệ UuÐ1J2 upổu 8un2 nws 
° 201 Uộ11/) 12,1 tị 1o tệ! 
` ; VÍ n 

C tệ1) 16 
“ È 


I 
gu) 2È L 
| L_ quýt) 9q £ Uupt[đ ng h II tre) ưụgd 


| ÊẾ £ E1 101 9 11 


9S trệr{] 7eq dẹt[ qus 
up uệru) 8uou3 dạtq 


======“=““““==“¬ 


uẹqu 


ng ureqd 
IonổN 


dạn 3ả1J, 
102 đ9rM 109n35N 


Thượng Tọa Khải Minh 


618 


Pháp Song 


(0£ y) 1ŠIp 2s tr!) 1gq dẹtd “Jues 2ưep 2uo tộrg) dd 


———NlL—— ::;; 


tCró( Có] MP1Đ219T 


X uệ1u) ạq dt 
X tt) đẹNg : : Ị lÌ be 
nh '. 2. an... áá{áÁáÁádáaiaI|aa nan... (2XozXeXpsXesXe») uệ1q) dẹud)--- . 


+ f nh? bidyng 8.1U 0 UuIUI 102 Ổ0. 0A (uEs 9S L0I1ỔN 
X tệ! dytd 1ŠIp 5 uệ1) 1gq dẹud “ques 8ưep 3uoqp uộrg) dạtd 


“——`'.— tỳ 


££ŒCI- MpĐ220] ị 


IL—D vy ị 


tóc ccl Ỷ p2 Ñ 


đun2 
8S UE[ IỌ XS đùi, 
uộï tội) Jpg `”) Đo (uru) dẹud)'-' -&) 


đạt [, ugt2 102 đọr3 tọn3N 


619 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalãä đhammã uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhissanfrti? 


Pháp thiện đang sanh với người nào trong cõi nào thì pháp vô 
ký sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dđdhammäã 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalã đdhammäã uppajjanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì pháp 
thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfaciftassa uppädakkhanc asaññasaffänam 
tesam tattha abyäkatä dhammaäã nirujjhissanfi no ca tesam 
tattha kusalã dhammäã uppajjanti, kusalãnam uppädakkhane 


tesam tattha abyäkatãä ca dhammä nirujjhissanfi kusalä ca 
dhammä uppajjanti. 

Vào sát na diệt của tất cả những người đó hay vào sát na sanh 
của tâm bắt tương ưng thiện của những người đó, người ở trong cõi 
vô tưởng trong cõi đó, pháp vô ký sẽ diệt nhưng pháp thiện không 
đang sanh với những người đó trong cõi đó. Còn vào sát na sanh 
của tâm thiện của những người đó trong cõi đó, pháp vô ký sẽ diệt 
lẫn pháp thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 7 bậc thánh nhân (trừ 
bậc A la hán quả), gọi là ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 38 tâm 
sở với 4 cõi tứ uân, 26 cõi ngũ uẩn (kusalãnam uppädakkhane 
tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Trong câu ván ngược: 


690 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, § bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm 
và ngay sát na sanh của I2 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 
tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của 
tâm viên tịch Níp bàn, với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi 
khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vào cõi mình ở nữa, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của của 
12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na 
sanh của tâm tử, với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uâẫn (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào cõi mình ở nữa, gọi 
là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của của 12 
tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh cho đến tâm 
tử với 4 cõi tứ uân, 2l cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi tịnh cư) (không 
phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacitfassa uppädakkhane tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammã na uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammäã na nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện không đang sanh với người nảo trong cõi nảo thì 
pháp vô ký sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Thượng Tọa Khải Minh 691 


Pháp Song 


Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutfacif(assa uppädakkhanc asaññasaffänam 
tesam tat(tha kusalãä đhammäã na uppajjaníi no ca tesam 
tattha abyäkatä dhammä na nirujjhissanfi, pacchimacittassa 
bhangakkhape tesam tattha kusalä ca đhammäã na uppajjanti 
abyäkatã ca dhammã na nirujjhissanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào sát 
na sanh của tâm bât tương ưng thiện của những người đó, người 
trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không phải đang sanh 
nhưng pháp vô ký sẽ diệt với những người đó trong cõi đó. Còn vào 
sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những người đó trong cõi 
đó, pháp thiện không đang sanh lân pháp vô ký cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalä đdhammã na uppajjanfiti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào trong cối nào thì 
pháp thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm 
và ngay sát na sanh của l2 tâm bất thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 
tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của 
tâm viên tịch Níp bàn, với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi 
khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm vả ngay sát na 
sanh của của 12 tâm bât thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp 
thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục 
sanh... cho đến sát na sanh của tâm tử, với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


699 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vảo trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 
12 tâm bất thiện, 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh 
quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến tâm 
tử, với 4 cõi tứ uấn, 21 cõi ngũ uần (trừ cõi 5 cõi tịnh cư) (không 
phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa bhangakkhane 
kusalavippayutta cifttassa uppädakkhape tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bàn gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uần, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp 
chót trực tiếp) (pacchimacittassa bhangakkhane tesam tattha). 


4 người phảm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lân sau cùng, với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ uần (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
diệt trong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyên cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi vô tưởng (chi pháp cụm từ 
này chưa được nói đến asaññasattãnam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 695 


Pháp Song 


xX 


xX 


(AX) !ŠtP $s Á3 A dẹud “ques đuep 2uou uệ1u) dựuaq 


NI dpu) pnb 1upt], 204 £ ượud ỌA Uupid ng 
di) 00p Up j 204 € tetd tonổN p p1/d ion8N g 


deu) ẹnb qượu[, tre) £° *eu) dội gnb tự ¿€ “22222 
“IQUI IE tu} £ “tệ1) 16q tu[, Z] 


"na ớẽnẽnẽ ốc X:XLXX:X%Đ-- €9) 


ơ) tre) 0£ “ẹnb tre) 0€ “0ộI(] 1ÿQ tt[ Z[ — 202207 TH HN GIAEIEN, 


(AA) !StP 35 Á3 ọA dẹud “ques 3uep uệrt) dạtaq 


=l Ä1_1 _]1 _1 =-i—ai-Ì<.1.1.1 


()  . @œXeXX9@œX%X%X83 so. ¿X9(@6X%XXXXĐ x40 @ 


dạn 3411 102 đạrM tọn5N 


Thượng Tọa Khải Minh 


624 


Pháp Song 


(I£b) 


Ạ A 0a dpdq A®0AdPpqJ Áˆ 


“tV HỘ1Ƒ MT ch hhhhhhhhnh 7...0. 6N Ắ.KẮ.. x4 41.04. đc]. (.X: Mộ11/2. DU. ..-..... . 1:: 
C3 ` ° đuỌ1ñn QA Io2 ổuo1) O£A 9S 9S ÿA, 4) 


nu 8ưQm) ỌA 102 801) O#A ưs 8o 9S ÉA, 


3ư0n 1, 0A 102 


(AX) #Ip 9s Á3 A dẹud “ques đưep 2uou uộu) dẹqd 


| dpu) pnb up] 204 £ ượud ỌA Uupid n1 
dẹu ẹnb qượt [ uug) £° 'sw) dt gnb trợ) €  UUE.ÿ91ÿL dpụ) 00p 1J/1/J 204 £_ uuytd tonẩN b sptd ¡o»8N 


“IOuI [ED ti) £ “0ộr) 1eq UƯỆ[, Z] 
(AA 9® =ä 


102 đạrM ton5N #1 teq 2u0qX 


625 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalä dhammä uppajjanti, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhissanfrti? 


Pháp bắt thiện đang sanh với người nào trong cõi nào thì pháp 
vô ký sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã 
nirujjhissanti, tassa tattha akusalä đhammäã uppajjanfiti? 

__ Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào trong cõi nảo thì pháp 
bât thiện đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayuttacittassa uppäadakkhance asaññasatfänam 
tesam tattha abyäkatä dhammaäã nirujjhissanfi no ca tesam 
tattha akusalä dhammä uppajjanti,akusalanam uppädakkhane 
tesam tat(ha abyäkatä ca dhammäã nirujjhissanfi akusalä ca 
dhammä uppajjanti. 

Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na sanh của tâm bât tương ưng bât thiện của những người đó, 
người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô ký sẽ diệt nhưng 
pháp bât thiện không đang sanh với những người đó trong cõi đó. 
Còn vào sát na sanh của tâm bất thiện của những người đó trong 
cõi đó, pháp vô ký sẽ diệt lẫn pháp bất thiện cũng đang sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: 4 người phàm, 3 bậc thánh quả hữu học, 
gọi là ngay sát na sanh của 12 tâm bât thiện, 27 tâm sở với 4 cõi tứ 
uân, 26 cõi ngũ uân (akusalänam uppädakkhape tesam tattha). 


696 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu ván ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm 
và ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 
tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của 
tâm viên tịch Níp bàn 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uần (trừ 4 cõi khổ) 
(là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vào cõi mình ở nữa, 
gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 20 tâm 
thiện (trừ tâm A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 
3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... 
cho đến sát na sanh của tâm tử với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uẫn (trừ 
cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào cõi mình ở nữa, gọi là 
ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 20 tâm thiện 
(trừ tâm A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 32 tâm quả hiệp thế, 3 tâm 
thánh đạo thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến 
tâm tử, với 4 cõi tứ uấn, 21 cõi ngũ uân (trừ 5 cõi tịnh cư) (không 
phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayuttacittassa uppädakkhane tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãä dhammäã na uppajjanti, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhissanfiti? 


Thượng Tọa Khải Minh 697 


Pháp Song 


Pháp bất thiện không đang sanh với người nào trong cõi nào 
thì pháp vô ký sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Sabbesam cittassa bhangakkhane 
akusalavippayutfacittassa uppadakkhanc asaññasatfänam 
tesam ta(tha akusalãa dhammä na uppajjanfi no ca tesam 
tattha abyäkatä dhammä na nirujjhissanfi, pacchimaciffassa 
bhangakkhape tesam tattha akusalä ca dhammä na uppajjanti 
abyäkatä ca dhammã na nirujjhissanti. 


Vào sát na diệt của tâm của tất cả những người đó hay vào 
sát na sanh của tâm bât tương ưng bât thiện của những người đó, 
người trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp bât thiện không đang 
sanh nhưng pháp vô ký sẽ diệt với những người đó trong cõi đó. 
Còn vào sát na diệt tâm viên tịch Níp bàn của những người đó 
trong cõi đó, pháp bât thiện không đang sanh lần pháp vô ký cũng 
sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhissanti, tassa tattha akusalä dhammä na uppajjantiti? 

__ Pháp vô ký sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì pháp 
bât thiện không đang sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần tam nhân, § bậc 
thánh nhân là người kiếp chót gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm 
và ngay sát na sanh của 2l tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm 
sở sanh khởi tính từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm 
viên tịch Níp bàn với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khổ) 
(là người kiếp chót trực tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na 


698 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


sanh của 20 tâm thiện (trừ tâm A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 32 
tâm quả hiệp thế, 3 tâm thánh quả thấp, 52 tâm sở sanh khởi tính 
từ tâm tục sanh... cho đến sát na sanh của tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 
25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thập, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của tất cả tâm và ngay sát na sanh của 
20 tâm thiện (trừ tâm A la hán đạo), 2 tâm khai môn, 32 tâm quả 
hiệp thế, 3 tâm thánh quả thập, 52 tâm sở sanh khởi tính từ tâm tục 
sanh... cho đến tâm tử, với 4 cõi tứ uân, 21 cõi ngũ uấẫn (trừ cõi 5 
cõi tỉnh cư) (không phải là người kiếp chót) (sabbesam cittassa 
bhangakkhanc  akusalavippayutfacittassa uppädakkhane 
tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô 
tưởng và sẽ diệt vào trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam tattha). 

Và bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bản, gọi là ngay sát 
na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khô) (là người kiếp 
chót trực tiếp) (pacchimacittassa bhangakkhane tesam tattha). 

4 người phàm hữu phân, 4 người phảm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lân sau cùng, với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ uần (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
diệt trong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi vô tưởng (Chi pháp của 
cụm từ này chưa được nói đến asaññasattãnam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 699 


Pháp Song 


(AX) 1ŠtP 9s Á A dựud “ques 2ưep 5uo3 u$r) yeq dạt 


Em EHD HượH| TỤC mnomnr C0 ĐH” JUPWL 204 £ uryqd ỌA Uupid ngu ị 
: PHẾP lật đi) 0Öp 1/up1j 20g £ 0retd tonổN y 14pd1@n8N g | 


'eu đội gnb tự) Z€ “uOu1 1eu3ị tự) Z 
(AT ai a1] li 


(o#p ueue[V tự) 111) uệ1t) tu#[, 0ý 


`". cố. ®®® 0G) "ma. 


dạp g1) 102 dạrX ton5N 


(AX) #IP 9s Á3† ọA dẹud “ques đưep 2uo uệrt) yeq dẹtdq 


————— L—— ượuu qượu [ 9q § 


Ø} tt} 0£ “gnb tuy) £ “0ộ1() 16 UIỆ[ Z| - 1/2207 rJH/ tuptJđ tQ18N 


DU 1uD) upd 


(AA) !Stp 3s Á3 ọA dẹud “qưes đưep uệ14) yeq dẹtd 


1-11 _1 ==,JÔ,Ú,Ô 1, 


Œ) .... SSSooeoœe  . ®®fŒ 0000) so @Đ 


dạp 3411, 302 đạrX 1on5N 


Thượng Tọa Khải Minh 


650 


Pháp Song 


(Œct) 


1T ÍA IẺL 1H ga 20L 325 
102 ĐA 1Q"SN Up 211) 12 


Â_. v@oadpux Adioadpuu # Á ÁẠ 


Ề | bú u21) 10Q dp1/qJ X uộ1) 104 dpUo : ŠàSš 83528235 "ằ... . ` CN . Mày 
Đng ẩ ) #U 8ưọ1 ỌA I02 ổuo1) OÿA qưes 9S ứng 


#nu 8uỌO1n1 0A IQ2 ổuo1) 0A qưes 8uo 9$ $A, 3 
H@m L 9A I9 


(AX) !$IP s Á ọA dựud “ques 2ưep 2uou3 uệr) yeq dựtaq 


L——m doi) pnh up1JT 204 £ uguqd ỌA Uupidi rợn 
dgu) gnb gượu [, up) c“ '2u) dộr gnb trợ) c€ - (ÿ23P[ - đpự oöp /p/ 204 £  trgtd tọnổN ÿ 1p/d 1058N ÿ 


“uOUI I8 UIE) Z “Uộ1) 1ÿ UIT, Z[ AA) ä l1 1 _J_1 _1 


b) "` (3) 


102 đạrM tonẩN # J r#a 2u05% 


651 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẦN QUÁ KHỨ VỊ LAI 


Afifanägatavära 


PHẦN NGƯỜI 


Pugøalavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalãä dhammäã uppajjittha, tassa akusalã 
dhammä nirujjhissanfiti? 

Pháp thiện từng sanh với người nảo thì pháp bắt thiện sẽ diệt 
với người đó phải chăng? 

Đáp: AggamagsøasamangInam ahantaänam yassa cỉftassa 
ananfaräã aøøamagøam pafilabhissanti tesam kusalã đhammä 
uppajjittha no ca tesam akusala dhammä nirujjhissanti, 
ifaresam tesam kusalä ca dhammä uppajji(tha akusalä ca 
dhammä nirujjhissanti. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm dũ tịnh 
là người hội đủ tâm dũ tịnh, pháp thiện từng sanh nhưng pháp bất 
thiện sẽ không diệt với những người đó. Còn đối với người ngoài 
ra đó thì pháp thiện từng diệt lẫn pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana akusalä dhammã nirujjhissanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjitthäti? 


659 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Hay là pháp bắt thiện sẽ diệt với người nào thì pháp thiện từng 
sanh với người đó phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn quả gọi là hội đủ sát na tâm 
của A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøasamangnam tesam). 
Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm A 
la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên tịch 
Níp bàn (arahantänam tesam). 


Bậc bất lai quả gọi là hội đủ sát na của tâm dũ tịnh trong lộ đắc A 
la hán đạo (yassa cittassa anantarã aøøamaggam pafilabhissanti 
tesam mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ sát na diệt của bất thiện hiện khởi lần sau 
cùng...cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát 
na diệt bất thiện hiện khởi lần sau cùng...cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarã agøamaggam 
pafilabhissanti tesam sadisipacäranaya). 


Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giaI đoạn đó gôm 4 người phàm hữu phân, gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... 


Thượng Tọa Khải Minh 655 


Pháp Song 


không tìm thấy khởi điểm ban đầu cho đến sát na sanh của bất thiện 
hiện khởi lân sau cùng. 

Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: 4 người phàn hữu phần, bậc Nhập lưu đạo, bậc Nhập lưu quả.. 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gôm có: 4 
người phàm hữu phân, 2 bậc thánh đạo thấp, 2 bậc thánh quả thấp... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gôm có: 
+ người phản hữu phần, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả Hi 
gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng luân hồi tử sanh.. 
không tìm thấy khởi được điểm ban đầu cho đến sát na sanh của 
bất thiện hiện khởi lần sau cùng (itaresam tesam là người phàm 
hữu phần). 


+ người vô phần, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ vòng 
luân hồi tử sanh... cho đến không tìm thấy được điểm tận cùng 
(itaresam tesam là người phàm vô phân). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalä đhammä na uppajjittha, tassa 
akusalä đhammã na nirujjhissantiti? 


Pháp thiện không từng sanh với người nảo thì pháp bắt thiện sẽ 
không diệt với người đó phải chăng? 
Đáp: “Không có”. 


Vắnngược: Yassaväpanaakusalã dhammãnanirujjhissanti, 
tassa kusala dhammäã na uppajjitthãti? 


Hay là pháp bắt thiện sẽ không diệt với người nào thì pháp 
thiện không từng sanh với người đó phải chăng? 
Đáp: “Từng sanh”. 


654 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 


Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hắn đạo gọi là hội đủ sát na tâm 
của A la hán đạo, 36 tâm sở (aggamagøasamangnam tesam). 


Bậc A la hán quả gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm À 
la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên tịch 
Níp bàn (arahantänam tesam). 


Bậc bất lai quả gọi là hội đủ sát na của tâm dũ tịnh trong lộ đắc A 
la hán đạo (yassa cittassa anantarã aøøamagsgam pafilabhissanti 
tesam mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ 
sát na tâm sanh lên tính sát na diệt của bất thiện hiện khởi lần sau 
cùng...cho đến tâm thuận thứ trong lộ đắc A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm 
có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát na 
diệt của bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ 
trong lộ đắc A la hán đạo (yassa cittassa anantarã agøamaggam 
pafilabhissanti tesam sadisipacäranaya). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Thượng Tọa Khải Minh 655 


Pháp Song 


(c) lộtp ạs uộtt) 1pq dptđ “ques 8um) uộtg) đẹug 
ượud ọA treud Ion8N ÿ : 
mw @@-@®- @ _ 0Ẻq 2ÿ 2u0u%ị 3S tọn5N 
1ệIp 2uo3 es uệ1u) Jgq dẹud “ques 8un) uệr) dạtaq 1ŠIp 9s tệ!) 1gq dẹud “ques 8un tội} dựdd 
mm w®¬ 4A đẹu ẹnb quyu[ 2¿q € uyqd nnụ 
| gnb 1| 1#q 2É du) oép qượu[ 2# € urệqd Ion8N ÿ 
GXtXXSXS) Xe) -- @X)- G) 
ị gnb 1e[ 1q 2¿q ị dgu) ẹnb qượu [, 2È Z tưreud nnụ 
| OÉp It[ ti s¿q_ “ẹnb Ie[ œ@œ 2ÉH ị dgu) oÉp qượu [, 9È Z urệtd 1onổN ÿ 


i8 ẹnb quy [ 9q z nb nn[ dệuN 2# ưeqd nnụ 


q18 op qượu [ s¿q ý “gnb nnỊ dệqN 2# 


oÉp nnỊ đệN 9q — ureqd tọnổN ÿ 


ŒX%X9@ — @96)-%6)--@X - @@Ð &Đ 


đẹu) ẹnb qượu [ 2¿q £ “dự oởp quy [ øÿq £ 'ượqu tưe) ưetd nạ rẹgd rọn8N treqd nụ treqd tonổN ÿ 
@-@@X8GX%GXĐØ -- @ -'@@ -- @@) 096) giớm 
NÝH2 NYĐN ĐNOHXW N3IHL LVd oẻq 2ÿŒ 3S 1L0on3N 


Thượng Tọa Khải Minh 


636 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa kusalä đhammäã uppajjittha, tassa abyäkatã 
dhammäã nirujjhissanfiti? 

Pháp thiện từng sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ diệt với 
người đó phải chăng? 

Đáp. Pacchimacittassa bhangakkhane tesam kusalä 
dhammä uppajjitha no ca tesan abyäkatä đdhammäã 
nirujjhissanti, itaresam tesam kusalã ca đhammäã uppajjittha 
abyäkatã ca dhammäã nirujjhissanti. 

Vào sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những người đó, 
pháp thiện từng sanh nhưng pháp vô ký sẽ không diệt với những 
người đó. Còn đối với người ngoài ra đó, pháp thiện từng sanh lẫn 
pháp vô ký cũng sẽ diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhissanti, 
tassa kusala dhammäã uppajjitthäti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào thì pháp thiện từng 
sanh với người đó phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lân sau cùng (pacchimacittassa bhangakkhane 
tesam). 

Và 4 người phàm hữu phần, 6 bậc thánh nhân, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không tìm 
thây được khởi điêm ban đâu cho đên sát na sanh của tâm Viên tịch 
Níp bản (itaresam tesam là người phàm hữu phần). 

4 người phàm vô phân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... không tìm thây được khởi điêm 
tận cùng (itaresam tesam là người phàm vô phân). 


Thượng Tọa Khải Minh 657 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Một lý khác nữa, 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lân sau cùng (pacchimacittassa bhangakkhane 
tesam). 


Và người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc thánh nhân là người 
kiếp chót, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh.. 
cho đến sát na sanh của tâm viên tịch Níp bàn (itaresam tesam là 
người kiêp chót). 

4 người phàm hữu phân, 4 người phàm: vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp (trừ người kiếp chót), gọi là hội đủ 
sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không 
tìm thấy được khởi điểm ban đầu cho đến tâm tử (itaresam tesam 
không phải là người kiếp chót). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa kusalã đhammäã na uppajjittha, tassa 
abyäkatä dhammä na nirujjhissanfiti? 

Pháp thiện không từng sanh với người nào thì pháp vô ký sẽ 
không diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: “Không có”. 


Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
nirujjhissanti, tassa kusalãä dhammã na uppajjitthãti? 


Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nảo thì pháp thiện 
không từng sanh với người đó phải chăng? 
Đáp: “Từng sanh”. 


658 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 
Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng (pacchimacittassa bhangakkhane 
tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Thượng Tọa Khải Minh 659 


Pháp Song 


(cv) (AA) !#SIP ạs Á3 A dựud “ques 8un) uộr} dẹtq 


ượud ọA 


doi) pnh upJJ 204 £ 
' ureqd tonÖN ÿ 


đD1/1 0D) I1] 204 £ 


„”........ G) suưm 


102 đạrM ton5N ý J ga 2u0qX 


Uupid 1141 
tuptd LQ"öN ÿ 


(AA) 9ŠIP 9s Á3 ọA dẹud “qưes 8un) uộtu) dạt 


xx | 
uyqu (qượu[, 2¿q § “ưẹqu tue) ueud nạ trẹud rọn3N 


C _ @XzXrÐ(AXa®X:X:X©Đ — ŒeX£Đ .. (Xe) Đ$ 22t dhàt @XÒ 230g 2423 @) 


(cau) AI) 1042 đạrM IQnẩN 


(AA) 1†P 95 Á3† 0A dựud “ques 8un) uộit) dạqd 


“ueud ỌA uiệqd tonổN ÿ 


_ Œ}--'GDWXTy--'GDX®)---- Đen xem 


0ẺŒ 2Œ 2u0X 9S 19n35N 


(AA) #P 9s Á3 ọA dẹud “qưes 8un) uệrg) dẹtq 


ä 
-:@XpÐŒ9Ce ®%£X$ €3 ` CÀ NG)GC) Am ŒŒ)cD) tọ ug[ 


0Ẻq 28G 3S 19Qn"3N 


Thượng Tọa Khải Minh 


640 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa akusalã dhammä uppajjittha, tassa 
abyäkatä dhammäã nirujjhissanfiti? 

Pháp bắt thiện từng sanh với người nảo thì pháp vô ký sẽ diệt 
với người đó phải chăng? 

Đáp. Pacchimacittassa bhangakkhane tesam akusalä 
dhammä uppajjitha no ca tesan abyäkatä đdhammä 
nirujjhissanti, itaresam tesam akusalä ca đhammäã uppajjittha 
abyäkatä ca dhammã nirujjhissanti. 


Vào sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những người 
đó, pháp bất thiện từng sanh nhưng pháp vô ký sẽ không diệt với 
người đó. Còn đối với người ngoàải ra đó pháp bất thiện từng sanh 
lẫn pháp vô ký cũng sẽ diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana abyäkatä dhammã nirujjhissanti, 
tassa akusalä dhammäã uppajjitthãti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nảo thì pháp bắt thiện từng 
sanh với người đó phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 

Trong câu vấn xuôi: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp bản, 
gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng (pacchimacittassa bhangakkhane tesam). 

Và 4 người phàm hữu phần, 8 bậc thánh nhân, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... không tìm 
thây được khởi điêm ban đầu cho đên sát na sanh của tâm viên tịch 
Níp bàn (itaresam tesam là người phàm hữu phân). 


Thượng Tọa Khải Minh 641 


Pháp Song 


=: người phàm vô phân, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính 
từ vòng vô thủy luân hôi tử sanh... không tìm thấy được khởi điểm 
tận cùng (itaresam tesam là người phàm vô phân). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Một lý khác nữa, 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng (pacchimacittassa bhangakkhane 
tesam) 


Và người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc thánh nhân, là người 
kiếp chót, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính tâm tục sanh.. 
cho đến sát na sanh của tâm viên tịch Níp bàn (itaresam tesam là 
người kiếp chót). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp (trừ người kiếp chót), gọi là hội đủ 
sát na tâm sanh lên tính từ vòng vô thủy luân hồi tử sanh... không 
tìm thấy được khởi điểm ban đâu cho đến tâm tử (itaresam tesam 
không phải là người kiếp chót). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: Cả 2 chì pháp của câu XuÔôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa akusalãä dhammäã na uppajjittha, tassa 
abyäkatã dhammä na nirujjhissanfrti? 

Pháp bất thiện không từng sanh với người nào thì pháp vô ký 
sẽ không diệt với người đó phải chăng? 

Đáp: “Không có”. 


Vấn ngược: YVassa vã pana abyäkatä dhammä na 
nirujjhissanti, tassa akusalä dhammä na uppajji(thäti? 


649 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 
Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào thì pháp bất 
thiện không từng sanh với người đó phải chăng? 
Đáp: “Từng sanh”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Không có, khi chỉ pháp của câu mở 
không có thì 


Chỉ pháp của câu hỏi: Cũng không có giống nhau. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của I3 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng (pacchimacittassa bhangakkhane 
tesam). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Thượng Tọa Khải Minh 645 


Pháp Song 


(AA) #ÁTP 9s Á3 ọA dẹud “ques 2um uệộit) 1gq dẹqd 


(c£) 
dua) pnP HP] 204 E uyqd QA /p/đ?r/ 
dpi) obp up 204 £ tệtd torổN p upd 1058N g 
= "` @) lọ uợn] 
102 đọr% 19n3N £ 1 ga 2u0qX 
(AA)1$IP 25 Á3 ọA dẹud “ques đun uệr) 1gq dạt 
lễ | uợtu qượ [, ¿q § “ượqu uue) ueqd ng urệgd rọn3N 


G2): G9G@99€ sX 1% 9X Ð€Đ xit hót A4Ê 4b G@)Œ) (Xe ¬ dXĐ 16059 ng GÐ 


(c at) £'T) 102 dạrXW 19nẩN 


(AA)!$IP $s Á3 ọA dẹud “ques đun) uậr) 1gq dạt 
“ueud ọA uretd IonổN ÿ 


¬ Œ@3-'@WXf ĐC €ÐIeuuem 


0ẺŒ 2ÿ 5u0u1ị 3S ton3N 


(AA) #0 $s K3 ọA dẹud “ques 2um tuệ 1eq dẹqd 
XA : 
| À ugdqu qượu [, 2¿q § “ượud nnư uượgd 1ọnổN ÿ 


€AXs)-:@Xp)@9(@asX©X£@® `. ŒsXE)-(@X@#)- (` Œ 0Q) tọu up] 


([ au.L £'0) 0Ẻq 2Q 3S t9n3N 


Thượng Tọa Khải Minh 


644 


Pháp Song 


PHẦN NGƯỜI VÀ CỐI 


Pugøalokäsavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammäã uppajjittha, tassa 
tattha akusalä dhammä nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện từng sanh với người nảo trong cõi nào thì pháp bất 
thiện sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: AggamaggøasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
ananfarä aøøamagsam pa{ilabhissanfi tesam tattha kusalä 
dhammä uppajjiítha no ca tesam tattha akusalä đhammä 
nirujjhissanfi, ifaresam catuvokãranam pañcavokãränam 
tesam tattha kusalãä ca dhammäã uppajjittha akusalä ca 
dhammä nirujjhissanti. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay 
những người nào sẽ đắc A la hán đạo theo tuần tự của tâm đũ tịnh, 
là người hội đủ tâm dũ tịnh trong cõi đó, pháp thiện từng sanh 
nhưng pháp bắt thiện sẽ không diệt với những người đó trong cõi 
đó. Còn đôi với người ở trong cõi tứ uẫn, cõi ngũ uân ngoài ra đó 
trong cõi đó, pháp thiện từng sanh lẫn pháp bắt thiện cũng sẽ diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha akusala đhammäã 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalãä dhammäã uppajjitthãti? 


Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nảo trong cõi nảo thì 
pháp thiện từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 


Đáp. Suddhãväsãnam dutiye cife vatftamäne tesam 


Thượng Tọa Khải Minh 645 


Pháp Song 


tattha akusalãä dhammä nirujjhissanfi no ca t(esam tattha 
kusalãä dhammä uppajjitha, ifaresam catuvokärãänam 
pañcavokãranam tesam taítha akusalã ca dhammäa 
nirujjhissanti kusalã ca đhammä uppajjittha. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở 
trong cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp bất thiện sẽ diệt nhưng pháp 
thiện không từng sanh với những người đó trong cõi đó. Còn đôi 
với người ở trong cõi tứ uân, cõi ngũ uân ngoài ra đó trong cõi đó, 
pháp bất thiện sẽ diệt lẫn pháp thiện cũng từng sanh. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hắn đạo, gọi là hội đủ sát 
na tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgamagøassamangTnam fesam 
tattha). 


Bậc A la hán quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên 
tịch Níp bàn (arahantänam tesam tattha). 


Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm dũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa citftassa anantarä agøamagsøam paf{ilabhissanti 
tesam tattha mukkhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần, 3 bậc 
thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh 
lên tính từ sát na diệt của bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho 
đến tâm thuận thứ trong lộ A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Bậc nhât lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bắt lai gồm có: 
Bậc bât lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ sát na diệt 


646 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


của bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong 
lộ A la hán đạo với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uẫn (trừ 4 cõi khổ) (là 
người kiếp chót trực tiếp) (yassa cittassa anantarä aggamgøam 
pafilabhissanti tesam tattha sadisipacäranaya). 


4 người phảm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 

Nếu đồng lực cận tử của người này là đồng lực bất thiện thì 
tính từ sát na diệt của tâm đồng lực cận tử thứ 5... cho đến tâm tử. 


Nếu đồng lực cận tử của người này là đồng lực đại thiện thì 
tính từ sát na diệt của bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm tử với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là 
người kiếp chót gián tiếp). 

Và người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm người phảm hữu phần tam nhân, 
gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... cho đến sát 
na sanh của bất thiện hiện khởi lần sau cùng. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Người phàm hữu phân tam nhân, Bậc nhập lưu đạo, Bậc nhập 
lưu quả,... 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm 
có: Người phàm hữu phân tam nhân, 2 bậc thánh đạo thâp, 2 bậc 
thánh quả thâp,... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bất lai gồm có: 
Người phàm hữu phân tam nhân, 3 bậc thánh đạo thâp, 3 bậc thánh 
quả thâp, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 2 
hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên... cho đến sát na sanh của bất thiện 
hiện khởi lần sau cùng. 

Nếu là người tứ uẫn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đến sát na sanh của bất thiện hiện khởi lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uần (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót 
trực tiếp). 


Thượng Tọa Khải Minh 647 


Pháp Song 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 2 
hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên... cho đên sát na sanh của bât thiện 
hiện khởi lần sau cùng. 


Nêu là người tứ uân, người ngũ uân ngoài ra, nêu đông lực cận 
tử của những người này là đông lực bât thiện thì tính từ tâm tục 
sinh... cho đên sát na sanh của tâm đông lực cận tử thứ 5. 


Nếu đồng lực cận tử của những người này là đồng lực đại thiện 
thì tính từ tâm tục sinh... cho đên sát na sanh của bât thiện hiện 
khởi lân sau cùng với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiêp chót gián tiêp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sinh... cho đên 
tâm tử với 4 cõi tứ uân, 2l cõi ngũ uân (trừ Š cõi tịnh cư) (itaresam 
catuvokärãänam pañcavokäränam tesam tattha không phải là 
người kiêp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả ở trong cõi tịnh cư, gọi 
là hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phần thứ I là tâm đứng 
đầu thứ 2, tâm tục sanh, tâm hữu phần thứ 2... cho đến tâm đồng 
lực đại thiện thứ I hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên có tính tương 
tự như tâm thứ 2 với 5 cõi tịnh cư (suddhãväãsãnam dutfiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


648 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä đhammã na uppajjittha, 
tassa tattha akusalä dhammä na nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện không từng sanh với người nào trong cõi nảo thì 
pháp bắt thiện sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhäväsãnam dutiye citte vattamäne tesam tattha 
kusalä dhammä na uppajjittha no ca fesam tattha akusalä 
dhammä na nirujjhissanfi, asaññasatfänam tesam tattha 
kusalãä ca dhammäã na uppajjittha akusalä ca đdhamma na 
nirujjhissanti. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở 
trong cõi tịnh cư trong cõi đó, pháp thiện không từng sanh nhưng 
pháp bất thiện sẽ diệt với những người đó trong cõi đó. Còn đối với 
người ở trong vô tưởng trong cõi đó, pháp thiện không từng sanh 
lẫn pháp bất thiện cũng sẽ không diệt. 


Vấn ngược: Yassa vä pana yattha akusalä dhammäã na 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalãä đhammä na uppajjitthäti? 


Hay là pháp bất thiện sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì pháp thiện không từng sanh với người đó trong cõi đó 
phải chăng? 

Đáp: AggamaggøasamangInam arahantänam yassa cỉttassa 
ananfarä agøamagøøam pafilabhissanfi tesam tattha akusalä 
dhammä na nirujjhissanti no ca tesam tattha kusalä đhammä 
na uppajji(ttha, asaññasatfänam tesam tattha akusalä ca 
dhammä na nirujjhissanti kusalãä ca dhammä na uppajjittha. 


Người viên mãn A la hán đạo hay tất cả bậc A la hán, hay 
những người nào sẽ đặc A la hán đạo theo tuân tự của tâm dũ tịnh, 
là người hội đủ tâm đũ tịnh trong cõi đó, pháp bất thiện sẽ không 
diệt nhưng pháp thiện từng sanh với những người đó trong cõi đó. 
Còn đối với người ở trong vô tưởng trong cõi đó, pháp bắt thiện sẽ 
không diệt lẫn pháp thiện cũng không từng sanh. 


Thượng Tọa Khải Minh 649 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc Bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na của tâm sanh lên, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng 
đầu thứ 2, tâm tục sinh, tâm hữu phần thứ 2... cho đến tâm đồng 
lực đại thiện thứ I khởi hiện trong lộ tâm đầu tiên là tâm có tánh 
chất tương tự như tâm thứ 2, với 5 cõi tịnh cư (suddhãvãsãnam 
dutfiye cit(e vattamäãne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng 
VỚI CỐI vô tưởng (asaññasattänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của cấu mở: Bậc A la hán đạo, gọi là hội đủ sát 
na tâm A la hán đạo, 36 tâm sở (aøgamagøasamangInam ftesam 
tattha). 


Bậc A la hán quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm 
A la hán quả thứ I trong lộ đặc A la hán đạo... cho đên tâm viên 
tịch Níp bàn (arahantänam tesam tattha). 


Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm dũ tịnh trong lộ đắc A la 
hán đạo (yassa citftassa anantarä agøamagsøam paf{ilabhissanti 
tesam tattha mukhayanaya). 


Người sẽ đắc được 4 đạo theo tuần tự do không có bất thiện 
ngăn chặn trong giai đoạn đó gồm: Người phàm hữu phần tam 
nhân, 3 bậc thánh đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp, gọi là hội đủ sát 
na tâm sanh lên tính từ sát na diệt của bất thiện hiện khởi lần sau 
cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ A la hán đạo. 


Nếu có bắt thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhập lưu gồm 
có: Bậc nhập lưu quả, 2 bậc thánh đạo giữa, 2 bậc thánh quả giữa... 
Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Nhất lai gồm có: 
Nhật lai quả, Bậc bât lai đạo, Bậc bât lai quả... 


Nếu có bất thiện ngăn chặn sau khi chứng đắc Bất lai 


650 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


gồm có: Bậc bất lai quả, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên 
(khanattasamangTnam) tính từ sát na diệt (bhangakkhana) của 
bất thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến tâm thuận thứ trong lộ 
A la hán đạo với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uấẫn (trừ 4 cõi khổ) (là 
người kiếp chót trực tiếp) (yassa cïttassa anantarã agøamaggam 
pafilabhissanti tesam tattha sadisipacäranaya). 


4 người phảm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 

Nếu đồng lực cận tử của người này là đồng lực bất thiện thì 
tính từ sát na diệt của tâm đông lực cận tử thứ 5 cho đên tâm tử. 

Nếu đồng lực cận tử của người này là đồng lực đại thiện thì 
tính từ sát na diệt của bắt thiện hiện khởi lần sau cùng... cho đến 
tâm tử với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ uấn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là 
người kiêp chót gián tiêp). 

Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Thượng Tọa Khải Minh 651 


X tộHỞ/) 0pq dpd (AA) #ïp ạs uệ1u} dd 
A tệ) đp{q “qưes 8um uậtq) đẹgaq (AX) tp ạs uệ1u) 1gq dạt “ues đun) 8uou uệrd) dẹqđJ 


Thượng Tọa Khải Minh 


e%sXsX:X5XX%X8)m X1) 
uno nøs tt] IQ{{ an nẹp urg) ỏ[ 8uonn uệr) 28[ 8uọ 1o 8uos dọn dự2 “rự re) 2ñ[ đu 
tộI{ tiệt) 1? ` : Ï TM do 
12 qu[ 192 
X 1ô 0p đpMd 4 uộnH dpd (AA) #IP ss uộu) 1gq dựa “qưes 8u) uộr) dẹq[ 


®) ........ so Xps)GsXesXisem lÿQ m tệ) 2Ñ 8UỤG 2n nhhnnnnnhhhennnrrrrrrrrrrioe @) 


dt, uý12 30q2 đạrM 1on5N 


4 uộn) 10q dpqJ 
(XA) 1ÄIp 2uouy ạs tệ!) 1q dẹud “ques 3un) tiệt) dẹdg 4 tiện! đpjdT 


deu) ẹnb qượu [ 2q £ ị toi 
› Là l š h Ð 1 ưuợud 
th tê 8[ ÿ 2d “dẹu) oép quy ø¿q €  ¡ nnụ san đ1ö tiệ 
PHẾ HEN ỦY TY 'uydu tue) uytd nạu trọqđionổN (| 7 ` 


NÝH2 NYĐN ĐNQHX NảIHL Lyd 8WQ2 IES ƯET [OWT 
_ tộ1 Uộ1) 1ÿ 


dạt[ 2811 1012 đọ tọon3N 


Pháp Song 
659 


Pháp Song 


(oc't) 


( 


xX 


† (X) t‡Ip 8uo3 ạs tộrt) 1gq dựuad 
"....hx........ố.ốỐ (X) \ƯES đưn) 8u0w ưệIt[† đẹuad .......ẤẪu. 


Ko) u11 QA IO2 ổuo1) OÿA 8S S ĐA, €ng 


3u01n[, 0A 102 


(AA) !Stp $s uộru) Jgq dựd “ques 2un) uộrg) dựudg 


102 đ9r5 tọn5N 1ga 2u05X 


6535 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä dhammäã uppajjittha, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện từng sanh với người nào trong cõi nảo thì pháp vô 
ký sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Pacchimacittassa bhangakkhane tesam tattha kusalä 
dhammä uppajji(tha no ca tesam tattha abyäkatä dđhammä 
nirujjhissanfi, ifaresam catuvokãranam pañcavokãränam 
tesam tat(ha kusalä ca dhammä uppajji(ttha abyäkatä ca 
dhammä nirujjhissanti. 


Vào sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những người đó 
trong cõi đó, pháp thiện từng sanh nhưng pháp vô ký sẽ không diệt 
với những người đó trong cõi đó. Còn đôi với người ở trong tứ uấn, 
cõi ngũ uân ngoài ra đó trong cõi đó, pháp thiện từng sanh lẫn pháp 
vô ký cũng sẽ diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalã dhammäã uppajjitthãti? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào trong cõi nảo thì pháp 
thiện từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp. 7D Suddhäväsanam  dutiye cie  vattamäane 
asaññasattänam tesam tattha abyäkatã dhammäã nirujjhissanti 
no ca fesam tattha kusala dhammä uppajjit(ha, ïitaresam 
catuvokãärãänam pañcavokãäränam tesam tattha abyäkatä ca 
dhammä nirujjhissanti kusalä ca đhammäã uppajjittha. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở 
trong cõi tịnh cư, người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp 
vô ký sẽ diệt nhưng pháp thiện không từng sanh với những người 
đó trong cõi đó. Còn đôi với người ở trong tứ uân, cõi ngũ uân 
ngoài ra đó trong cõi đó, pháp vô ký sẽ diệt lẫn pháp thiện cũng 
từng sanh. 


654 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của I3 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uân 
(trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (pacchimacittassa 
bhangakkhape tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt (bhangakkhanasamangi) của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uân, 25 cõi 
ngũ uần (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


_ Và người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc thánh nhân là người 
kiêp chót, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực đại thiện thứ 2 
hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên... cho đên sát na sanh của tâm viên 
tịch Níp bàn. 


Nêu là người tứ uân, người ngũ uân ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đên sát na sanh của tâm viên tịch Níp bàn với 4 cõi tứ 
uân, 22 cõi ngũ uân (trừ 4 cõi khô) (là người kiêp chót trực tiêp). 


4 người phảm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thâp, 3 bậc thánh quả thâp sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na của tâm sanh lên. 


Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực thiện thứ 2 hiện 
khởi trong lộ tâm đâu tiên... cho đên sát na sanh của tâm tử. 


Nếu là người tứ uẫn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đến sát na sanh của tâm tử với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ 
uẩn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình 
ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh... 
cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẫn, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi tịnh 


Thượng Tọa Khải Minh 655 


Pháp Song 


cư) (ifaresam catuvokãräsam pañcavokãraänam tesam tattha 
không phải là người kiệp chót). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả ở trong cõi tịnh cư, gọi 
là hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng 
đầu thứ 2, tâm tục sanh, tâm hữu phần thứ 2... cho đến tâm đồng 
lực đại thiện thứ I hiện khởi trong lộ tâm đầu tiên có tính tương 
tự như tâm thứ 2 với 5 cõi tịnh cư (suddhãväãsãnam dutfiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (assaññasattänam 
tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha kusalä đhammã na uppajjittha, 
tassa tattha abyäkatä dhammä na nirujjhissanfiti? 


Pháp thiện không từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
pháp vô ký sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diệt”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhissanti, tassa tattha kusalãä đdhammä na uppajjitthãti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì 
pháp thiện không từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh”. 


656 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc Bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng đầu 
thứ 2, tâm tục sinh, tâm hữu phần thứ 2... cho đến tâm đồng lực 
đại thiện thứ I khởi hiện trong lộ tâm đầu tiên có tánh chất tương 
tự như tâm thứ 2, với Š cõi tịnh cư (suddhäväsãnam dutiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có (lý đầu tiên là câu tiền vấn). 

Hoặc I lý khác nữa (lý thứ 2 này là câu vẫn hoàn bị). 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na tâm sanh lên, tức tâm hữu phân thứ I là tâm đứng đâu 
thứ 2, tâm tục sinh, tâm hữu phân thứ 2... cho đên tâm đông lực 
đại thiện thứ I hiện khởi trong lộ tâm đâu tiên có tánh chât tương 
tự như tâm thứ 2, với Š cõi tịnh cư (suddhäväsãnam dutiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 

Và người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
diệt trong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyên cửu sắc diệt lân sau cùng, với cõi vô tưởng (Chi pháp cụm 
từ này chưa được nói đên asaññasattänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của I3 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân 


Thượng Tọa Khải Minh 657 


Pháp Song 


(trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (pacchimacittassa 
bhangakkhane tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uần, 25 cõi ngũ uẫn (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có (lý đầu tiên là câu tiền vấn). 
Hoặc 1 lý khác nữa (lý thứ 2 này là câu vấn hoàn bị). 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của I3 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uân, 22 cõi ngũ uân 
(trừ 4 cõi khổ) (là người kiệp chót trực tiếp) (pacchimacittassa 
bhangakkhape tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lân sau cùng, với 4 cõi tứ uân, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Và người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
diệt trong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi vô tưởng (Chi pháp cụm 
từ này chưa được nói đến (asaññasattãnam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


658 Thượng Tọa Khải Minh 


: Ẩ£ đ Á : "\ đ Á kỈ 
Ä| 0£) ...... TT To quay eve D  c-. (A) 1t 9S 4 9A dyqd ' bỦ 
mg X uộI) dpqaq X tối dẹt ¬. E----------- (X tịưes 8u 8u03'trộrt đẹua ¬...s 
= nu 8uom1 ỌA 102 8uo1 ogA ues 8u ạS ĐA, ® 9u đuỌï\ ỌA 102 ổuo1) oÿA 8S ạS ôn: 
3ượn([, 0A 102 
(AA) 3$IP 3S Á3 0A dựud “ques 8um) uộrg) dẹtq 
Đn) 102 đọ tọn3N $'I rgq 2uoq3J 


uọ1 Ẹp UIE) ộ[ 8u01) uệ1g} 9ä| đuoq 1Lọu 8uos dor[ de “rẹ uret) 2ä[ đuoŒ 


12 qu{[, 102 
(AA) #ïP $s Á3 ọA de “ques 8u) uệru) dẹud[ 


(AA) ®ïIP 35 Á3 ọA dẹud “qưes 8um) uộrt) dẹudg 


"\(>-@@@X 2 Ð@ " @®`€) c (X9 . %9 s = 


đọt[ 2811 102 d9 tọn5N 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC 


Akusaladhammamnla 


1.PHÁP BÁT THIỆN GÓC PHÁP VÔ KÝ NGỌN SONG ĐÓI 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalä đhammäã uppajjittha, tassa 
tattha abyäkatä dhammä nirujjhissanftrti? 


Pháp bắt thiện từng sanh với người nảo trong cõi nào thì pháp 
vô ký sẽ diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Pacchimacittassa bhangakkhape tesam tattha akusalä 
dhammäã uppajji((tha no ca tesam tat(ha abyäkatä đhammä 
nirujjhissanfi, ifaresam catuvokãranam pañcavokãränam 
tesam tattha akusalä ca dhammä uppajjittha abyäkatä ca 
dhammä nirujjhissanti. 


Vào sát na diệt của tâm viên tịch Níp bàn của những người đó 
trong cõi đó, pháp bất thiện từng sanh nhưng pháp vô ký sẽ không 
diệt với những người đó trong cõi đó. Còn đối với người ở trong tứ 
uấn, cõi ngũ uân ngoài ra đó trong cõi đó, pháp bất thiện từng sanh 
lẫn pháp vô ký cũng sẽ diệt. 


Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammäã 
nirujjhissanti, tassa tattha akusalä đhammã uppajjitthãtï? 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì pháp 
bắt thiện từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: Suddhäväsanam  dutiyc cite  vatfamäne 
asaññasattänam tesam tattha abyäkatã dhammäã nirujjhissanti 
no ca tfesam tat(ha akusalä dhammäã uppajjiftha, ïitaresam 
catuvokãärãnam pañcavokäränam tesam tattha abyäkatä ca 
dhammä nirujjhissanti akusalä ca dhammä uppajjittha. 

Khi tâm thứ 2, tức tâm hữu phần thứ 1 hiện khởi với người ở 
trong cõi tịnh cư, người ở trong cõi vô tưởng trong cõi đó, pháp vô 
ký sẽ diệt nhưng pháp bắt thiện không từng sanh với những người 
đó trong cõi đó. Còn đối với người ở trong cõi tứ uân, cõi ngũ uần 
ngoài ra đó trong cõi đó, pháp vô ký sẽ diệt lẫn pháp bất thiện cũng 
từng sanh. 


660 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uân 
(trừ 4 cõi khổ) (là người kiệp chót trực tiếp) (pacchimacittassa 
bhangakkhape tesam tattha). 


4 người phàm hữu phân, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
thánh quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ uấn (trừ cõi 
sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Và người phàm hữu phần tam nhân, 8 bậc thánh nhân là người 
kiếp chót, gọi là người hội đủ sát na tâm sanh lên. 


: Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp kiếp 
sông mới... cho đên sát na sanh của tâm viên tịch Níp bàn. 


Nếu là người tứ uấn, người ngũ uân ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đến sát na sanh của tâm viên tịch Níp bàn với 4 cõi tứ 
uẩẫn, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp). 


4 người phàm hữu phân, 4 người phàm vô phân, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ không sanh vảo trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên. 


Nếu là người tịnh cư thì tính từ tâm đồng lực tham ái chấp 
trong kiếp sống mới thứ 2... cho đến sát na sanh của tâm tử. 


Nếu là người tứ uẩẫn, người ngũ uẫn ngoài ra thì tính từ tâm tục 
sanh... cho đến sát na sanh của tâm tử với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ 
uẫn (trừ cõi sắc cứu cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


4 người phàm hữu phân, 4 người phảm vô phần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp sẽ sanh vào trong cõi mà mình 
ở nữa, gọi là hội đủ sát na tâm sanh lên tính từ tâm tục sanh.. 
cho đến tâm tử với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẫn (trừ 5 cõi tịnh 
cư) (itaresam catuvokäränam pañcavokäränam tesam tattha 
không phải là người kiếp chót). 


Thượng Tọa Khải Minh 661 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược: 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bất lai quả ở trong cõi tịnh cư, gọi 
là hội đủ sát na của 19 tâm, tức tâm hữu phần thứ I là tâm đứng đầu 
thứ 2, tâm tục sanh, 15 tâm hữu phần, tâm khai ý môn, tâm đồng 
lực tham ái chấp kiếp sống mới thứ 1, có tính tương tự như tâm 
thứ 2, với 5 cõi tịnh cư (suddhaväsãänam dutiye cỉtte vattamäne 
tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô tưởng và 
sẽ diệt trong cõi vô tưởng nữa, với cõi vô tưởng (asaññasattänam 
tesam tattha). 


Và cả 2 chi pháp của câu xuôi. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yassa yattha akusalãa dhammäã na uppajjittha, 
tassa tattha abyäkatä dhammã na nirujjhissanfiti? 


Pháp bất thiện không từng sanh với người nào trong cõi nào 
thì pháp vô ký sẽ không diệt với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diệt”. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha abyäkatä dhammã na 
nirujjhissanti, tassa tattha akusalä đhammã na uppajjifthãti? 

Hay là pháp vô ký sẽ không diệt với người nảo trong cõi nảo thì 
pháp bât thiện không từng sanh với người đó trong cõi đó phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi: 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc Bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na của I9 tâm, tức tâm hữu phân thứ I1, là tâm đứng đâu 


669 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


thứ 2, tâm tục sinh, 15 tâm hữu phần, tâm khai ý môn, tâm đồng 
lực tham ái chấp trong kiếp sông mới thứ 1 có tánh chất tương tự 
như tâm thứ 2, với 5 cõi tịnh cư (suddhäväsänam dutiye citte 
vatfamäãne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô 
tưởng và sẽ diệt vào trong cõi vô tưởng nữa, với cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Không có (lý đầu tiên là câu tiền vấn). 

Hoặc I lý khác nữa (lý thứ 2 này là câu vẫn hoàn bị). 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc bắt lai quả trong cõi tịnh cư, gọi là 
hội đủ sát na của 19 tâm, tức tâm hữu phần thứ 1 là tâm đứng đầu 
thứ 2, tâm tục sinh, 15 tâm hữu phần, tâm khai ý môn, tâm đồng 
lực tham ái chấp trong kiếp sông mới thứ 1 có tánh chất tương tự 
như tâm thứ 2, với 5 cõi tịnh cư (suddhäväsänam dutiye citte 
vattamäãne tesam tattha). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi vô 
tưởng và sẽ diệt vào trong cõi vô tưởng nữa, với cõi vô tưởng 
(asaññasattänam tesam tattha). 

Và người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
diệt trong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyên cửu sắc diệt lân sau cùng, với vô tưởng (chi pháp cụm từ này 
chưa được nói đên asaññasattänam tesam tattha). 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 

Trong câu vẫn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của I3 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uân 
(trừ 4 cõi khổ) (là người kiếp chót trực tiếp) (pacchimacittassa 
bhangakkhape tesam tattha). 

4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chêt và sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp 


Thượng Tọa Khải Minh 665 


Pháp Song 


diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uấn, 25 cõi ngũ uần (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiệp chót gián tiêp). 
Chỉ pháp của câu hỏi: Không có (lý đầu tiên là câu tiền vấn). 
Hoặc I lý khác nữa (lý thứ 2 này là câu vẫn hoàn bị). 


Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả đang viên tịch Níp 
bàn, gọi là ngay sát na diệt của I3 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uân 
(trừ 4 cõi khổ) (là người kiệp chót trực tiếp) (pacchimacittassa 
bhangakkhape tesam tattha). 


4 người phàm hữu phần, 4 người phàm vô phần, 3 bậc thánh 
quả hữu học đang chết và sẽ không sanh vào trong cõi mà mình ở 
nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, sắc nghiệp 
diệt lân sau cùng, với 4 cõi tứ uẫn, 25 cõi ngũ uân (trừ cõi sắc cứu 
cánh) (là người kiếp chót gián tiếp). 


Và người lạc vô nhân đang chết trong cõi vô tưởng và sẽ không 
diệt trong cõi vô tưởng nữa, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng 
quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi vô tưởng (Chi pháp cụm 
từ này chưa được nói đến asaññasattänam tesam tattha). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi 


664 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


13!q ques uyta 
2n.L 12 


121 l4 1X DHÔ uJq 
2ƒ] 12 


102 Đ/ 10H16N 1IpJd 


201/0 12 


(8£ y) 
XÂY 9A dyNd A Á3 9A đợnd dị 4 (A) #Ip 3s Á3 ọA dẹuq Áˆ 
"số _ “ . ` ÔÒÔ I vxF XS 2 v 7 
% trộn) 1gq dựd X t1 eq dựng: - — L--'''(%)'quvs 8u 8uoy ung 1e đựng —-Ÿ: 
c) #u 8uQ1 0A IQ2 8u01Ị OỆA UES 9S #A_ 6n) 
Øqu SuỌQñ1 0A I02 8uo1) Jues 8uou 9s ÿA, 


(AA) !ÄIP $s Á3 ọA dẹud “ques 3um) u$1u) 1gq dẹt[ 


(AA) #IP 9s Á3 ọA dụtq “ques 8un) tội) 1eq dẹtd 


3u0n1[, 9A 1092 


102 đọƒX IQn3N  J I#aq 2105 
(4) !ộIP 2S Ấ4 0A dpd '(X) tJUDS u41) 8uotI Uộ1/) 104 dptdT 


10! 8uos don† d2 “rg tre 2ä| S8u0Œ 


11 quÏ.L 102 


(AA) #IP 9S Á3 ọA dựtq “qưes 8ung tệ1g) 1ạq dtdq 


XA 


(AA) 3§IP 9s Á3 ọA dựud “ques 8ung uộrt) 1gq dựa 


tim @%eX9G@XXx9GX9) 


vệ” 311L 1042 = 1Qn3N 


665 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẦN TU TIỀN 


Bhãvanävära 


Khi Đức Phật thuyết Phân chuyển biến (pavattivära) kết thúc 
rồi Ngài thuyết Phần tu tiến tiếp theo. 


Phần tu tiễn này phân ra thành 6 phần là: 

Phần hiện tại (paceupannavära). 

Phần quá khứ (afTtavära). 

Phần vị lai (anägatavära). 

Phần hiện tại quá khứ (paceupannäfftavära). 


Phần hiện tại vị lai (paeeuppannãnägatavära). 


St là. can 


Phần quá khứ vị lai (afftänãgatavära). 
Trong mỗi phần phân ra thành 2 loại là: 
I. Thuận tùng (anuloma). 


2. Đối lập (paccanika). 


666 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẦN HIỆN TẠI 


Puccuppanavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


-_ 1, PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG 
ĐÔI: 


Vấn xuôi: Yo kusalam dhammam bhaveti, so akusalam 
dhammam pajahatriti? 


Người nào đang tu tiến pháp thiện thì người đó đang đoạn trừ 
pháp bât thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yo vã pana akusalam dhammam pajahati, so 
kusalam dhammam bhavefiti? 


Hay là người nào đang đoạn trừ pháp bất thiện thì người đó 
đang tu tiên pháp thiện phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi. 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán đạo. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vấn ngược. 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán đạo. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 667 


Pháp Song 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yo kusalam đhammam na bhãveti, so akusalam 
dhammam nappajahafiti? 


Người nào không đang tu tiến pháp thiện thì người đó không 
đang đoạn trừ pháp bât thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yo vã pana akusalam dhammam nappajahati, 
so kusalam dhammam na bhavefiti? 


Hay là người nào không đang đoạn trừ pháp bắt thiện thì người 
đó không đang tu tiên pháp thiện phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi. 


- Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần, người phàm vô 
phân, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc A la hán đạo). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu ván ngược. 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần, 4 người phàm 
vô phân, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc A la hán đạo). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Kết thúc Phần hiện tại. 


668 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẦN QUÁ KHỨ 


Atiftavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI: 


Vấn xuôi: Yo kusalam dhammam bhävittha, so akusalam 
dhammam pajahitthäti? 


Người nào từng tu tiễn pháp thiện thì người đó từng đoạn trừ 
pháp bât thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yo vã pana akusalam đhammam pajahittha, so 
kusalam dhammam bhavitthãti? 


Hay là người nào từng đoạn trừ pháp bắt thiện thì người đó 
từng tu tiên pháp thiện phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi. 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vấn ngược. 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 669 


Pháp Song 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuồi: Yo kusalam dhammam na bhãvittha, so akusalam 
dhammam nappajahitthãti? 

Người nào không từng tu tiến pháp thiện thì người đó không 
từng đoạn trừ pháp bât thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yo vã pana akusalam đhammam nappajahittha, 
so kusalam dhammam na bhãvitthãtï? 

Hay là người nào không từng đoạn trừ pháp bắt thiện thì người 
đó không từng tu tiên pháp thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi. 
- Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần, người phàm vô 
phân, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc A la hán quả). 
Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vẫn ngược. 
- Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần, người phàm vô 
phân, 7 bậc thánh nhân (trừ bậc A la hán quả). 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Kết thúc Phần quá khứ. 


670 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẦN VỊ LAI 


Anäøatavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐỎI: 


Vấn xuôi: Yo kusalam dhammam bhãvissati, so akusalam 
dhammam pajahissafrti? 


Người nào sẽ tu tiến pháp thiện thì người đó từng đoạn trừ 
pháp bắt thiện phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


Vấn ngược: Yo vã pana akusalam dhammam pajahissati, so 
kusalam dhammam bhavissafIti? 


Hay là người nào sẽ đoạn trừ pháp bắt thiện thì người đó sẽ tu 
tiến pháp thiện phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi. 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần, 3 bậc thánh đạo 
thấp, 3 bậc thánh quả thấp. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 
Trong câu vấn ngược. 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần, 3 bậc thánh đạo 
thấp, 3 bậc thánh quả thấp. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Thượng Tọa Khải Minh 671 


Pháp Song 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yo kusalam đhammam na bhavissati, so akusalam 
dhammam nappajahissafiti? 


Người nào sẽ không tu tiến pháp thiện thì người đó sẽ không 
đoạn trừ pháp bât thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Vấn ngược: Yo vã pana akusalam dhammam nuppajahissati, 
so kusalam na bhavissanfiti? 

Hay là người nào sẽ không đoạn trừ pháp bất thiện thì người 
đó sẽ không tu tiên pháp thiện phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi. 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm vô phần, bậc A la hán đạo, 
bậc A la hán quả. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giông nhau. 
Trong câu ván ngược. 


Chỉ pháp của câu mở: Người phàm vô phần, bậc A la hán đạo, 
bậc A la hán quả. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Giỗng nhau. 


Kết thúc Phần vị lai. 


679 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẦN HIỆN TẠI QUÁ KHỨ 


Paccuppannäfitavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI: 


Vấn xuôi: Yo kusalam dhammam bhãyecti, so akusalam 
dhammam pajahitthäti? 


Người nào đang tu tiến pháp thiện thì người đó từng đoạn trừ 
pháp bât thiện phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 


Vấn ngược: Yo vã pana akusalam đhammam pajahittha, so 
kusalam dhammam bhävefiti? 


Hay là người nào từng đoạn trừ pháp bắt thiện thì người đó 
đang tu tiên pháp thiện phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi. 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán đạo. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 
Trong câu vẫn ngược. 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Thượng Tọa Khải Minh 675 


Pháp Song 


ĐÓI LẬP 
Vấn xuôi: Yo kusalam đhammam na bhãveti, so akusalam 
dhammam nappajahitthãti? 
Người nào không đang tu tiến pháp thiện thì người đó không 
từng đoạn trừ pháp bât thiện phải chăng? 
Đáp. Arahä kusalam dhammam na bhãvefi no ca 
akusalam dhammam nappajahit(tha, agøamaøøasamangiñca 


arahantañca thapefvã avasesä pugøalä kusalañca dhammam 
na bhäãvenfi akusalañca dhammam nappajahittha. 


Bậc A la hán quả không đang tu tiến pháp thiện nhưng từng 
đoạn trừ pháp bắt thiện. Ngoại trừ bậc A la hán đạo và bậc A la hán 
quả ra, nguời còn lại ngoài ra đó không đang tu tiền pháp thiện lẫn 
không từng đoạn trừ pháp bắt thiện. 


Vấn ngược: Yo vã pana akusalam đhammam nappajahittha, 
so kusalam dhammam na bhãvefifi? 

Hay là người nào không từng đoạn trừ pháp bắt thiện thì người 
đó không đang tu tiên pháp thiện phải chăng? 

Đáp: AggamagøasamangT akusalam dhammam 
nappajahitha no ca kusalamn dhammam na bhãycfi, 
aøgamaøøasamanøiñca arahantañca thapetvä avasesä pugøalä 
akusalañca dhammam nappajahittha kusalañca đhammam na 
bhãventi. 


Bậc A la hán đạo không từng đoạn trừ pháp bất thiện nhưng 
đang tu tiễn pháp thiện. Ngoại trừ bậc A la hán đạo và bậc A la hán 
quả ra, người còn lại ngoài ra đó không từng đoạn trừ pháp bất 
thiện lẫn không đang tu tiên pháp thiện. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi. 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả. 


Và người phảm hữu phân, người phàm vô phẩần, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp. 


674 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vẫn ngược. 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán đạo. 


Và người phảm hữu phân, người phàm vô phẩn, 3 bậc thánh 
đạo thấp, 3 bậc thánh quả thấp. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Kết thúc Phần hiện tại quá khứ. 


Thượng Tọa Khải Minh 675 


Pháp Song 


PHẦN HIỆN TẠI VỊ LAI 


Paccuppannänäsatavära 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI: 


Vấn xuôi: Yo kusalam dhammam bhãycti, so akusalam 
dhammam pajahissafrti? 


Người nào đang tu tiến pháp thiện thì người đó sẽ đoạn trừ 
pháp bât thiện phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 


Vấn ngược: Yo vã pana akusalam dhammam pajahissati, so 
kusalam bhavefiti? 


Hay là người nào sẽ đoạn trừ pháp bắt thiện thì người đó đang 
tu tiên pháp thiện phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi. 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán đạo. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 
Trong câu vấn ngược. 


_ Chỉ pháp của câu mở: Người phàm hữu phần, 3 bậc thánh đạo 
thâp, 3 bậc thánh quả thâp. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


676 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


ĐÓI LẬP 


Vấn xuôi: Yo kusalam đhammam na bhãveti, so akusalam 
dhammam nappajahissafiti? 


Người nào không đang tu tiền pháp thiện thì người đó sẽ không 
đoạn trừ pháp bât thiện phải chăng? 


Đáp: Ye maggam patilabhissantite kusalam đhammam na 
bhãvenfi no ca kusalam dhammam nappajjissanti, arahäã ye ca 
puthujjanä magøam na pafilabhissanfi te kusalañca dhammam 
na bhäãvenfi akusalañca dhammam nappajahissanti. 


_ Những người nảo sẽ đắc đạo, những người đó không đang tu 
tiên pháp thiện nhưng sẽ đoạn trừ pháp bât thiện. Còn đôi với bậc 
A la hán quả, hay những phàm nhân nào sẽ không đặc đạo, những 
phàm nhân đó không đang tu tiên pháp thiện và sẽ không đoạn trừ 
pháp bât thiện. 

Vấn ngược: Yo vã pana akusalam dhammam nappajahissati, 
so kusalam dhammam na bhavefiti? 

Hay là người sẽ không đoạn trừ pháp bất thiện thì người đó 
không đang tu tiên pháp thiện phải chăng? 

Đáp: AggamagøasamangT akusalam dhammam 
nappajahissati na ca kusalam dhammam bhãvcti, arahä 
ye ca puthujjanãä magøam na pafilabhissanfi te akusalañca 
dhammam nappajahissanti kusalañca dhammam na bhãventi. 

Bậc A la hán đạo sẽ không từng đoạn trừ pháp bất thiện nhưng 
đang tu tiên pháp thiện. Còn đôi với bậc A la hán quả, hay những 
phàm nhân nào sẽ không đặc đạo, những phàm nhân đó sẽ không 
đoạn trừ pháp bât thiện lân không đang tu tiên pháp thiện. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi. 
_ Chi pháp của câu mở: Người phàm hữu phần, 3 bậc thánh đạo 
thâp, 3 bậc thánh quả thâp. 


Thượng Tọa Khải Minh 677 


Pháp Song 


678 


Và bậc A la hán quả, người phàm vô phần. 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược. 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán đạo. 

Và bậc a la hán quả, người phàm vô phần. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Kết thúc Phần hiện tại vị lai. 


Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẦN QUÁ KHỨ VỊ LAI 


Afifanägatavara 


1. PHÁP THIỆN GÓC 


Kusaladhammamnla 


1.PHÁP THIỆN GÓC PHÁP BÁT THIỆN NGỌN SONG ĐÓI: 


Vấn xuôi: Yo kusalam dhammam bhävittha, so akusalam 
dhammam pajahissanfiti? 


Người nào từng tu tiến pháp thiện thì người đó sẽ đoạn trừ 
pháp bât thiện phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 


Vấn ngược: Yo vã pana akusalam dhammam pajahissati, so 
kusalam dhammam bhävitthãti? 


Hay là người nào sẽ đoạn trừ pháp bắt thiện thì người đó từng 
tu tiên pháp thiện phải chăng? 


Đáp: “Không phải”. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi. 
Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả. 
Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 
Trong câu vẫn ngược. 


_ Chỉ pháp của cáu mở: Người phàm hữu phần, 3 bậc thánh đạo 
thâp, 3 bậc thánh quả thâp. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Không có. 


Thượng Tọa Khải Minh 679 


Pháp Song 


ĐÓI LẬP 

Vấn xuồi: Yo kusalam dhammam na bhãvittha, so akusalam 
dhammam nappajahissafiti? 

Người nào không từng tu tiền pháp thiện thì người đó sẽ không 
đoạn trừ pháp bât thiện phải chăng? 

Đáp: Ye magsam pafilabhissanti te kusalam dhammam 
na bhãvittha no ca akusalam dhammam nappajahissanti, 
aøgamagøasamansgTye caputhujjanämagøam napafilabhissanti 
te kusalañca dhammam na bhäãvittha akusalañca dhammam 
nappajahissanti. 


_ Những người nào sẽ đắc đạo, những người đó không từng tu 
tiên pháp thiện nhưng sẽ đoạn trừ pháp bât thiện. Còn đôi với bậc 
A la hán đạo, hay những phàm nhân nảo sẽ không đặc đạo, những 
phàm nhân đó không từng tu tiên pháp thiện lân không đoạn trừ 
pháp bât thiện. 

Vấn ngược: Yo vã pana akusalam dhammam nuppajahissati, 
so kusalam dhammam na bhavitthãti? 

Hay là người nào sẽ không đoạn trừ pháp bắt thiện thì người 
đó không từng tu tiên pháp thiện phải chăng? 

Đáp. Arahä akusalan dhammam nappahissat no ca 
kusalam dhammam na bhãvi(tha, agøøamagøasamangT ye 
ca puthujjan3 magsam na pafilabhissanti te akusalañïca 
dhammam nappajahissanti kusalañca dhammam na bhãvittha. 

Bậc A la hán quả sẽ không đoạn trừ pháp bất thiện nhưng từng 
tu tiên pháp thiện. Còn đôi với bậc A la hán đạo hay những người 
phàm nào sẽ không đắc đạo, những phàm nhân đó sẽ không đoạn 
trừ pháp bắt thiện lẫn không từng tu tiễn pháp thiện. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP 
Trong câu vấn xuôi. 
_ Chỉ pháp của cầu mở: Người phàm hữu phần, 3 bậc thánh đạo 
thâp, 3 bậc thánh quả thâp. 


680 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


Và bậc A la hán đạo, người phàm vô phần 

Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 
Trong câu vấn ngược. 

Chỉ pháp của câu mở: Bậc A la hán quả. 

Và bậc A la hán đạo, người phàm vô phần. 


Chỉ pháp của câu hỏi: Chì pháp của nhóm sau mà thôi. 


Kết thúc Phần quá khứ vị lai. 
Kết thúc phần tu tiến. 
Kết thúc tam đề thiện. 


Kết thúc pháp song. 


Thượng Tọa Khải Minh 681 


Pháp Song 


MỤC LỤC 
80.51157900 8 8 8ẻ8ẽ8ẽẻ hố ốẽ ẽ ốc 5 
Ø ĐI TU 5D KT s82 /8iái6uliet bái nnibaovftbitoy8iliiaixeeigliaabtladoasbuai 7 
TIẾP ĐỀN (anusandhi).................... - - sex + 2k9 k+ESEkEEk+kEEkEEEEEEExEkerkererkerkerd šj 
IL/PAMTĐI: TH vs 2sas00610600066svSnsabÐbi0eeieenslestleaE 10 
PHẢN ĐỊNH DANH........................ -- 5-52 5< S2 22 SE SE EEEEE11111 1111111. re, 10 
XIN MIN seo s2t58026364644ãxex61G180140L09000a0u8004038014000x40840600,ja08 10 
EHTANIC 2T LÍ TẾT sáo texsgc6salss03x44008isxu.istee si 6niiso0ASA9/isxtulortidiki 10 
1. PHÁP THIỆN SONG..............................--. ¿5-52  c 5< S2 kkEEkskkersrkerkred 10 
2. PHÁP BÁT THIỆN SƠNG..........................---- 2-55 eccEEcEckecrrsered 14 
3. PHẤP VÕ KỶ SN: sieiriniiitasengascbeltilsgdibis610104s 10 paei 17 
PHAN CATTEOE GẦN TU su bullsssagiideebiiaSngeasai 20 
1.PHAP THIÊN GŨUU tuáu c0uog noi sau0ksadlni890001da000yaáy6iEiead 20 
2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC.....................-- - 2S ke eErkerrrkered 27 
5, EHAP VÕ KT GÓ s0 604x.abatesienl0040uixglaieil 33 
PHẢN THUẦN PHÁP........................- - 2-52-5622 EESESEEESEEEEEEE31EE21 1E E1kered 39 
1. PHÁP THIỆN SONG ĐÔI ........................... --2- 5-52 SEcckEecrrxecrsrsee 39 
2. PHÁP BÁT THIỆN SONG ĐÓI.......................--2- 2-52 22c2Eecrszsered 42 
3, PHÁP VÕ KỶ SÓNG ĐỒ vess6xssisbiagdldeipagtuadauf 45 
PHÂN THUẦN PHÁP CĂN LUÂN.....................--- 2 2 5++keE+EszeErrereexee 48 
1. PHÁP THIỆN GÓC..............................-- 2-2 2S k2 EESE12E12E111 13122 cxeE 48 
2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC........................--- -© SE E2 ESEeEerrrrkered 54 
SN /9/21/301036049 07 10.7808 ẺnẺhn nến ốc 60 
DA CHUV DNN TT các ca n6 bu tiên hoc tti288d a8 SAscasbf ó6 


689 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHAN SA NH sua6nniaziabslilibasialBinliuiypfsialilibaindiasBndidesnAabs 68 
s7 .1vl8 ;113 0 //“ 68 
DITAT 1 cu ssenxspsagiabtaabiasdsbbenissiadaiitueliieiaitagioos 68 
1⁄,PHAP THIÊN GỖ sáu aotDbilssauukiadsillviSiugalvbyasvesksasd 68 
2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC.............................. 2 -Sc<S+cxEEEsEreersreeced 78 
JJJ5-1149)0 T017. Ẻh8nố ốc an ốẽốố ốổố ố ốc 83 
Ì TITÁP TIITN  D saa6nasiusssksaossatlaosigdlsšisdallasedtivasg 83 
?.PIHẬP BẤT THIÊN CÓ cvvxna ba 0k0 k0À6,64.klu4sos66sôsg 89 
PHẢN NGƯỜI VÀ CÕI..........................-- 2-2-5252 SE SE E121 crerkered 92 
Ì,PFHAP THIÊN Ốc ni ndỖ 0/2 t0 G2 An (á 4Á 4x 2u3a c0 92 
2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC.........................-- - + SE2<ExcE2Ecrcrecrrkee 101 
PHAN ƠI KT conaeiiiibaekatanesdbsseabiasledbsodbsbxiattueiie 107 
PHAN NGTsnsntxsnaisihialselaillilasslisdapsibtliaatadsgiA4kiEigssitSe ti 107 
ÙLPHẬP THIÊN GỮC sasw6002ásasbebbseibbxusdituebandssinitäg 107 
PHfART NGHI VÀ: DI Í ác áxati6esbskilsssekôilipdkutdusldluSiesaagsuie 110 
1. PHÁP THIỆN GÓC.............................-- 2-52 2 StEkEESE1E1117111 111 xe, 110 
2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC...........................- -- + ©2E<ExcEeEerckecrrkee 121 
PHAN  X TA Teeeisensbdieseybdltsebediivblsllostlosesadbolesalotvdioslssklusae 126 
PT T1 a2 6k0 20 2ube1l84sxik00ies6ssce9flAie0858uset i0 126 
1. PHÁP THIỆN GÓC............................--- 2-2 2S k2 EESE1211271211 111. 2e, 126 
3. PHÁP BẬT THIÊN GŨU cá nbáswsiivyolaaabbailusbichea 138 
PHẨN NGƯI VÀ CÔ ao ss80sldeiaddoliabaaiilgifagosSksieiiad8lseiaig 144 
1. PHÁP THIỆN GÓC...........................-.-- 2-22 2S k2EESE121117111 213 1e 2e, 144 
2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC..........................-- -5-SE2sExcE2Ecrckecrrrkee 163 
PHÂN HIỆN TẠI QUÁ KHỨ.......................- ¿2 + +2 eEE+E££EexE£Eerxexee 173 
J)zf-9\ th 6i8/8910PTẸ.7ĐPAA...ốốốốéẻốẻẽốốếốéếẽ 173 
1. PHÁP THIỆN GÓC.............................-- 2-22 2S ke EESEEEE127111 111cc, 173 
2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC.........................- ---SE2SExcEeEeEckecrrrkee 181 


Thượng Tọa Khải Minh 685 


Pháp Song 


PHAN NGƯỜI VÀ CÔI: si606s8niis1304E11:.05Á600680y340y6 4⁄8 185 
1. PHÁP THIỆN GÓC.............................-- 2-52 eScEkeEESEEE127111 E11. xe, 185 
2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC.........................-- --- S22 ExcEeEcEckerrrrkee 194 
PHẢN HIỆN TẠI VỊ LAIL......................-- 2-2-2 2£ 2£E2S2EE+EEEEeEEeEEeEerrerrsrsee 198 
BTTATTT 111 uasxaiseis000usAntad)xbsa6xBiyuipbeiasaplaablipbiagiaibaaik 198 
1. PHÁP BÁT THIỆN GÓC..........................-- +52 SE SE eEcEerreeg 198 
2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC...........................-- -5-SE2s x2 cEcrrrrkee 214 
PHẨN NGƯỜI VÀ CỐ c6 1100.0010266 4166141611664660046g 219 
1. PHÁP THIỆN GÓC...........................---- 2-52 St k2 EESE1211171211 111 xe, 219 
2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC........................---5- 52s cxcEeEcrckerrrkee 239 
PHÂN QUÁ KHỨ VỊ LAI.................. - ¿25s Sẻ SE£E+EEE£E+EeEEEESEEeEerrerkexee 244 
D1020 cô 2a“ 244 
I/277.)417117)069 20 TỶ... 244 
5. PHÁP BẬT THIÊN GỖ áacáasGiutadtialaxbiintndssiaiiastogitias 253 
PHAN NGUOI VÀ CÔ các eenlbdeid0AGlliAcaxaonaolfeee 257 
1. PHÁP THIỆN GÓC.......................- + SE EEEESESEEEEEEEEEEEEkrkerkrree 257 
2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC..........................-- ---SEEsExcE2Ecrckecrrrkee 272 
B2 1 T1 neo seesanbnliabxsluaxdl6ilialsisislinnbellsiausggiftbilsiessieiisdl 278 
PHÁP HIỆN TT Ì ............................ 2-5-3 E99 3v 9g g7 xe re 278 
DTTATYTN TL uy bsssssiadfyadÀdgiAubasxblbxlbuiubauiisaplaablipbiauisiiusn 278 
1. PHÁP THIỆN GÓC.............................-- 2-52 2S ke EESEEEE127113 111 2e, 278 
7,PHẠE BẬT THIÊN GÓ byisiuslbsbanaAsdt 0k seos0adiu6ssÙ 288 
PHẢN NGƯỜI VÀ CÕI.........................--2 ¿52-52 SE ESEEEEEEE1EE2E11e 22 cxeE 293 
1. PHÁP THIỆN GÓC.............................-- 2-22 eScEk2EESEEE127111 111 ve, 293 
2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC.....................-- 2S E22 EcEcErrrrkee 302 
IJsP.9.9)897. 5 4:00 08 ...ốốốẽố ẽố ốc 307 
D1101 2x bà t0a(000iày6e6ex12u An á2000inblaouxtduen 307 
Ì,PHÁP THIÊN Õ vui 66áxsvbsxbssonessuoibikoieielssgikiawiaose 307 


684 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẨN NGƯỜI VÀ CII: sáng bialnislilibgsisbdsi404064g0 310 
1. PHÁP THIỆN GÓC.............................-- 2-52 2S SE 81127111111 xe, 310 
2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC........................-- - + S22sExcE2EcEcrerrrkee 319 
BAN VI TÀ Tag tÁ 0046440214 dÁckkuocdkkbbidbuisikllvkStouoiso 323 
EITATW NCT  baibsssnasÔidla0iAntadaixalvbyuinbsoaisaplasblipliagikibaoii 323 
1. PHÁP THIỆN GÓC..........................--.-- 2-52 eSSEkeEESEEE1117111 111 xe, 323 
2,PHẬP BẤT THIÊN QC i1sneiaatidssiosbaodilyeassa 334 
PHẨN NGƯỜI VÀ Ốc 16 16606.0064006666260.x6116:606áo 340 
1. PHÁP THIỆN GÓC.............................-- 2-22 2 cEkEESE121117111 2111. xe, 340 
2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC.......................- ---SE2scxcEeEerekerrrkee 358 
PHÂN HIỆN TẠI QUÁ KHỨ.....................-- - 2 + + E+E++£EE+E+EEeEerrerxexee 368 
D1 áialdkafaasoaeen 368 
1L PIRITP TIIDN OE 6wsovlusvosgeesosddbsgdsfisyeekasiseaisl 368 
5. PHÁP BẬT THIÊN GỖ áacGiutadnialbáintndstiibSiastasigi 375 
PHAN NGUOI VI: DI cácgpkta,i022ả616xSescbnoaitlgl0098/1606a5axes:dC 379 
1. PHÁP THIỆN GÓC...........................-.-- 2-52 eSck2EESE10E1171211 11 1e 2e, 379 
2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC..........................- - + ©E2sExcE2Ecrckerrrkee 388 
PHẨN HIỆN TẠI VÌ TA uyccsxssuiu 60 dồn hot 18130 613861211538130610588 392 
PHAN NGUOI cá n6 nnt A0 00000460 6616stxQcdkkoAi0040dx4Ä1xu c6 2aexx6 392 
1. PHÁP THIỆN GÓC...........................--¿- 2-52 S2 k2 EESE121117111 2111. 2e, 392 
2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC..........................- -5- S22 cxcE2EcEckerrrkee 408 
PHAN NGHI VÀ CŨ s2 0á 22nusùadtistiusdsdi0ssastysljixegftodô 413 
1. PHÁP THIỆN GÓC...........................---- 2-2 2S k2 ESE1211171211 2111 2e, 413 
2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC............................- - + S2c<ExcEeEcrckerrrsee 433 
PHÂN QUÁ KHỨ VỊ LA I................... - 2-5 Sẻ E£E*+EEESE+EeEEEESEEEEkrrerkeree 438 
PHAN NT T6 xivGuicsadbbsukodllxikidkdbbloulasubsaudbvbialioikveeblorhe 438 
1,PHAP THIÊN GU cu xui06áa66g050a tua beus001assgistiagtidusg 438 
2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC......................- - + ©22SExcE2EcEckecrrsee 441 


Thượng Tọa Khải Minh 685 


Pháp Song 


PHAN NGƯỜI VÃ CÔI: sui606asaeulnii0iplultlsDsài 0xx 642 451 
1. PHÁP THIỆN GÓC.............................-- 2-52 2 ScEkEESE1EE127111 211cc, 451 
2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC........................-- -5-S22<ExcE2EcEckerrrrxee 466 
PHẢN SANH DIỆTT.........................---- <5 SE SE+EEEEEESEEEEEEE111 2111211212 cxeE 472 
PHÁP HIỆN TẠI:.........¿:.:....-,62 222622 6122010216011150 0001161016 05401 66106 1060060 in 472 
PHÔ uy asbiesessA0xeie6leeastlbsstodsasadblloaeloisag8suasi 472 
1, PHAP THIÊN GỖ 0 áasaasvliadeaia bat d0ssosybasbyliuGftasô 472 
2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC.......................- - + SE2sExcE2EcEckerrrkee 481 
EHAN NGUOI VÀ CHÍ sxai6saiissi6sealtisgisatuykilisddslláslsaalsa 486 
1. PHÁP THIỆN GÓC.............................-- 2-52 2S EESEEEE127111 111. xe, 486 
2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC...........................-- -©5-SE+E<ExcEeEcEckerrrkee 495 
DHIAN ` K TH cánieced6tillaikii6isisl16i6s461lAxiseeeabieaai 500 
PHAN T NT) Tooavearasnsesossg00006104166a11ixeuxe04001600g02s666x)sxk0uasl 500 
1,PTITAP T TT  Ô T san tossdiaGiaotautliiubilittidcjbskidlosooiDai 500 
PHANT NGUOI VIA: DO Í seo kiei0222k0axSesecbnositldlG0gAilk0ckblaueáiee 503 
1. PHÁP THIỆN GÓC..........................----- 2 2< eS2k2EE1E1211171211 E111 2e, 503 
2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC.........................-- --- S2 ExcE2EcEckecrrkee 512 
PHAN VI TA Í su bssaestsasebeliaixsfuiiydllibiuilsisistignbellsiasngil6dbilsasssisdssi 516 
PHAN NGHI s6 06x G2 00010660 64406tx2L0k00/00404014Ä1xu 0 2Ađ 6e 516 
1. PHÁP THIỆN GÓC.............................---¿ s22 +. 1101311023 23 xe, 516 
2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC.........................-- -5-S2-2scxcE2Ecrckerrrkee 527 
PHAN NGUI VÀ CŨ s20 x2 2nuaba tieng àssi0sxiasadujluardcoafl 533 
1. PHÁP THIỆN GÓC...........................-.-- 2-52 2S k2 ESE1211271211 2211 2e, 533 
2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC............................- - + S2sExcEeEcrckerrsrkee 550 
PHÂN HIỆN TẠI QUÁ KHỨ.....................-- 2 + + k+E++eEE+E+£EeErxerxexee 560 
PA NGHI tu x46xesoasibsnkobbkikidkdkblodlosuaubUSXkOiokeedbioNe 560 
1,PHATP THIÊN GU cua xuin06áa6eg30u tua beil01isistagaiiesá 560 
2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC..........................-- -5- 5 sExcE2Ecrckecrrsee 568 


686 Thượng Tọa Khải Minh 


Pháp Song 


PHẨN NGƯỜI VÀ CII vuin0iaeslindiglinliitsl li62ls0x44010/6684 x0) 
1. PHÁP THIỆN GÓC....................... -- + SE +E*kEESESEEEEESESEEEEkrkerkrree XP) 
7, PHẬP BẤT THIÊN ÓC coaecvbiiliecieigAiA6xucA6e80ad 5§I 
PHÂN HIỆN TẠI VỊ LAI.................... - 5 e5 E£E+EEESEEEeEEEEeEkeEkrrerkrxee 585 
I)sÿ-9ÿBìr61//910PĐPĐPe.ẽẽẽẽẽ SĂã 
Ì,EHAP THIÊN DỎI các ni a0 32 kes 2x22 aaasat 585 
2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC........................- -- + ©E2<EEcE2EcEckecrrkee 600 
PHAN NGUOI VÀ: CŨ e6 64lkicvdà0 0 siaalg0lislaodiae 605 
I1 j./.)0441:0170)06960 2ã“... 605 
2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC...........................-- -5-S22<ExcE2EcEckerrrkee 626 
PHẨN OHfAÁ KHỦ VĂ AT ái cbSkst 0A gtxoddssasud 632 
PHÂN NGƯỜII............................--- -© << SE SE SE 15 E1121511171111111E 111.1 cxeE 632 
1,PIRTP TH GÓT su sa at kg (aniadadhoanidolskeGiaasdotliai 632 
2. PHÁP BÁT THIỆN GÓC........................-- - + S22sExcE2Ecrcrrrrrxee 641 
PHAN NGƯỜI VÀ CŨ; xá 06x sasaggelilisabiidteoiadkasdisds40005 645 
1. PHÁP THIỆN GÓC..........................----- 2-22 2k EE1E121117111 111. ve, 645 
7.PHAP BATT THIÊN GIÁ sáix6isndbislatuiaoatrgssllodiaasasitiaB 660 
PHAN TÚ TIẾN cai sc6gtoiddi60ixi 0040 tản táailcsetdtosgijll20440760082050:i:40 666 
PHẨM! HT TÀI lo sbdessoblvoesBidia6bsxcuðoxsdbllgllb@idilslàsstbuasg 667 
1. PHÁP THIỆN GÓC..........................-.-- 2-52 2S k2 EESEEEE127111 111. 2e, 667 
I57.3,08)9.§ 4:0... ẻẽẻẽ 669 
1. PHÁP THIỆN GÓC.............................-- 2-52 2S kEESEEE127113 E1 1e xe. 669 
PHAN TT TA Ta eeaaenasaswegltyee6ieis0siugi0xa0)0sivedtsytluis 671 
1. PHÁP THIỆN GÓC.............................-- 2-52 2S k2 EESE12E12E1111 E11 xe, 671 
PHÂN HIỆN TẠI QUÁ KHỨ.....................-- - 2 + + eEE+E+£EeEE+Eerxexee 673 
1. PHÁP THIỆN GÓC.............................-- 2-52 St ke EESEEE1271211 111 xe, 673 
EHANM HIẾN TẠI VÌ TÃ Ít s6 gi (nà hang guggthaggã00 0à baxgfàn dasgi 676 
1. PHÁP THIỆN GỐC..........................- 2-52 SE+S22E2EE£ES2EEEE2EE2EEEEEEerxrkee 676 
EHATN QUA KH VŨ LÍ s22 sxseesg bat hòn dd tà Lệnh báu 86382 heeo 679 
1. PHÁP THIỆN GÓC..............................----- (S52 + x2 E2 E.ree 679 


Thượng Tọa Khải Minh 687 


PHƯƠNG DANH HÙN PHƯỚC ÂN TÔNG 
BỘ PHÁP SONG 


œ4C4ÍˆLÌe)k) 
Cô Tu Nữ Chánh Tịnh 
GĐ: Chú Minh, Cô Chi 


GĐ: Cô Lài 

GĐ: Cô Trí Toàn 

GÐĐ: Cô Nguyễn Thi Thanh Thủy 
GĐ: Cô Hôồng Thị Nhơn 

GÐĐ: Cô Nguyễn Thị Bạch Tuyết 
GĐ: Cô Ma Thị Nhung 

GĐ: Chị, Hải, Hạnh, Lê, Nana 
GÐĐ: Cô Nguyễn Thị Phi Sương 
Cô Tu Nữ Tịnh Duyên 

GĐ: Cô Tô Thị Phúng 

GÐĐ: Anh Đỗ Hoàng Cường 

GÐĐ: Anh Hồ Triều Nam 

GĐ: Anh Nhan Hồng Long 

GĐ: Cô Nguyễn Thị Kim Cương 
GĐ: Cô Vy Thị Nam Hương 
GĐ: Cô Trần Thị Lan Anh 

GĐ: Nguyễn Thị Phú Hòa 

ŒGĐ: Cô Kim Liên 


GĐ: 
GĐ: 
GĐ: 
GĐ: 
GĐ: 
GĐ: 
GĐ: 
GĐ: 
GĐ: 
GĐ: 
GĐ: 
GĐ: 
GĐ: 
GĐ: 
GĐ: 
GĐ: 
GĐ: 
GĐ: 


Anh Đức Phú 

Cô Dương Thị Xanh 
Anh Hải Đăng 

Anh Hoàng Tân 

Cô Nguyễn Thị Hoa Quế 
Cô Lê Thị Kiều Loan 

Cô Lê Thủy Tiên 

Cô Miêng Lộc 

Cô Nguyễn Thị Khu 

Cô Hồng Lý 

Cô Huyền Mai 

Cô Tố Hoa 

Cô Diệu Thủy 

Cô Phúc Huệ Chung 

Cô Tina Nguyễn 

Cô Lê Thị Minh Tính 
Cô Phan Thị Ngọc Tuyết 
Cô Lê vĩnh Bạch Phượng 


Nhóm: Thiện Lành 


GĐ: 
GĐ: 
GĐ: 
GĐ: 
GĐ: 
GĐ: 
GĐ: 


Cô Huỳnh Đẹp 

Nguyễn Thị Kim Ngân 
Cô Trương Thị Quế 

Anh Lê Dũng 

Cô Nguyễn Nga 

Như Phúc 

Cô Nguyễn Minh Nguyệt 


GĐ: Cô Hoa Minh 

GĐ: Cô Bùi Thị Hồng 

GĐ: Chú Minh Từ 

GÐĐ: Cô Yến Huỳnh 

GÐĐ: Cô Huỳnh Thị Ánh Phương 
GÐĐ: Cô Nguyễn Thị Thúy Nhị 
GDĐ: Subhadda 

GÐĐ: Anh Nguyễn Trí Dũng 

Cô Tu Nữ Diệu Bảo 

GĐ: Cô Nguyễn Thùy Trang 
GDĐ: Cô Thanh 

GĐ: Cô Trần Thị Ngọc Phương 
ŒGĐ: Cô Lê Thị Ngọc Mai 

GĐ: Cô Nguyễn Thị Dung 

GĐ: Cô Lê Thị Hoàng Mai 
GĐ: Cô Ngọc Trân 

GĐ: Cô Kim Cúc, Cát Khánh 
GĐÐ: Tịnh Hạnh. 


IDAM ME PUÑÑAM 
NIBBANASSA PACCAYO HOTU 


Chúng con thành tâm hoan hỷ và tùy hỷ công đức của Có, Chú, 
Anh, Chị đã nhiệt tâm đóng góp tịnh tài để tác phẩm này sớm được 
thành tựu tốt đẹp. 


Với thiện nghiệp nhóm chúng con đã gieo vào Tam Bảo. 
Nguyện trong vòng sanh hữu cho chúng con duyên lành càng tăng 
trưởng sớm chứng ngộ Nip-Bàn như ý nguyện. 


S4DHU! SADHU! SADHU! 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HÒNG ĐỨC 
65 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc65@gmail.com 
Điện thoại: 024.39260024 Fax: 024.39260031 


GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐÓI PHÁP SONG 
Ngài Kondañña; TT Khải Minh dịch 


Chịu trách nhiệm xuất bản 

Giám đôc BUI VIẸT BÁC 

Chịu trách nhiệm nội dung 
Tông biên tập LY BA TOÁN 
Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh 


Đối tác liên kết: 
TY KHEO PHÁP NHIÊN 


In 1000 cuốn, khổ I6cm x 24cm tại Công ty TNHH Tân Á 
Châu, 118 Phan Văn Hớn, Quận 12, TP.HCM. Số XNĐKXB: 
1670-2024/CXBIPH/5-62/HĐÐ ngày 20 tháng 05 năm 2024 
Só QĐXB của NXB: 1082/QĐÐ-NXBHĐ cấp ngày 25 tháng 05 
năm 2024. In xong và nộp lưu chiều năm 2024. Mã số sách 
tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-89-8§397-0 


